PGS.TS. ĐỖ LAN HIẾN 
(Chủ bÍên} 


TÔM §IÁ() VIỆT NAIM HIỆN NAY 
THỰC TRANG, DỰ BÁO 
VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 


Si NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Chu trách nhi mxu tbn 
GIÁMĐ C-T NGBIÊNT P 
PGS.IS.PH MMINH TU N 
Ch u trách nhi mn I1 dung 


PHÓ GIÁMĐ C-PHÓT NGBIÊNT P 
ThS. NGUY. N HOÀI ANH 


Biên t pn i dung: ThS. CÙ TH THÚY LAN 
Th§.NGUY NTH H IBÌNH 

Th§.Ð MINH CHÂU 

Th§.NGUY NVI THÀ 


Trình bày bìa: PH MTHÚY LI U 
Ch b ni tính: NGUY NQUỲNH LAN 
Ð csách m u: ÐĐ MINHCHÂU 

BÙIB ITHU 


Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 2650-2022/CXBI PH/2-106/CTQG. 
Số quyết định xuất bản: 1532-QÐ/NXBCTQG, ngày 09/8/2022. 
Nộp lưu chiểu: tháng 8 năm 2022. 

MãISBN: 978-604-57-7930-9. 


“ 

TÊN IÁ0 Ứ VIỆT NAM HIỆN NAY 
THỰC TRẠNG, DỰ BÁO 
VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 


PGS.TS. ĐỖ LAN HIỀN 
(Chủ biên) 


TH h 


TÔN §1Á/) Ứ VIỆT NIIM HIỆN NAY 
THỰC TRANG, DỰ BÁO 
VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2021 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Tên giáo là niềm tin của con người, tổn tại với hệ thống quan 
niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ 
nghi và tổ chức liên quan đến tín ngưỡng không đơn thuần chỉ là 
vấn đề thuộc về đời sống tâm linh, tỉnh thần, mà còn là vấn đề văn 
hóa, đạo đức, có chức năng điều chỉnh hành vi xã hội của con 
người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Đây cũng là lĩnh vực 
phức tạp và nhạy cảm, dễ thu hút sự chú ý của dư luận trong nước 
và quốc tế, dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. 

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, bởi vậy vấn đề an 
ninh tôn giáo ngày càng được quan tâm, nghiên cứu nhiều hơn, 
trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc 
gia. Chủ trương “tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo” được đề ra 
ngay từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành 
lập và xuyên suốt trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng. Nhà nước 
đã tăng cường kiện toàn khung pháp luật và các văn bản quy 
phạm hiên quan tới tôn giáo, đặc biệt là đã ban hành Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2018) và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 
30/12/2017 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”. Vì vậy, trong thời 
gian qua, tình hình tôn giáo ổn định, quyền tự do tín ngưỡng, tôn 


giáo được tôn trọng, bảo đảm. Các tổ chức tôn giáo được công nhận 


6 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


đã xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo phù hợp với văn 
hóa truyền thống, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc theo phương 
châm đúng đắn “tốt đời, đẹp đạo”. Cơ quan chức năng làm tốt 
công tác hướng dẫn, quản lý, từng bước đưa hoạt động tôn giáo đi 
vào nền nếp, đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo trong khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuy nhiên, với tác động của tình hình quốc tế, mặt trái của 
toàn cầu hóa và cơ chế thị trường, âm mưu “chính trị hóa tôn 
giáo” của các thế lực thù địch đã và đang làm cho đời sống tôn 
giáo tại Việt Nam bị tác động, tiểm ẩn nhiều “nguy cơ”, nổi lên 
các vấn đề như: lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp 
luật, thậm chí mang “màu sắc chính trÿ; lợi dụng một số bất cập 
trong quản lý tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mâu thuẫn nội bộ, 
tranh giành chức quyền, hoạt động tôn giáo xa rời chuẩn mực đạo 
đức và văn hóa truyền thống dân tộc, trục lợi, sa sút đạo hạnh... 
trong một số tổ chức tôn giáo; xuất hiện một số loại hội, nhóm 
mang danh tôn giáo, đạo lạ... Những vấn đề nêu trên không chỉ 
gây khó khăn cho công tác tôn giáo mà còn là nguyên nhân và 
điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành các hoạt động 
gây chia rẽ giữa tôn giáo với chính quyền, giữa người theo đạo và 
người không theo đạo, cũng như tiến hành các hoạt động chống 
phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội. 

Cuốn sách An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực 
trạng, dự báo và tư vấn chính sách do PGS.TS. Đỗ Lan Hiền - 
Viện trưởng Viện Tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh làm chủ biên đã dựa trên những nghiên cứu mở, 
mới, nhiều chiều về sự phát triển của tôn giáo nói chung trên thế 
giới; phân tích và rút ra kinh nghiệm từ tình hình an ninh tôn 


giáo tại một số nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam; 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 7 


thực trạng an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay để dự báo và 
đưa ra một số tư vấn chính sách nhằm vừa bảo đảm quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, 
vừa củng cố và giữ vững trận địa an ninh tôn giáo, an ninh - quốc 
phòng ở Việt Nam, kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả sự chống 
phá của các thế lực thù địch, góp phần ổn định và phát triển bền 
vững đất nước trong tình hình mới. Đây là công trình nghiên cứu 
khoa học nghiêm túc, nhiều ý kiến nhận xét của các tác giả có giá 
trị tham khảo tốt, song cũng còn có ý kiến cần tiếp tục được thảo 
luận trao đổi. Chúng tôi giữ nguyên ý của tác giả để bạn đọc rộng 
đường tham khảo. 


Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 7 năm 2021 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


LỜI TỰA 


Lâu nay, nhận thức xã hội vẫn cho rằng, tôn giáo với một 
hệ thống niềm tin có tính siêu phàm sẽ đem lại cho con người 
sự bình an và giúp các tín đồ đối mặt và ứng phó trước những 
thách thức trong cuộc sống. Nhiều nghiên cứu khoa học đã 
khẳng định, con người khi thực hiện các nghỉ lễ tôn giáo sẽ 
tạo nên một “cơ chế” chống lại trầm cảm, giảm căng thẳng 
tâm lý, thậm chí có thể chữa lành bệnh và tôn giáo còn là 
điểm tựa của sự an định tinh thần, giúp ổn định trật tự xã 
hội. Thế nhưng, cũng tồn tại một thực tế song hành khác: đức 
tin tôn giáo có thể trở thành “chất xúc tác” khiến con người 
có thể có những hành vi lệch chuẩn đạo đức như giết người 
vô tội, tự tử hoặc đe dọa đến quyền được sống, quyền được 
hưởng sự bình yên, đến ổn định chính trị - xã hội. Mối liên hệ 
giữa tôn giáo và mất an ninh, an toàn xã hội là một thực tế 
đã được ghi chép đầy đủ và nghiên cứu kỹ lưỡng. Các cuộc 
xung đột, khủng bố mang màu sắc tôn giáo trên thế giới đang 
ngày càng gia tăng và làm phức tạp thêm quá trình định 
hình an ninh quốc gia cũng như tạo nên những rủi ro chính 
trị cho bất cứ nước nào có sự hiện diện của tôn giáo, đặc biệt 
đúng với những quốc gia đa dạng tôn giáo, đa dạng sắc tộc. 


Kết quả là, mối liên hệ giữa tôn giáo với an ninh quốc gia có 


10 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


thể bị phóng đại trong nhiều trường hợp đến mức người dân 
trở nên thù ghét, chính quyền thì cảnh giác nghi ky, thành 
kiến với tôn giáo và quên mất hẳn khả năng dùng chính tôn 
giáo để giải quyết xung đột, giữ gìn an ninh. 

Như vậy, tôn giáo đóng “vai trò kép” trong vấn đề an 
ninh, tôn giáo vừa có thể kiến tạo và thúc đẩy trật tự, yên ổn 
xã hội bằng những sáng kiến, những ý tưởng, thậm chí là 
bằng các phong trào đấu tranh cho hòa bình, khuyến khích 
an ninh. Tôn giáo vừa có thể là yếu tố gây mất an ninh chính 
trị, an ninh xã hội, an ninh văn hóa, an ninh con người và cả 
an ninh tôn giáo. 

An ninh tôn giáo trở thành một vấn đề quan trọng có ý 
nghĩa chiến lược của nhiều quốc gia. An ninh tôn giáo cũng 
sẽ là một chủ đề được quan tâm trong các hoạt động giao dịch 
kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế của các nước, đặc 
biệt, khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng 
với thế giới thì an ninh tôn giáo càng trở nên quan trọng hơn. 
An ninh tôn giáo đã trở thành một phần không thể thiếu của 
cơ sở nền tảng, điều kiện trong những tương tác quan trọng 
về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam với các 
nước khác. 

Cuốn sách Án ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: 
Thực trạng, dự báo và tư vấn chính sách có kỳ vọng 
cung cấp dữ liệu sinh động về lý thuyết an ninh tôn giáo và 
nhận diện, các biểu hiện của an ninh tôn giáo một cách toàn 
diện, không chỉ là vấn đề khủng bố, chiến tranh, xung đột 
tôn giáo mà còn bao quát các biểu hiện như khủng hoảng đức 


tin; khủng hoảng về cách thức thực hành tôn giáo; xuất hiện 


LỜI TỰA 11 


nhu cầu tạo ra và tìm đến các hiện tượng, trào lưu tôn giáo 
mới; xung đột giữa tôn giáo và văn hóa, tôn giáo và chính 
trị...; tác động của an ninh tôn giáo (trực tiếp và gián tiếp) 
đối với thể chế nhà nước và thể chế xã hội. Trên căn cứ lý 
thuyết và thực tiễn an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, 
cuốn sách đưa ra các dự báo và đề xuất giải pháp ứng phó để 
góp phần bảo đảm an ninh tôn giáo, góp phần ổn định chính 
trị - xã hội, tạo môi trường tốt cho Việt Nam hội nhập quốc tế 


b` ` ^ ^ ^? - ^ kx ~. 
ngày càng sâu rộng, ổn định trên mọi lĩnh vực. 


Hà Nội, tháng ö năm 2021 


Đô Lan Hiền 


13 


Chương Ï 
RN NINH TÔN BIÁ0 - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 


I. MỘT SỐ LÝ THUYẾT THAM CHIẾU 
TRONG NGHIÊN CỨU “AN NINH TÔN GIÁO” 


Về cơ bản, cuốn sách vẫn khẳng định những giá trị cốt lõi 
của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo (cấu phần quan trọng 
trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản và Nhà nước 
Việt Nam về tôn giáo) để tiếp cận nghiên cứu vấn đề an ninh 
tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do chúng tôi tiếp 
cận vấn đề an ninh tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trên 
nhiều chiều cạnh, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện để 
xây dựng những dự báo khoa học, tham mưu chính sách ứng 
phó, nên chúng tôi sẽ tham khảo các lý thuyết liên ngành 
nghiên cứu tôn giáo đang được giới nghiên cứu quốc tế chú ý 
như lý thuyết “tái cấu trúc tôn giáo”, lý thuyết “thế tục hóa”, 
lý thuyết “cấu trúc - chức năng”, lý thuyết “thực thể tôn 
giáo”, lý thuyết “xung đột xã hộï”. 


1. Lý thuyết “tái cấu trúc tôn giáo” (Restructuring 
religion) 


Trong các lý thuyết trước đây bàn về tôn giáo, đặc biệt là 


chủ nghĩa Mác, thường nhìn nhận tôn giáo là một phạm trù 


14 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


tỉnh thần, một hình thái đặc thù của ý thức xã hội thuộc kiến 
trúc thượng tầng, phản ánh tồn tại xã hội, và là một thế giới 
quan triết học duy tâm, hữu thần luận. Với chức năng “thuốc 
phiện”, tôn giáo là một sự bù đắp hư ảo, là vòng hào quang 
thần thánh, là bông hoa giả trang điểm trên vòng xiểng xích 
trói buộc con người trong sự khổ ải mà họ vẫn cảm thấy mình 
được hạnh phúc. Và nếu không có thứ thuốc “giảm đau” ấy 
thì con người sẽ phải vật vã, đau đón trong đời sống hiện 
thực với đầy rẫy những áp bức, bất công và bạo lực'. 

Tuy vậy, tôn giáo đã mất dần đi tính chất ban đầu là 
“thuốc phiện” của nhân dân, tính hoang đường, tính hư ảo. 
Tôn giáo đã góp phần tạo nên sự sáng tạo trên phương diện 
nhận thức luận và bản thể luận, góp phần giải phóng con 
người, tạo ra một xã hội nhân đạo hơn. Những khảo sát gần 
đây của Trung tâm nghiên cứu PEW (Research center Pew) 
của Mỹ trên phạm vi toàn cầu cho kết quả rằng, khi chú tâm 
vào thực hành tôn giáo thì con người sẽ càng nắm giữ các giá 
trị truyền thống và loại bỏ chủ nghĩa tự do đạo đức. 

Hiện nay, tôn giáo cũng đã có nhiều thay đổi, tôn giáo 
hiện diện trong xã hội với mục đích, chức năng thế tục rõ 
ràng hơn. Hoạt động tôn giáo ngày càng hướng đích xã hội, 
thu hút tín đồ bằng “con đường” kinh tế, giáo dục, an sinh xã 
hội, từ thiện nhân đạo, tư vấn hỗ trợ việc làm, tư vấn tâm lý, 
chữa bệnh, cai nghiện... Hoạt động tôn giáo đang chuyển dần 


từ “cứu rỗi tâm linh” sang “cứu trợ hiện thực”. 


1. Tham khảo C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t.20, tr.437-5770. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 15 


Trong hành trình thâm nhập sâu vào đời sống xã hội, tôn 


⁄ É 


giáo mong muốn khôi phục lại vị trí “nổi bật” trong các vấn 
đề chính trị - xã hội mà suốt thời kỳ Trung cổ nó nắm giữ, 
muốn “thay thế” các giá trị thế tục còn khiếm khuyết, muốn 
“chiếm giữ” quần chúng. 

Từ sự thay đổi trên, giới nghiên cứu tôn giáo trên thế giới 
bắt đầu nêu lên khái niệm “tái cấu trúc tôn giáo” để bàn về 
sự thay đổi chức năng của tôn giáo đối với xã hội hiện đại 
trên phạm vi toàn cầu. 

Trong công trình nghiên cứu của Robert Wuthnow về đời 
sống tôn giáo Mỹ đương đại', tác giả đã đặt vấn đề “tái cấu 
trúc tôn giáo ở Mỹ”, trong đó nhấn mạnh đến mối tương quan 
giữa đức tin và đời sống xã hội, đặc biệt là đời sống chính trị 
Mỹ. R. Wuthnow nhận định rằng, tôn giáo của Mỹ đã trải 
qua một sự thay đổi căn bản kể từ khi kết thúc Chiến tranh 
thế giới thứ hai (1945), sự thay đổi đó cho thấy, trước năm 
1945, những giá trị phổ biến của tôn giáo (tổn tại một thời 
gian đài) dựa trên nền tảng Kinh thánh, mang tính giáo 
đoàn, tuy có khuynh hướng phân rẽ. Sau năm 1945, phương 
thức hiện diện xã hội của các tổ chức tôn giáo nhấn mạnh 
đến tính tương tác với xã hội rộng lớn hơn là hướng dẫn và 
truyền cảm hứng đức tin cho tín đồ; tập trung vào các vấn để 
luân lý, đạo đức, công bằng xã hội, xem đó là một phần của 
giáo lý tôn giáo, mang ý nghĩa lớn lao các tuyên bố thần 


học. Tỉnh thần truyền bá đức tin công cộng và giáo dục cá 


1. Robert Wuthnow: The Restructuring of American lteligion: SocIety 
and Faith since World War II, Princeton ỦnIversity Press, 1988. 


16 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


nhân đã bị lung lay, như một sự biểu dương gián tiếp của sự 
trỏ lại tham chính của tôn giáo. Khi giáo dục thế tục ngày 
càng trở nên phổ biến, cùng với sự lớn mạnh của nhà nước, 
các cơ sở tôn giáo đã điều chỉnh bằng cách hình thành và mở 
rộng các chương trình giáo dục tôn giáo nhấn mạnh vào giáo 
dục thế tục, khớp nối với các giá trị thế tục được xem là một 
tiêu chuẩn cho đích đến của tôn giáo. Theo R.Wuthnow, có lẽ 
một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong đời 
sống tôn giáo của người Mỹ ở thế kỷ XX là sự phát triển của 
các tôn giáo nhóm nhỏ (từ vài chục người đến vài trăm người) 
với mục đích rõ ràng. Kể từ năm 1960 đến những năm 1980, 
đã có khoảng 300-500 tổ chức tôn giáo kiểu này được thành 
lập ở Mỹ. Các tổ chức tôn giáo này hoạt động như các hiệp 
hội phi lợi nhuận và tự nguyện. Sự hậu thuẫn của chính phủ 
và chính sách hợp pháp hóa sự tổn tại của các hệ phái tôn 
giáo kiểu này càng làm gia tăng những tổ chức truyền bá 
phúc âm chính trị và tự do thần học. 

Nhìn chung, “tái cấu trúc tôn giáo” là một khái niệm được 
sử dụng khi nghiên cứu về tính hiện đại và đời sống tôn giáo 
hiện nay, chỉ sự biến đổi của đời sống tôn giáo và sự tái cấu 
trúc bên trong của mỗi tôn giáo dẫn đến sự biến đổi về 
phương thức hiện diện của chúng trong đời sống xã hội và 
pháp lý, phù hợp với điều kiện “thị trường tôn giáo” đã thay 
đổi và bản thân lôgích của các tôn giáo cũng đã biến đổi. Tái 
cấu trúc tôn giáo cũng là hệ quả của sự gia tăng tương tác 
hai chiều và mạnh mẽ giữa các không gian tôn giáo (religious 
spheres) và không gian thế tục, hay nói đúng hơn là các 


không gian phi tôn giáo (non-relgrious spheres) bao gồm 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 17 


không gian chính trị (chủ yếu nói đến cách Nhà nước ứng xử 
với vấn đề tôn giáo), không gian kinh tế, không gian công, 
không gian giáo dục, không gian khoa học, v.v.. 

“Tái cấu trúc tôn giáo” cũng là nói tới những thay đổi bên 
trong mỗi tôn giáo, những thay đổi về quan hệ giữa tôn giáo 
truyền thống với tôn giáo mới du nhập hoặc mới phát sinh. 

Tái cấu trúc tôn giáo là một quá trình phức tạp trong đó 
các không gian tôn giáo và phi tôn giáo liên tục tìm cách tái 
định hình lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau trong khi vẫn tìm 
kiếm sự tự lập ngày càng cao hơn. Cần phải nói thêm là mỗi 
không gian sẽ có những tác nhân tích cực trong hoạt động 
của mình. Quá trình tái cấu trúc tôn giáo này cũng mạnh mẽ 
và sâu rộng, bởi nó làm phát sinh hoặc tiếp sức cho các quá 
trình khác nhỏ hơn như tái sáng tạo tôn giáo, tái sáng tạo 
truyền thống, thể chế hóa tôn giáo, thích hợp hóa tôn giáo với 
tính hiện đại, giải thế tục hóa, v.v.. Tái cấu trúc tôn giáo 
cũng tạo điều kiện cho sự phát sinh và phát triển của các 
trào lưu tôn giáo mới. 

Hai học giả người Pháp là P.Bourdeaux và J.P.Willaime 
dùng khái niệm “tái cấu trúc tôn giáo” để chỉ sự thay đổi về 
bản chất trong mối quan hệ của tôn giáo với nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Với trường hợp Việt Nam, Bourdeaux và Willaime 
lập luận rằng, sự đổi mới về chính sách của Nhà nước Việt Nam 
đối với tôn giáo thể hiện qua việc đánh giá lại vai trò của tôn 


giáo trên phương diện đạo đức và xã hội'. Họ khẳng định, 


1. P. Bourdeaux and J.P. Willaime: In#roductton: Rehgious Feconflgurations 
1n Vietnam, Soclal Compass, 57 (3), 2010, p.307. 


18 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Chính phủ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
“tái cấu trúc tôn giáo” kể từ năm 1986. Điều đó có nghĩa là, 
có sự gia tăng tương tác hai chiều và mạnh mẽ giữa tôn giáo 
và thế tục bao gồm chính trị, kinh tế, dịch vụ công (giáo dục, 
y tế, an sinh xã hội...), khoa học. Quá trình tái cấu trúc tôn 
giáo một cách mạnh mẽ và sâu rộng này đã “tiếp sức” thêm 
cho sự phát triển của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Giáo 
sư Đỗ Quang Hưng thì xem tái cấu trúc tôn giáo chỉ là sự tái 
cấu trúc bên trong mỗi tôn giáo, và sự thể hiện ra bên ngoài 
kết quả của sự tái cấu trúc ấy, đồng thời là sự thay đổi theo 
hướng gia tăng về mặt số lượng các thành tố của hệ thống 
tôn giáo'. 

Vận dụng lý thuyết “tái cấu trúc tôn giáo” nêu trên, gợi mở 
cho chúng tôi một số giả định khoa học liên quan đến chủ đề 
an ninh tôn giáo mà nội dung cuốn sách này muốn làm rõ, đó 
là: đ) nhà nước thông qua nghị trình chính trị, diễn ngôn 
chính trị cũng như chương trình vận động dân chúng về xây 
dựng đất nước, đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo 
vệ căn tính dân tộc và chính sách tôn giáo... đã thúc đẩy các 
hoạt động tôn giáo góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống, tích hợp tôn giáo vào các vấn đề chính trị - xã 
hội; (1) người dân và nhóm cộng đồng (dân tộc, tôn giáo) cũng 
biết sử dụng “yếu tổ” tôn giáo để gây ảnh hưởng chính trị, 


vươn lên tìm kiếm quyền uy, tiếng nói và quyền lợi của mình. 


1. Tham khảo Đỗ Quang Hưng: “Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháp lý”, Tạp chí Khoa học xã 
hội, 155 (7), 2011, tr. 59-71. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 19 


2. Lý thuyết thế tục hóa (secularization) 


Từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX, bắt đầu bằng phong trào 
Khai sáng ở châu Âu, sự suy thoái của tổ chức tôn giáo (giáo 
hội Ki-tô giáo), sự chuyển hóa nhà nước thành chủ thể có chủ 
quyền, hợp pháp duy nhất trong hệ thống chính trị quốc tế, 
việc củng cố sự nghiệp đế quốc và thuộc địa của phương Tây, 
sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cuồng bạo... là cơ sở của 
những cuộc tấn công vào tôn giáo. Các cuộc tấn công này đã 
dẫn tới (phần lớn) những dự báo của giới tinh hoa và các nhà 
lập pháp cho rằng, thế tục hóa (secularization) là một “định 
để” tất yếu của lịch sử tương lai. Trong các hệ thống “xã hội 
dân chủ”, kể cả chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận về thế tục hóa 
và hiện đại hóa được chấp nhận rộng rãi một cách không 
hoài nghĩ, không bàn cãi và được coi là một phần của sự tiến 
bộ nhân loại. Các nhà xã hội học như C.Mác (1818-1888), 
S.Freud (1856-1939), M.Weber (1864-1920), Émile Durkheim 
(1858-1917) đều cho rằng: Thế tục hóa là sự biến đổi của xã 
hội từ chỗ đồng nhất chặt chẽ với các giá trị và thể chế tôn 
giáo sang các giá trị phi tôn giáo và thể chế thế tục. Xã hội 
thế tục hóa, tôn giáo mất đi ý nghĩa xã hội và văn hóa, vai trò 
của tôn giáo bị hạn chế, thẩm quyền của tổ chức tôn giáo bị 
suy giảm, niềm tin tôn giáo cũng bị suy giảm. Thế tục hóa 
gắn kết chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa là cơ sở để hướng 
tới tương lai, là thước đo đánh giá sự phát triển của mọi quốc 
gia trên thế giới, trong khi tôn giáo bị cho là một yếu tố lạc 
hậu, kéo lùi đà phát triển của lịch sử. Vì thế, thế tục hóa sẽ 
là “sự thoát khỏi” tôn giáo trong đời sống cộng đồng, “sự 
suy giảm về niềm tin và thực hành tôn giáo”, “sự thay đổi 


^ z . ^Z CÀ ` Z _ ^ * AZ Z 
về đức tin”, sự “xuất hiên và phát triển của một triết ] 
; SỤ Ẹ p L 


20 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


nhân văn khác” thay thế tôn giáo!. Những nhận định này tồn 
tại và được thừa nhận một thời gian dài. 

Ở cấp độ phân tích trừu tượng nhất, hiện đại hóa và thế 
tục hóa dẫn đến cái mà M.Weber gọi là “sự biến đổi của thế 
giới”. Trong quá khứ, các nền văn hóa tối cổ đã quy mọi vật 
trong vũ trụ (tự nhiên, con người và xã hội) thuộc về các lực 
lượng siêu phàm và siêu nhiên, các vị thần linh. Hiện đại hóa 
và thế tục hóa đã có cách giải thích khoa học hiện đại về vũ 
trụ, theo đó, chỉ những quy luật được phát hiện bởi phương 
pháp khoa học mới được thừa nhận là những giải thích hợp lệ 
về các hiện tượng, sự vật, ví dụ như: trời mưa hoặc không 
mưa không phải do các vị thần giận dữ mà là do điều kiện 
khí quyển, được đo bằng số liệu quan trắc khí tượng trên một 
khu vực rộng lớn với các biểu tượng khác nhau đại diện cho 
gió, nhiệt độ, mây, khí áp và ảnh chụp qua vệ tỉnh. 

Quá trình hiện đại hóa và thế tục hóa thách thức một 
cách có hệ thống các thể chế tôn giáo thay thế nó bằng lý trí 
và khoa học. Quá trình này lần đầu tiên được quan sát ở 
châu Âu Ki-tô giáo vào cuối thế kỷ XVII. 

Thế tục hóa là một xu hướng hay nguyên tắc phát triển 
chung trong các xã hội hiện đại, đúng là tất cả những hiện 
tượng tôn giáo có thể chỉ tổn tại trong đời sống cá nhân tín 
đồ, mất đi vị trí trung tâm như một nguyên tắc tổ chức cho 
toàn xã hội. So với vị trí trước đây của tôn giáo trong xã hội 
truyền thống, các thực hành tôn giáo ngày càng mang tính 
chất của các hoạt động cá nhân hóa. Tuy vậy, điều này 


1. Charles Taylor: A Secular Age, Cambridge, MA: Belknap, 2007, 
p.423. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 21 


không có nghĩa là tôn giáo bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã 
hội. Trên thực tế, Mỹ là một trong những quốc gia hiện đại 
hóa nhất trên thế giới, thì cũng là một trong những quốc gia 
có nhiều tôn giáo nhất thế giới. Thậm chí, hiện đại hóa đã 
đem lại sự phong phú trong thực hành tôn giáo và còn có 
thể kích thích những hình thức tôn giáo mới ra đời, thỏa 
mãn nhu cầu làm mới mẻ hình ảnh các thánh thần của con 
người. Các nghi lễ tôn giáo như lễ rửa tội, lễ cưới vẫn được 
cử hành trong nhà thờ, vẫn tồn tại trong tất cả các xã hội 
công nghiệp. Nhà thờ ở Anh, Italia tiếp tục đóng một vai 
trò đạo đức và xã hội quan trọng. Phần lớn dân số vẫn giữ 
niềm tin tôn giáo truyền thống song hành cùng với niềm tin 
khoa học. 

Thế tục hóa chỉ là một quá trình văn hóa ảnh hưởng đến 
tất cả các xã hội hiện đại, quá trình này được hình thành bởi 
sự phát triển của thế giới quan khoa học (bao gồm nhiều lĩnh 
vực). Tuy nhiên, diễn biến lịch sử diễn ra có phần sal lệch so 
với dự báo. Sau Chiến tranh lạnh, đặc biệt là sau sự kiện 
ngày 11/9/2001 tại Mỹ, thế giới hậu hiện đại đã chứng kiến 
thực tế tôn giáo không biến mất trong một xã hội thế tục hóa, 
hiện đại hóa. Thế tục hóa đã không trở thành cơ sở, tiền đề 
duy nhất cho sự phát triển của xã hội. Thậm chí có giả định 
hoài nghi rằng, liệu quá trình thế tục hóa có còn là điều kiện 
tiên quyết cho sự phát triển về kinh tế, chính trị (kể cả ở chế 
độ dân chủ) hay không'. 


1. Peter Berger: “Phe Desecularizatlon of the World: A Global 
Overview” In Peter Berger, ed.: The Iesecularizaton of the World: 
Resurgent Rehigion and World Politics, Grand Rapids: Rerdmans, 1999, p.2. 


29) AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Tham chiếu những kết luận của lý thuyết thế tục hóa, gợi 
ý cho chúng ta một phản đề: tôn giáo sẽ không suy giảm và 
biến mất trước sự phát triển và mở rộng của tri thức khoa 
học, của giáo dục, của xã hội hiện đại. Nhưng tôn giáo cũng 
không hẳn là đang chiếm giữ vị trí “thay thể” các giá trị thế 
tục trên quy mô toàn cầu như một số nhận định cho rằng thế 
kỷ XXI là kỷ nguyên của tôn giáo. Theo đó, tôn giáo có thể 
trở nên “quan trọng” ở một số quốc gia nhưng đồng thời nó 
cũng suy giảm tầm quan trọng ở nhiều quốc gia khác. Giả 


định này sẽ được chứng minh trong phần sau của cuốn sách. 
3. Lý thuyết cấu trúc - chức năng 


Các nhà tôn giáo học từ C.Mác, Ph.Ăngghen cho tới 
E.Durkheim đều đưa ra lý thuyết về chức năng của tôn giáo 
trong một cấu trúc chỉnh thể của các mối quan hệ xã hội. 
E.Durkheim đặt vấn đề: cần xem xét tôn giáo trong các bối 
cảnh xã hội khác nhau và đóng góp của chúng trong việc duy 
trì trật tự xã hội. Cần tìm hiểu chức năng của từng hiện 
tượng văn hóa: phong tục, thể chế, tôn giáo... trong mối quan 
hệ với nhau và với toàn xã hội, cũng như cần giải thích từng 
hiện tượng văn hóa riêng lẻ (trong đó có tôn giáo) đã biến đổi 
như thế nào để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của con người 
trong xã hội đương đại. 

C.Mác thì cho rằng, tôn giáo là một trong những hình 
thái của ý thức xã hội (thuộc kiến trúc thượng tầng) chịu sự 
ch1 phối và quyết định của hạ tầng cơ sở (tôn tại xã hội). Vì 
là một dạng của ý thức xã hội nên tôn giáo có chức năng 


phản ánh tồn tại xã hội, xã hội như thế nào thì tôn giáo sẽ 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 23 


như thế ấy. Tôn giáo là sự phản ánh những điều kiện xã hội 
nhất định, “Nhà nước ấy, xã hội ấy, đã sản sinh ra tôn giáo”'. 
Tôn giáo là sự phản ánh những khát vọng mà con người 
không đạt được trong thế giới hiện thực này thì họ sẽ tìm ra 
sự “giải phóng” trong thế giới thần linh của họ. 

Ph. Ăngghen từng khẳng định: Tôn giáo từ trước đến nay 
đều là sự biểu hiện của những trình độ phát triển lịch sử của 
từng dân tộc. Trong giai đoạn đầu của lịch sử nhân loại (xã 
hội thị tộc - bộ lạc), mỗi bộ tộc có các thần khác nhau, do đó 
có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo như: Bái vật giáo 
(tục thờ vật - đặc trưng chủ yếu là thờ cúng mọi vật thể tự 
nhiên như gốc cây, hòn đá, khúc sông, ngọn núi...); Tô£em 
giáo (tục thờ vật tổ) thể hiện niềm tin của con người đối với 
một loài thực, động vật nhất định; Ma thuật giáo (phù phép, 
bùa chú...). Với sự ra đời của Vật lính giáo đánh dấu một 
bước quan trọng trong đời sống tôn giáo, vì đầu tiên, ý niệm 
về thế giới bên kia được hình thành, làm cơ sở cho các hình 
thức tôn giáo hoàn chỉnh tiếp theo sau này. Cùng với sự phát 
triển xã hội, tính chất sơ khai, chất phác của tôn giáo sơ khai 
thời nguyên thủy mất dần, thay thế bằng tính đa dạng, phức 
tạp của tôn giáo trong xã hội phân chia giai cấp. Sự ra đời 
của tôn giáo (theo đúng nghĩa đầy đủ của nó) diễn ra cùng 
với sự hình thành các quốc gia, dân tộc. Đặc trưng chủ yếu 
của thời kỳ này là tính chất quốc gia, nhà nước của tôn giáo, 
các vị thần được tạo dựng lúc này thường mang tính quốc 


gia, quyền lực và số phận của các vị thần gắn với số phận các 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.14. 


24 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


quốc gia, bên cạnh đó còn có những vị thần mang tính địa 
phương được coI như là hình thức tín ngưỡng dân gian. Theo 
Ph. Ăngghen, không có chế độ quân chủ thống nhất thì 
không có thần thống nhất, ngay cả tính độc tôn của thần 
chẳng qua cũng chỉ là sự phản ánh của chế độ quân chủ 
chuyên chế thống nhất ở phương Đông'. 

Ngoài ra, C. Mác, Ph. Ăngghen còn đề cập chức năng 
phản kháng, tác động lại hiện thực của tôn giáo. Điều này 
đã được C. Mác diễn tả trong câu nói bất hủ của ông “sự 
khốn cùng của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự khốn cùng 
hiện thực, vừa là sự phản kháng chống lại sự khốn cùng 
hiện thực ấy””. 

Ph. Ăngghen cũng đã đề cập vấn đề này khi ông cho rằng 
chính lý thuyết về sự bình đẳng về tội tổ tông, bình đẳng của 
tất cả mọi người trước Thiên Chúa trong giáo lý của Ki-tô 
giáo nguyên thủy là một động lực tinh thần thúc đẩy các cuộc 
khởi nghĩa nông dân đòi sự bình đẳng về dân quyền và của 
cải ngay trong thế giới trần gian này". 

Ngoài ra, tôn giáo còn có chức năng điều chỉnh hành vị, 
suy nghĩ của con người. Việc điều chỉnh hành vi con người ở 
tôn giáo được bắt nguồn từ niềm tin vào thế giới siêu nhiên, 
nhờ niềm tin ấy, những tín đồ coi đức tin tôn giáo như một bộ 
luật chân chính mà họ có nghĩa vụ thực hiện, những điều răn 
dạy, cấm ky của tôn giáo có tác dụng điều chỉnh hành vi của 


con người. 


1,9, 3. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.6B; t.1, tr.569; 
t.20, tr.150. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 25 


Thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi, tôn giáo muốn 
hướng con người đến một xã hội lý tưởng. Phạm vi điều chỉnh 
của các tôn giáo cũng biến đổi theo sự phát triển của xã hội 
và các chủ thể tôn giáo ấy. 

Như vậy, lý thuyết về cấu trúc - chức năng của tôn giáo 
cho thấy, tôn giáo có thể tác động, ảnh hưởng (nông, sâu nhất 
định) đến mọi mặt của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, 


văn hóa, hành vi, lối sống... 


4. Lý thuyết thực thể tôn giáo 


Năm 1992, khái niệm “thực thể tôn giáo” xuất hiện trong 
cuốn sách cùng tên của Jean Deelumeau và trở thành đề tài 
tranh luận sôi nổi trong giới học thuật ở Pháp, Đức, Bỉ. Năm 
2002, Régis Debray công bố bài viết “Thực thể tôn giáo, các 
định nghĩa về tôn giáo” đã chỉ ra ba đặc tính cơ bản của tôn 
giáo: () là một thực thể nhận biết và được thừa nhận; (¡) là 
thực thể không bị xét đoán về bản chất, trạng thái luân lý, 
đạo đức cũng như nhận thức luận khi thừa nhận; (11) là thực 
thể mang tính toàn thể. 

Lý thuyết thực thể tôn giáo không xem tôn giáo như một 
dạng ý thức có tính mơ hồ, hoang đường và hư ảo, mà là một 
thực thể xã hội, nằm trong hệ thống văn hóa, một nguồn lực 
kinh tế, chính trị, xã hội. Lý thuyết thực thể tôn giáo là sự bổ 
sung cho cách tiếp cận triết học, chính trị học hay xã hội học 
của chủ nghĩa Mác - Lênin khi chỉ nhìn nhận tôn giáo trong 
lĩnh vực ý thức hệ, điều đó không đủ để hiểu được ảnh hưởng 
của tôn giáo trong việc định hình hành vi con người trong 


hoạt động xã hội của họ. Khi phải đối diện với “những tín đồ 


26 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


thực thụ” và một “thế giới đầy những điều huyền bí mà tôn 
giáo hàm chứa”, chúng ta có thể sẽ phải bổ sung sự giải thích 
về bản thể luận tôn giáo từ lý thuyết thực thể. 

Lý thuyết thực thể tôn giáo còn cho thấy, từ góc độ chính 
trị, tôn giáo (hay đúng hơn là một tôn giáo cụ thể) luôn là 
trung tâm của cuộc tranh luận chính trị. Tôn giáo có những 
tác động không nhỏ lên đời sống chính trị và các thể chế nhà 
nước. Trong lịch sử và hiện tại, có lúc, Giáo hội quyết định 
các chính sách dân sự, hơn thế, nhiều quyết định của Giáo 
hội đã ảnh hưởng quá mức tới thiết chế nhà nước. Có những 
giai đoạn, các nhà nước ở Tây Âu nằm dưới sự thống trị và 
chịu sự chi phối hoàn toàn bởi Giáo hội, hoàng đế các quốc 
gia ở Tây Âu phải nhận sắc phong của Giáo hoàng thì mới có 
chính danh để cai quản, thống trị vùng đất của mình. Và do 
vậy, hoàng đế phải ủng hộ Giáo hoàng không chỉ bằng niềm 
tin mà còn bằng cả sức mạnh kinh tế và quân sự. Nhờ đó, 
Giáo hoàng La Mã, người không chỉ có quyền lực thần quyền 
mà có cả lực lượng thế quyền được coi là vua của các vị vua ở 
Tây Âu. 

David Morgan (Mỹ) trong công trình Relhgron and 
Material culture: The matter oŸ behef (Tôn giáo và văn hóa 
vật chất: Vật chất của niềm tin), xuất bản năm 2010, nhận 
định: “vật chất hóa niềm tin” có nghĩa là một trải nghiệm của 
giác quan, một phức hợp các hành vi sờ, nhìn, nghe, nếm, 
cảm nhận, cảm xúc, tưởng tượng, hiểu biết qua trực giác, 
hành động. Trong công trình này, D. Morgan khẳng định, 
niềm tin tôn giáo không chỉ nằm ở các vấn đề của tư tưởng 
trừu tượng (kinh sách/thần học), mà còn là những thứ hữu hình 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 27 


tồn tại trong không gian tôn giáo. Quan điểm của D. Morgan 
gợi ý về mối quan hệ giữa không gian tôn giáo với niềm tin 
tôn giáo, không gian thiêng (mà chúng ta thường gọi là cơ sở 
thờ tự) cũng có thể là kết quả của quá trình “vật chất hóa 
niềm tin”. Nói tóm lại, tính vật chất của tôn giáo thể hiện 
trên phương diện: () vật thể hóa tôn giáo trong quá trình 
thực hiện nghỉ lễ; (ï) vật thể tôn giáo cụ thể được trao đổi 
qua lại trong quá trình thương mại (hợp pháp hay bất hợp 
pháp) tại “thị trường tôn giáo” và nền kinh tế dựa trên đức 
tin (pious econom1es). 

Quan điểm trên cũng được M. Weber đề xuất. Theo sự lập 
luận của M. Weber trong hai tác phẩm Die protesstantische 
bth1k und der Geist des Eap1talismus (Đạo đức Tì1n Lành và 
tinh thần của chủ nghĩa tư bản) và The religlons In India: 
The sociology of Hinduism and Buddhism (Tôn giáo Ấn Độ - 
tính xã hội của đạo Hindu và đạo Phật), nền đạo đức Tin Lành 
là một trong những động lực cần thiết trong sự hình thành £ư 
duy duy lý phương Tây và thiết chế kinh tế - xã hội tư bản 
chủ nghĩa. Hay nói khác đi, chủ nghĩa tư bản và đạo Tin 
Lành gặp gõ và tương thích về tư tưởng vì lý thuyết Tin Lành 
nhấn mạnh đến nỗ lực của cá nhân, không coi trọng vai trò 
của định chế, loại trừ xu hướng nặng về nghi thức, huyền bí 
và lối sống khổ hạnh trong tu viện. 

C. Geertz, nhà nhân học tôn giáo trong bài viết “Tôn giáo 
như một hệ thống văn hóa” thì cho rằng, viễn cảnh mà tôn 
giáo mở ra cũng như những điều huyền bí mà tôn giáo hàm 
chứa là cả một thế giới để con người sống trong đó, và một thế 


giới khác nữa - mặc cho chúng ta có trông đợi trải qua thế giới 


28 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


đó hay không - chính là ý nghĩa của việc cần có tôn giáo. Do 
vậy, cần xem tôn giáo như một hệ thống văn hóa có vai trò là 
một bộ phận thiết yếu của bộ máy xã hội như đạo đức và pháp 
luật, có tác động và giá trị nhất định đối với xã hội. 

Paul Sillitoe, trong bài viết “Anthropologists Only Need 
Apply: Challenges of Applied Anthropology” (Các nhà Nhân 
học chỉ cần ứng dụng: Các thách thức của Nhân học ứng 
dụng) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Nhân học Royal, số 
13/2007, cho rằng, cần ứng dụng ngành nghiên cứu Nhân học 
nói chung và Nhân học tôn giáo nói riêng khi nghiên cứu về 
tôn giáo để những nghiên cứu về tôn giáo không bị tách khỏi 
cộng đồng, v.v.. 

Theo đó, lý thuyết thực thể tôn giáo cho rằng, không nên 
chỉ đơn thuần nhìn nhận tôn giáo như một hình thái của ý 
thức xã hội (thuộc phạm trù tỉnh thần, tư tưởng) mà tôn giáo 
còn là một thực thể (vật chất, phi vật chất) có vai trò thúc 
đẩy hay cản trở tổn tại xã hội, tiến bộ xã hội. Tham chiếu lý 
thuyết này, cuốn sách sẽ nhìn nhận tôn giáo như một thực 
tại (hiện diện tôn giáo và hiện diện xã hội) có mối tương tác 


với các tồn tại xã hội khác. 
5. Lý thuyết xung đột xã hội 


Lý thuyết xung đột xã hội là một lý thuyết đã được chủ 
nghĩa Mác đề cập với lập luận rằng, trong quá trình phát 
triển của lịch sử xã hội loài người, trong mối quan hệ giữa 
con người với con người, con người với xã hội luôn luôn tiềm 
ẩn các mâu thuẫn. Mâu thuẫn xã hội tổn tại như một tất 


yếu, là động lực thúc đẩy sự cải biến và phát triển xã hội. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 29 


Nguyên nhân cơ bản của xung đột xã hội là do mâu thuẫn về 
lợi ích (vật chất, tỉnh thần) của các cá nhân và các nhóm 
thành viên xã hội khi họ có số lượng khác nhau về nguồn lực 
vật chất và phi vật chất. Khi đó, cá nhân (hoặc nhóm người) 
thường có xu hướng không tương tác, không hợp tác khi lợi 
ích chưa được điều hòa. 

Nghiên cứu về xung đột xã hội nhằm quản lý và giải 
quyết tốt các mối quan hệ xã hội, bảo đảm trật tự và phát 
triển xã hội. 

Giải pháp cho vấn đề này, theo chủ nghĩa Mác đề xuất là 
phải thực hiện các cuộc cách mạng để phá võ sự thống trị chính 
trị và kinh tế của giai cấp được hưởng lợi bất hợp lý trong sở 
hữu và phân phối của cải vật chất xã hội, thay thế nó bằng 
hình thức sở hữu tập thể và kiểm soát dân chủ đại chúng. 

Lý thuyết xung đột xã hội cho rằng, tầng lớp thống trị 
thường dùng hệ thống pháp luật và chính trị làm công cụ 
phục vụ cho mục đích tư lợi của mình. Theo chủ nghĩa Mác, 
lịch sử phân kỳ xã hội, duy nhất ở giai đoạn đầu - chủ nghĩa 
cộng sản nguyên thủy - đại diện cho một xã hội tiền giai cấp, 
do không có khác biệt lớn về lợi ích nên không có xung đột xã 
hội, còn các xã hội sau này đều hình thành các giai cấp đối 
kháng nhau về lợi ích. Và đến lượt mình, chủ nghĩa tư bản 
đã sản sinh ra những “kẻ đào mộ” cho chính nó bằng cách tạo 
ra những mâu thuẫn, xung đột không thể điều hòa. 

Đầu thế kỷ XX, M. Weber đã bổ sung thêm cho lý thuyết 
xung đột xã hội của chủ nghĩa Mác. Theo M. Weber, xung đột 
xã hội không liên quan quá nhiều đến nền kinh tế, mà chính 
nhà nước và nền kinh tế mới cùng nhau tạo ra các điều kiện 


cho xung đột. Phạm trù trung tâm trong lý thuyết của 


30 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


M. Weber về xung đột xã hội là khái niệm về tính hợp pháp, 
tất cả các hệ thống áp bức phải được hợp pháp hóa để hoạt 
động. Do đó, tính hợp pháp là một trong những vấn đề quan 
trọng trong xung đột xã hội. Như vậy, quan điểm của M. Weber 
thống nhất với quan điểm của C. Mác khi chú ý đến những 
yếu tố góp phần tạo nên sự bất bình đẳng (về lợi ích kinh tế), 
trong đó đáng chú ý là địa vị thống trị (quyền lực). 

Chúng tôi kết hợp quan điểm của chủ nghĩa Mác, của 
M. Weber để tìm hiểu các nguyên nhân gây xung đột xã hội. 

Giới chính trị gia Mỹ (sau sự kiện ngày 11/9/2001) đã 
quay trở lại nghiên cứu lý thuyết xung đột xã hội của 
S.P. Huntington (Mỹ) được đưa ra trong tác phẩm The Clash 
oŸ CIvilization and the Remaking o£ World order (Sự va 
chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới)'. 
S.P. Huntington đưa ra quan điểm: trong thế kỷ XXI, thế giới 
sẽ xuất hiện những xung đột mới mà nguồn gốc của các xung 
đột đó không phải là do xung đột về kinh tế mà là văn hóa, 
cụ thể là do khác biệt về tôn giáo. Các quốc gia trên thế giới 
sẽ tập trung thành 8 khối dựa trên những đặc trưng về tôn 
giáo và văn hóa: (1) khối Ki-tô giáo (chủ yếu là các nước Tây 
phương); (2) khối Mỹ Latinh; (3) khối châu Phi; (4) khối theo 
Chính thống giáo (Orthodox) gồm các nước Nga, Uecraina; (ð) 
khối theo Ấn Độ giáo; (6) các nước Hồi giáo; (7) khối theo Nho 
giáo (Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc); (8) khối còn lại gồm 
các quốc gia khác như Nhật Bản. Và ông tiên đoán rằng, 


trong tương lai sẽ xảy ra những xung đột giữa các nền văn 


1. Xem Sanmuel P. Huntington: Sự va chạm giữa các nền văn minh 
và sự tái lập trật tự thế giới, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tái bản năm 2018. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT ở1 


minh này, đặc biệt là sự xung đột giữa thế giới kiêu ngạo của 
Ki-tô giáo (Mỹ đại diện) với sự bất khoan dung của Islam 
giáo (khối các nước Arập). 

Tham khảo lý thuyết xung đột xã hội của S.P. Huntington 
và coi đó là một giả định nghiên cứu, chúng tôi cho rằng, yếu 
tố tôn giáo có thể xem là một trong những nguyên nhân gây 


mất an ninh quốc gia. 


II. CÁC THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN 
AN NINH TÔN GIÁO 


1. Khái niệm “an ninh” 


An ninh là một thuật ngữ đa nghĩa, được hiểu là thước đo 
khả năng chống lại các tác hại tiểm tàng (hoặc khả năng 
chống lại sự thay đổi một cách cưỡng chế không mong muốn) 
bởi các lực lượng, yếu tố tác động từ bên ngoài hoặc bên trong 
của đối tượng. 

Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)', an 


ninh được hiểu một cách đẩy đủ, toàn diện là sự hợp tác, 


1. OSCE (Organlzation for Security and co-operation in Burope) hỗ 
trợ chuyên môn cho các quốc gia tham gia và các tổ chức dân sự để thúc 
đẩy dân chủ, pháp quyền, nhân quyền, khoan dung, không phân biệt đối 
xử. Văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền - ODIHR 
(OSCE Office for Democratic Institutlons, and Human Rights) đã quan 
sát các cuộc bầu cử, xem xét luật pháp và tư vấn cho các chính phủ về 
cách phát triển, duy trì các thể chế dân chủ. Văn phòng tiến hành các 
chương trình đào tạo cho các quan chức chính phủ về việc thực thi pháp 
luật và đào tạo các tổ chức phi chính phủ về cách duy trì, thúc đẩy và 
giám sát nhân quyền. 


32 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


bình đẳng, không thể chia cắt về quyền con người tương ứng 
các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, môi trường và con 
người, việc bảo đảm an ninh đều được xem là có tầm quan 
trọng như nhau'. OSCE là một tổ chức thuộc Văn phòng Dân 
chủ và Nhân quyền châu Âu, nên khái niệm an ninh theo 
cách hiểu của OSCE đều ít nhiều liên quan đến các vấn đề về 
dân chủ và quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. 
Theo họ, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng được đặc biệt thừa 
nhận là một trong những nguyên tắc cơ bản, một khía cạnh 
không thể thiếu trong khái niệm an ninh; nhấn mạnh mối 
liên hệ giữa an ninh và sự tôn trọng hoàn toàn đối với tự do tư 
tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Hòa bình và an 
ninh chỉ có được khi có tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng được 
bảo đảm trên cơ sở thừa nhận niềm tin đa dạng, quyền tuyên 
xưng và thực hành đức tin một mình hoặc cùng với người 
khác. Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là nền tảng cho một xã 
hội hưng thịnh và do đó các biện pháp nhân quyền và an ninh 
hoạt động hướng tới cùng một mục tiêu. Tự do tôn giáo hoặc 
tín ngưỡng góp phần hình thành nên sự tôn trọng, tin tưởng 
lẫn nhau, hiểu biết và bình đẳng giữa các dân tộc có tôn giáo 
và tín ngưỡng khác nhau. Do đó, nó có thể giúp cho các xã hội 
trở nên kiên cường hơn trước các mối đe dọa về an ninh”. 

Vẫn theo OSCB, việc tuân thủ đầy đủ các cam kết của 


OSCE và các tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo hoặc 


1, 2. OSCE: Freedom of Religion or Belief and Security, Policy 
Guidance (Tự do tôn giáo, tín ngưỡng, chỉ dẫn chính sách). Nguồn: 
www.osce.org/odihr/2019. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT Jö 


tín ngưỡng mang lại một số lợi ích cho an ninh toàn diện và 
bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã 
hội và hòa bình. Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là một 
phương tiện huy động và tạo điều kiện cho các nguồn lực 
tích cực của cộng đồng đức tin tham gia tích cực vào đời 
sống xã hội. Do đó, những hạn chế không đáng có đối với 
quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng sẽ che khuất tiềm 
năng của tôn giáo trong việc xây dựng một khuôn khổ xã hội 
bảo đảm cả tự do và an ninh. 

Nói chung, an ninh là khả năng giữ vững được sự an toàn 
trước mọi mối đe dọa: 

Đe dọa đến sự sinh tồn của con người như đói khát (an 
ninh lương thực, an ninh nguồn nước); bạo lực (an ninh con 
người, an ninh cá nhân, an ninh công cộng/cộng đồng); bí mật 
đời tư, thông tin cá nhân (an ninh đời tư); trạng thái tâm lý, 
ý thức (an ninh cảm xúc, an ninh tỉnh thần). 

#e dọa đến các yếu tố thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin 
(an ninh thông tin liên lạc, an ninh máy tính, an ninh mạng, 
an ninh ứng dụng, an ninh dữ liệu, an ninh kỹ thuật số, an 
ninh bảo mật điểm cuối,...). 

Đe dọa đến các yếu tố thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầnglvật 
chất (an ninh sân bay, an ninh doanh nghiệp, an ninh môi 
trường, an ninh gia đình, an ninh hạ tầng, an ninh cầu cảng, 
an ninh bảo mật chuỗi cung ứng, bảo mật in, niêm phong, an 
ninh vận tải...). 

Đe dọa đến các yếu tố có tính chính trị (an ninh quốc gia, 
an ninh nội địa, an ninh nội bộ, an ninh quốc tế, an ninh con 


người, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa...). 


34 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Đe dọa đến các yếu tố có tính kinh tế (an ninh tiền tệ, an 
ninh kinh tế, an ninh tài chính...). 

Đối tượng thụ hưởng của an ninh có thể là một cá nhân, 
một tổ chức, các nhóm xã hội, hệ sinh thái hoặc bất kỳ thực 
thể, hiện tượng nào khác. 

Thuật ngữ an ninh cũng được sử dụng khi nói đến các lực 
lượng, hành vi và hệ thống các biện pháp để bảo vệ an ninh 
như lực lượng an ninh, nhân viên bảo vệ, camera an ninh,... 
Sự hiện diện của các lực lượng an ninh (quân đội, cảnh sát) 
có thể giúp trấn an công chúng và làm giảm nguy cơ bị tấn 
công. Còn khi nói an ninh nhân dân là muốn nhấn mạnh đến 
việc phải xây dựng thế trận an ninh của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân theo hướng phát huy sức mạnh vật chất 
và tinh thần từ toàn dân, lấy nhân dân làm lực lượng nòng 
cốt, kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận lòng dân 
trong bảo vệ an ninh nói chung. 

Để bảo đảm an ninh, giữ vững sự an toàn trước các mối 
đe dọa có thể cho phép một cá nhân hay tổ chức thực hiện 
mọi biện pháp kể cả biện pháp đó có thể làm ảnh hưởng hay 
nguy hại đến một cá nhân hoặc một nhóm nào đó đang được 


coi là đe dọa đến an ninh. 


2. An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống 


Trong bối cảnh mới của thời đại (những năm 1990), 
Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan rã, xu 
thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, suy thoái môi trường, biến đổi 


khí hậu, khủng bố, tội phạm quốc tế, dịch bệnh ngày càng 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 35 


gia tăng đã mở ra những nội hàm mới của khái niệm an ninh. 
Các mối đe dọa đến an ninh của một quốc gia và toàn thế 
giới đã được mở rộng và vượt ra ngoài các vấn đề an ninh 
truyền thống (liên quan đến nhà nước và quân sự). Trọng 
tâm của các vấn để an ninh chuyển từ nhà nước sang các 
vấn đề liên quan đến con người hay một nhóm xã hội, một tổ 
chức, chuyển từ các yếu tố quân sự (vốn là yếu tố quyết định 
cốt lõi của trật tự và an ninh) sang phi quân sự (kinh tế, 
chính trị, văn hóa và xã hội). Từ đó, thuật ngữ an ninh phi 
truyền thống xuất hiện. 

Giáo sư Mely Caballero Anthony (Tổng Thư ký Hiệp hội 
nghiên cứu An ninh phi truyền thống ở châu Á) cho rằng, 
cách tiếp cận truyền thống về an ninh trước đây đều hướng 
đến việc sử dụng các biện pháp quân sự, chính trị để đối phó 
với các mối đe dọa đến sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và 
chủ quyền của một quốc gia. Cách tiếp cận mới về an ninh 
hiện nay không chỉ là các mối đe dọa an ninh được phát ra 
bởi các chủ thể nhà nước và quân sự nữa mà còn là các chủ 
thể phi nhà nước, phi quân sự. Đặc điểm của an ninh phi 
truyền thống là: phi quân sự; xuyên quốc gia; truyền đi 
nhanh chóng do cuộc cách mạng toàn cầu hóa và truyền 
thông; và giải quyết nó không chỉ một quốc gia có thể thực 
hiện được. M.C.Anthony đưa ra 16 loại an ninh phi truyền 
thống: (1) an ninh lương thực; (2) biến đổi khí hậu và ô 
nhiễm môi trường; (3) sự khan hiếm nước ngọt và ô nhiễm; 
(4) an ninh năng lượng; (5) các vấn đề sức khỏe cộng đồng - 
bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh; (6) thảm họa; (7) khủng bố 


36 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


quốc tế; (8) di cư bất hợp pháp; (9) tội phạm có tổ chức - quốc 
gia và xuyên quốc gia; (10) an ninh con người; (11) nghèo nàn; 
(12) an ninh hạt nhân; (13) phổ biến vũ khí hóa học và vũ khí 
sinh học; (14) an ninh kinh tế; (15) chủ nghĩa cực đoan tôn 
giáo; (16) vấn đề bảo mật thông tin. 

M.C. Anthony trong bài viết “Định nghĩa mối đe dọa an 
ninh phi truyền thống” còn cho rằng, an ninh tôn giáo và an 
ninh phi truyền thống có đặc điểm chung là bao hàm các yếu 
tố phi quân sự, không chỉ tồn tại trong phạm vi quốc gia dân 
tộc, mà nó được truyền đi nhanh chóng trong thời đại toàn 
cầu hóa và cách mạng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin 
và truyền thông. Vấn đề an ninh tôn giáo và an ninh phi 
truyền thống đáng sợ hơn nhiều so với an ninh truyền thống. 
Hai chủ thể bị thách thức trực tiếp của an ninh tôn giáo và 
an ninh phi truyền thống là nhà nước và con người. 

Richard H. Ullman là một chuyên gia về các vấn đề quốc 
tế tại Đại học Princeton và Đại học Harvard (Mỹ) và là Giáo 
sư thỉnh giảng tại Đại học Oxford (Anh). Ông đã từng được 
mời làm cố vấn chính sách đối ngoại của Chính phủ Mỹ và là 
biên tập viên cho tờ New York Times. R.H. Ullman là một 
trong những học giả phương Tây sử dụng khái niệm an ninh 
phi truyền thống sớm nhất (vào năm 1983) khi ông đề cập 
các vấn đề an ninh của một quốc gia phải đối mặt. Trong bài 
viết “Xác định lại an ninh” đăng trên Tạp chí An ninh quốc tế 
năm 1983, R.H. Ullman cho rằng, an ninh quốc gia không 
nên chỉ hiểu là bảo vệ nhà nước trước những cuộc tấn công 


quân sự qua biên giới lãnh thổ mà an ninh quốc gia còn phải 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT đĩ 


đối mặt với những thách thức phi truyền thống như môi 
trường, di cư bất hợp pháp, an ninh năng lượng, an ninh con 
người, an ninh tôn giáo,.... 

Quan niệm của Liên hợp quốc đưa ra 7 nội dung về an 
ninh phi truyền thống (trong Báo cáo phát triển nhân loại 
(United Nations, Human Development lieport năm 1994), 
bao gồm: 

- An ninh kinh tế (thu nhập cơ bản được bảo đảm); 

- An ninh lương thực (được cung cấp lương thực đầy đủ); 

- An ninh sức khỏe (tránh được dịch bệnh truyền nhiễm); 

- An ninh môi trường (nước sạch, không khí trong lành, 
đất không bị bạc màu); 

- An ninh con người (tránh bạo lực và đe dọa thân thể); 

- An ninh cộng đồng (bảo đảm đặc trưng văn hóa); 

- An ninh chính trị (nhân quyền và các quyền tự do cơ 
bản trong đó có tự do tôn giáo được bảo đảm). 

Blishchenko trong bài viết “Terrorism and International 
Law” (Chủ nghĩa khủng bố và luật pháp quốc tế) ngay từ 
năm 1984 đã phân tích, nhận diện những biểu hiện của 
khủng hoảng an ninh tôn giáo như khủng bố quốc tế tràn 
lan; cuộc đấu tranh phòng ngừa và trừng phạt các hành động 
khủng bố quốc tế; các thỏa thuận quốc tế về liên kết, hợp tác 
trong đấu tranh chống khủng bố. 

Nhà nghiên cứu Tsuneo Akaha trong bài viết “Non-traditional 


securlty cooperatlon for reglonalism 1n Northeast Asia” 


1. Nguồn: http://www.globalindiafoundation.org/non-tradional 
security.htm. 


38 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


(Hợp tác an ninh phi truyền thống đối với chủ nghĩa khu 
vực ở Đông Bắc Á) đưa ra định nghĩa về an ninh phi 
truyền thống. Ông cho rằng, hiện nay vẫn chưa có một 
khái niệm thống nhất nào về an ninh tôn giáo và an ninh 
phi truyền thống, vấn đề an ninh truyền thống của nước 
này lại có thể là vấn để an ninh phi truyền thống của 
nước khác. Và theo ông, an ninh phi truyền thống ở Đông 
Bắc Á hiện nay bao gồm 7 lĩnh vực: (1) môi trường; (2) 
khan hiếm, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; (3) di cư 
xuyên quốc gia; (4) buôn lậu ma túy và vũ khí; (5) 
HIV/AIDS và SARS; (6) tác động của toàn cầu hóa; (7) chủ 
nghĩa khủng bố mang màu sắc tôn giáo. 

Trong công trình nghiên cứu Sfudying Non-Traditional 
Secur1ty In Asia: Trends And Issues (Nghiên cứu An ninh 
phi truyền thống ở châu Á: Xu hướng và vấn đề), xuất bản 
năm 2006, nhóm tác giả Emmers, Ralf Mely Caballero 
Anthony đã tập hợp các chuyên luận nghiên cứu nhận diện 
về các vấn đề an ninh tôn giáo và an ninh phi truyền thống ở 
châu Á như bệnh truyền nhiễm, buôn bán ma túy, di cư, môi 
trường suy thoái, khủng hoảng tài chính, thiên tai, xung đột 
tôn giáo, khủng bố tôn giáo,... và những tác động của chúng 
đến chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như 
phúc lợi và an ninh cá nhân. Các tác giả này nhấn mạnh, 
châu Á hiện nay nổi lên như một khu vực có nhiều vấn đề về 
an ninh tôn giáo và an ninh phi truyền thống đòi hỏi các 
nước phải quan tâm và phối hợp hành động. 

V.R. Raghavan trong bài tham luận cùng chủ đề tại Hội 
thảo India and ASEAN: Non-Traditional Security Threats 


Chương I: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 39 


(Ấn Độ và ASEAN: Những thách thức an ninh phi truyền 
thống) đã xếp an ninh tôn giáo vào một trong ba lĩnh vực của 
an ninh phi truyền thống gồm: an ninh kinh tế (Economle 
Đecurity); an ninh môi trường (Environmental Security); an 
ninh sắc tộc và tôn giáo (Ethnieity and Religion Security). 

Công trình nghiên cứu của Robb, John với chủ đề Brave 
new war: The next stage of terrorism and the end of globahzation 
(Cuộc chiến tranh mới: giai đoạn tiếp theo của khủng bố và 
sự kết thúc của toàn cầu hóa) công bố năm 2007 đã nghiên 
cứu những vấn đề về chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu; tìm 
hiểu về các cuộc chiến tranh du kích, các hoạt động của bọn 
tội phạm xuyên quốc gia, những vấn đề an ninh quốc gia và 
an ninh quốc tế cùng một số vấn đề về dịch vụ bảo vệ mang 
tính cá nhân. 

Nói chung, mỗi loại hình an ninh phi truyền thống xuất 
hiện và diễn biến ở từng quốc gia, khu vực sẽ là khác nhau về 
tính chất, mức độ. Các nghiên cứu của các học giả nước ngoài 
đã nêu được đặc trưng và tính chất của mỗi loại hình và 
những tác động của nó đến đời sống xã hội, con người và thể 
chế để có cơ sở trực tiếp cho việc tìm kiếm giải pháp can thiệp 
chính sách có hiệu quả. Tuy nhiên việc nhận diện các loại 
hình an ninh phi truyền thống khác nhau tùy theo quan 
niệm và cách tiếp cận của từng tác giả nên tính toàn diện, 
tổng quan về an ninh phi truyền thống trong các công trình 
nêu trên chưa thực sự thống nhất và đầy đủ. 

Ỏ Việt Nam, vấn đề an ninh phi truyền thống cũng 


được bàn luận đến khoảng một thập niên trở lại đây. 


40 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Lê Văn Cương cho rằng, từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, 
đối đầu quân sự trên quy mô toàn cầu không còn nữa, 
nhưng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự phát triển, ổn định 
chính trị, an ninh xã hội và an ninh con người xuất phát từ 
những nhân tố phi quân sự lại càng ngày càng gay gắt, đó 
là: chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố tôn 
giáo, an ninh tài chính tiền tệ, năng lượng, an ninh khoa 
học - kỹ thuật, sự nóng lên của trái đất và mất cân bằng 
sinh thái, buôn lậu ma túy, dịch bệnh truyền nhiễm, tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, tấn công mạng, 
di dân bất hợp pháp, bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn nước, 
cướp biển, kinh tế ngầm... . 

Đỗ Minh Hợp phân chia các thách thức an ninh phi 
truyền thống thành 4 nhóm chính sau: (1) các mối đe dọa an 
ninh do thiên tai, môi trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu 
toàn cầu; (2) các mối đe dọa an ninh do xung đột xã hội (xung 
đột tôn giáo - dân tộc, bạo loạn, ly khai, bất ổn xã hội, phổ 
biến vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt, khủng bố, 
bạo lực xã hội...); (3) các mối đe dọa an ninh do hoạt động của 
các loại tội phạm (tội phạm mạng, công nghệ cao, rửa tiền, 
buôn lậu, cướp biển, ma túy...); (4) các mối đe dọa an ninh do 
bất cập của cơ chế, chính sách quản lý vĩ mô (quản lý tài 


nguyên, quản lý năng lượng, quản lý dân số, đói nghèo, quản 


1. Lê Văn Cương: “Tác động của nhân tố an ninh phi truyền thống 
với văn hóa và con người ở một số nước Đông Á”, Tạp chí Thông tin Khoa 
học xã hội, số 9/2008. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 41 


lý kinh tế, quản lý tài chính, quản lý tiền tệ, vi phạm dân 
chủ, nhân quyền, quản lý nhập cư, di dân,...)'. 

Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông 
định nghĩa: An ninh phi truyền thống có thể hiểu là một loại 
hình an ninh xuyên quốc gia do những yếu tố phi chính trị và 
quân sự gây ra, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát 
triển và an ninh của mỗi nước, cả khu vực và toàn cầu. Nội 
dung của an ninh phi truyền thống là những vấn đề bức thiết 
đang nổi lên hiện nay như: cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân 
số, môi trường sinh thái ô nhiễm, xung đột tôn giáo, dân tộc, 
nghèo đói, bệnh tật, tội phạm rửa tiền... An ninh phi truyền 
thống ngày càng có biểu hiện sâu đậm trong đời sống quốc tế 
và thành vấn đề toàn cầu, an ninh toàn cầu. Quá trình toàn 
cầu hóa càng phát triển thì theo đó, an ninh phi truyền 
thống càng lan rộng và đậm nét hơn”. 

Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (năm 2011), 
Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sử dụng khái niệm “an ninh 
phi truyền thống” trong văn kiện chính trị của mình, 


nhưng cũng đã chỉ ra những yếu tố mới (khác với truyền 


1. Đỗ Minh Hợp: “Nhận thức và thực trạng về an ninh phi truyền 
thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta”, trong Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vấn đề an ninh phi 
truyền thống vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay (đề tài: An ninh 
phi truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay, mã số đề tài 
CTDT/16-20), tr.65. 

2. Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông (chủ 
biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 
2016, tr.15. 


42 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


thống) thách thức an ninh của một quốc gia. Văn kiện Đại 
hội VIIT (năm 1996) nêu: thế giới đứng trước nhiều vấn đề 
có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế bùng nổ về 
dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm 
nghèo...) không một quốc gia nào có thể tự giải quyết, mà 
phải có sự hợp tác đa phương'. Đại hội IX (năm 2001) bổ 
sung thêm vấn đề chống tội phạm quốc tế. Đại hội X (năm 
2006) bổ sung thêm vấn đề về khoảng cách chênh lệch giữa 
các nhóm nước giàu và nước nghèo ngày càng lớn, sự gia 
tăng của các luồng di cư, khan hiếm nguồn năng lượng, cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên bị hủy 
hoại, khí hậu diễn biến ngày càng xấu kèm theo thiên tai 
khủng khiếp, dịch bệnh lớn, tội phạm xuyên quốc gia...”. 
Đại hội XI (năm 2011) chính thức sử dụng khái niệm “an 
ninh phi truyền thống” với các vấn đề như: chống khủng 
bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn 
chế bùng nổ dân số, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh hiểm 
nghèo”. Đại hội XII (năm 2016) đặt an ninh truyền thống 
trong sự so sánh với an ninh phi truyền thống và sự 
chuyển hóa giữa hai loại hình an ninh này, từ đó chỉ ra các 
vấn đề mới thách thức an ninh của một quốc gia, đó là: tài 


chính, năng lượng, nguồn nước, lương thực, biến đổi khí hậu, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.77. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.74. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.69. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 43 


thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, xung đột sắc tộc tôn 
giáo, khủng bố. Và lưu ý các hình thái chiến tranh kiểu 
mới!. Tới Đại hội XIII, Đảng đã xác định: Vấn đề an ninh 
quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, 
sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân 
sự truyền thống mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh 
phi truyền thống như: an ninh mạng; khủng bố, tội phạm 
có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - 
tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh 
môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn đến “an 
ninh chính quyền”, “an ninh chế độ”... Lần đầu tiên, Đảng 
ta xác định chú trọng an ninh, an toàn là một trong những 
yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, an ninh 
con người, bảo vệ an ninh con người trở thành các mục 
tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 
202ã, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Tập hợp các quan điểm xác định cụ thể nêu trên, chúng 
tôi rút ra đặc điểm của an ninh phi truyền thống đó là: 
(1U khó lường hơn, tác động lan rộng, nhanh hơn; (2) có thể 
gây ra thiệt hại kinh tế to lớn cho một khu vực hoặc toàn thế 
giới; (3) các mối đe dọa có nguồn gốc, tầm mức ảnh hưởng 
xuyên quốc gia; (4) không xuất phát từ sự cạnh tranh giữa các 
quốc gia hoặc thay đổi trong cán cân quyền lực; (ð) thường gây 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.71-72. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.156, 202. 


44 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


ra sự bất ổn về xã hội và chính trị và do đó trở thành mối đe 
dọa đối với an ninh quốc gia; (6) các mối đe dọa mới của an 
ninh phi truyền thống thường khó đảo ngược hoặc sửa chữa; 
(7) các giải pháp ở quy mô một quốc gia thường không đầy 
đủ và khó giải quyết được nên đòi hỏi sự hợp tác khu vực và 
đa phương. 

Nói chung, thuật ngữ an ninh phi truyền thống ngày 
càng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu và thực 
hành chính trị. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn thiếu một 
định nghĩa thống nhất, và là một khái niệm bất định, không 
ngừng mở rộng nội hàm và chồng lấn. 

Mặc dù vậy, các định nghĩa nêu trên đều ngụ ý rằng, 
những mối đe dọa phi truyền thống (biến đổi khí hậu, dịch 
bệnh, tội phạm, khủng bố, di cư xuyên biên giới, nguồn năng 
lượng, công nghệ thông tin,...) đáng sợ hơn nhiều so với các 
mối đe dọa truyền thống (sức mạnh quân sự) vì chúng đòi hỏi 
lãnh đạo các quốc gia không chỉ hướng ra bên ngoài để tăng 
cường hợp tác quốc tế, mà còn phải hướng tầm nhìn vào cả 
bên trong để thực hiện cải cách kinh tế - xã hội và chính trị 
nội bộ. Các biện pháp như răn đe quân sự, điều động ngoại 
giao và sắp xếp chính trị ngắn hạn xem ra bất lực trong việc 
giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống và do đó sẽ 
yêu cầu các biện pháp phi quân sự, các phản ứng chính trị 
nhanh nhạy, sắc bén, các cải cách kinh tế và xã hội toàn diện 
để giải quyết chúng. 

Để có cái nhìn bao quát, tổng thể, chúng tôi tạm so sánh 
an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống qua bảng 
dưới đây: 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 


45 


An ninh 
truyền thống 


An nỉnh phi truyền thống 


Các mối 
đe dọa 


Liên quan đến nhà 
nước, toàn vẹn lãnh thổ, 
chủ quyền quốc gia. 


Liên quan đến cá nhân, nhóm 
người, đến các tổ chức phi chính 
phủ, các tập đoàn kinh tế. 


Trọng 


^ 


tâm 


- Quân sự 
- Nhà nước 


- Quốc gia 


- Phi quân sự 
- Con người, một nhóm xã hội, 
một tổ chức. 


- Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 


Các loại 
hình 


Xâm lược biên giới, bạo 
động lật đổ,... 


Tài chính, năng lượng, nguồn 
nước, lương thực, biến đổi khí 
hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh 
mạng, bùng nổ dân số, di cư bất 
hợp pháp, xung đột sắc tộc, tôn 
giáo, khủng bố, tội phạm,... 


v .k 
Đặc điểm 


- Quân sự; diễn ra 
trong phạm vi quốc gia. 
- Đe dọa đến vấn đề 
thống nhất, chủ quyền, 
độc lập dân tộc. 


- Phi quân sự; xuyên quốc gia; 
truyền đi nhanh chóng. 

- Khó lường hơn, tác động lan 
rộng, sinh sôi nảy nở nhanh hơn. 
- Thường gây ra sự bất ổn về xã 
hội và chính trị và do đó trở 
thành mối đe dọa đối với an ninh 


quốc gia. 


Các biện 
pháp chủ 
yếu để 
giải quyết 


Răn đe quân sự, điều 
động ngoại giao và sắp 
xếp chính trị 


- Biện pháp phi quân sự, các phản 
ứng chính trị nhanh nhạy, sắc 
bén, các cải cách kinh tế và xã hội 
toàn diện, triệt để. 

- Đồi hỏi lãnh đạo các quốc gia 
không chỉ hướng tầm nhìn ra bên 
ngoài để tăng cường hợp tác quốc 
tế, mà còn phải hướng vào cả bên 
trong để thực hiện cải cách kinh 
tế - xã hội và chính trị nội bộ. 


46 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Nói tóm lại, khái niệm an ninh truyền thống và an ninh 
phi truyền thống phụ thuộc lẫn nhau, bổ sung cho nhau, 
chuyển hóa lẫn nhau và không đối kháng, xét cho cùng, cả 
hai khái niệm đó đều nhằm xác định các mối đe dọa đến an 


ninh (đối với quốc gia, con người, tổ chức) một cách toàn diện. 
3. An ninh tôn giáo 


Quan điểm của ASEAN về an ninh tôn giáo (trong Tuyên 
bố chung ASEAN - Trung Quốc về hợp tác trên lĩnh vực an 
ninh phi truyền thống) được thông qua tại Hội nghị thượng 
đỉnh ASEAN - Trung Quốc lần thứ VI tại Campuchia ngày 
01/11/2002, đã xem an ninh tôn giáo thuộc phạm trù an ninh 
phi truyền thống. 

Nhiều học giả quốc tế cũng có quan điểm tương tự 
ASBEAN, có lẽ, họ đều cho rằng, tôn giáo thuộc phạm trù tỉnh 
thần, tư tưởng nên đặt trong an ninh phi truyền thống. Chia 
Biow Yue trong bài viết APEC: Challenges and opportunities 
(APEC: Thách thức và cơ hội) năm 1994 đã xem khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương là một khu vực năng động, đang 
trỗi dậy từ sau Chiến tranh lạnh với rất nhiều cơ hội. Song, 
cơ hội đi liền với thách thức, trước hết là an ninh tôn giáo, 
thách thức này có nguy cơ làm cho tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của khu vực bị chậm lại. .J.D. Kenneth Boutin trong bài 
viết “Non-traditional Security Issues in Southeast Asia” 
(Những vấn đề an ninh phi truyền thống ở Đông Nam Á) đã 
tập trung phân tích các yếu tố mới nảy sinh ở Đông Nam Á 
như xung đột tôn giáo, xung đột này có ảnh hưởng nghiêm 


trọng đến an ninh con người nói riêng và an ninh quốc gia 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 47 


nói chung. Mặc dù, tác giả chủ yếu nhìn nhận an ninh tôn 
giáo từ bình diện khủng bố có yếu tố bạo lực nhưng vẫn coi 
đó là một dạng an ninh phi truyền thống vì nó tác động trực 
tiếp đến cá nhân con người. 

Song, cũng có nhiều học giả quốc tế lại có quan điểm 
khác. Họ nhìn nhận an ninh tôn giáo thuộc phạm trù của an 
ninh truyền thống vì nó gắn với yếu tố bạo lực vũ trang, gắn 
với yếu tố nhà nước. John Wolfe và Gavin Moorhead (Mỹ) 
lập luận rằng, hiện nay, trên toàn thế giới dường như bị kích 
động bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, như vậy, quan điểm 
“nhân - quả” của tôn giáo đã bị vô hiệu hóa, thậm chí nó 
không ngăn chặn những ý tưởng nguy hiểm dẫn tới hành 
động bạo lực. Theo các ông, tôn giáo đóng một vai trò kép khá 
mâu thuẫn: nó vừa đe dọa hoặc thúc đẩy an ninh (trong 
những tình huống nhất định nó có thể là một mối đe dọa, 
trong những tình huống khác nó lại khuyến khích an ninh). 
J. Wolffe và G. Moorhead khuyến nghị các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu đào sâu để hiểu tôn giáo một 
cách đúng đắn và nhận thức rõ phần đóng góp của nó trong 
các bối cảnh lịch sử khác nhau trước khi kết luận về nó liên 
quan đến bạo lực. Hơn thế, các chính phủ nên sử dụng chính 
các nhà lãnh đạo tôn giáo rộng rãi hơn để chống lại các cuộc 
xung đột nội bộ, an ninh và khủng bố, và cần tiếp cận các 
nhóm yếu thế trong xã hội. 

Một số học giả phương Tây cho rằng, có một giả thuyết 
rộng rãi thường cho rằng, nguyên nhân của xung đột tôn giáo 
là do các nhóm tôn giáo khác biệt nhau sống cạnh nhau, thì 


luôn có xung đột đe dọa xã hội rộng lớn hơn. ¿J. Wolfe lại có 


48 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


quan điểm khác, sự liên kết giữa các tôn giáo thường bị phá 
vỡ do các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự thay đổi kinh 
tế - xã hội nhanh chóng, các nỗ lực áp đặt chủ nghĩa thế tục, 
hoặc ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, J. Wolfe 
cũng thừa nhận rằng tôn giáo đôi khi có thể gây ra hoặc hợp 
pháp hóa xung đột và đe dọa an ninh. 

Robert Gleave (Đại học Exeter - Anh) cho rằng, xã hội 
không thể hiểu đúng và do đó không thể tự bảo vệ mình khỏi 
chủ nghĩa Jihad Islam giáo (chủ nghĩa thánh chiến Islam 
giáo) hiện nay nếu không hiểu những cuộc tranh luận thần 
học từ những năm 1970 và 1980 trong một số nhánh Islam 
giáo. Các vấn đề nảy sinh khi tôn giáo hoạt động song song 
với các yếu tố khác, đặc biệt là các vấn đề chính trị. Theo 
R. Gleave, các chính phủ và lực lượng an ninh cần phải nhìn 
sâu hơn về vấn đề xung đột, thường có nhiều nguyên nhân, 
hơn là chỉ trích tôn giáo. 

David R. Smock (Mỹ) trong cuốn sách do ông làm chủ 
biên Religilous ContrIbutlons to Peacemaking: When Relhigion 
Brings Peace, Not War (Tôn giáo góp phần xây dựng hòa 
bình: Khi tôn giáo mang lại hòa bình, không phải chiến 
tranh, xuất bản năm 2006) cũng đã nhìn nhận an ninh tôn 
giáo theo chiều cạnh của an ninh truyền thống, chủ yếu là 
vấn đề bạo lực và xung đột vũ trang. Theo ông, hiện tại, tôn 
giáo trong bối cảnh của các vấn đề quốc tế đang là nỗi ám 
ảnh của nhiều chính phủ, xem nó là bóng ma của các cuộc 
xung đột. Thế giới sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ 
đã trầm trọng hơn sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan tôn 


giáo và xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là giữa 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 49 


ba đức tin: Islam giáo, Ki-tô giáo và Do Thái giáo. Mối đe dọa 
của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là có thật và được ghi chép 
đầy đủ. Mối liên hệ giữa tôn giáo và xung đột đang trong quá 
trình được khám phá kỹ lưỡng, tuy nhiên đa phần là đã 
cường điệu hóa vấn đề an ninh tôn giáo. Nhiều khía cạnh và 
tác động tích cực khác của tôn giáo có xu hướng bị hạ thấp 
hoặc thậm chí hoàn toàn bị lãng quên. Sự đóng góp mà tôn 
giáo có thể thực hiện được là hòa giải tôn giáo (mặt trái của 
xung đột tôn giáo), có thể được chứng minh bằng các sự kiện: 
Hội đềng: Giáo Hội thế giới và Hai nghị Giáo Hội lất øã các 
nước châu Phi đã hòa giải thành công cuộc xung đột ở 
Xuđăng năm 1972. Ở Nam Phi, nhiều nhà thờ đã tiên phong 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid. Trường hợp 
đáng chú ý được nhắc đến nhiều nhất là sự hòa giải thành 
công của Cộng đồng Sant'Egidio đã chấm dứt cuộc nội chiến ở 
Môdămbích năm 1992. Theo D.R. Smock, chìa khóa thành 
công trong đối thoại liên tôn giáo như một cơ chế để giải 
quyết xung đột bạo lực là: hòa bình tôn giáo sẽ không có được 
khi không có sự hòa bình giữa các dân tộc. 

Chỉ số khủng bố toàn cầu (GTT) năm 2017 cho thấy, yếu 
tố chính của các cuộc xung đột hiện nay là tôn giáo và khác 
biệt tôn giáo. GTI năm 2017 thống kê được các hành vi 
khủng bố đã diễn ra ở 67/167 quốc gia trên thế giới, 51% 
trong số đó là trên nền tảng tôn giáo. 

Ápganixtan, Nigiêria, Xyri và Pakixtan nằm trong số các 
quốc gia Islam giáo (đang báo động đỏ) và chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa khủng bố Islam giáo nhiều nhất. Báo cáo GTI 


năm 2017 cũng cho thấy, các nhóm lợi ích chống Islam giáo 


50 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


kết luận rằng, xung đột giữa phương Tây và thế giới Islam 
giáo đã nổi lên do việc tuyên truyền Islam giáo như một tôn 
giáo bạo lực và quân phiệt. Việc tuyên truyền đó đã kích hoạt 
tội ác và phát triển các nhóm thù địch. Những tội ác này làm 
tăng tính ly khai và bạo lực trong xã hội. Sau tất cả các biện 
pháp có thể thực hiện để ngăn chặn xu hướng này, các nước 
cũng cần điều chỉnh các nguyên tắc dân chủ, cải thiện luật 
pháp về tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong cả hành vi và suy 
nghĩ. Báo cáo cũng đã nêu ví dụ về hai quốc gia đa văn hóa, 
đa sắc tộc, đa tôn giáo là Adécbaidan và Canađa, nơi mà các 
văn bản pháp lý bảo đảm các quyền của các dân tộc thiểu số 
trong nước, là những quốc gia mà tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
trong hành vi và tư tưởng đều được trao một cách tuyệt đối 
cho những tín đồ, những người vô thần, những người hoài 
nghi và cả những người không liên kết với xã hội để thiết lập 
sự đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo. Điều 47 về “Tự do 
tư tưởng và tự do ngôn luận” của Hiến pháp nước Cộng hòa 
Adécbaidan ghi rằng “Tuyên truyền kích động sự bất hòa 
chủng tộc, dân tộc, tôn giáo và xã hội đều bị cấm”. Điều 718.2 
của Bộ luật Hình sự Canada ghi rằng “bằng chứng của hành 
vi phạm tội là sự thiên vị, định kiến hoặc thù hận dựa trên 
chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc sắc tộc, ngôn ngữ, màu 
da, giới tính, tuổi tác, khuyết tật về tỉnh thần hoặc thể chất, 
khuynh hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính hoặc biểu 
hiện hay bất kỳ yếu tố tương tự nào khác”. Báo cáo GTI 
(2017) kết luận rằng, tôn trọng tự do cơ bản và các quyền 
khác của con người cũng là để bảo vệ sự đa nguyên văn hóa, 


đa nguyên tôn giáo trong xã hội. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT Đl 


Báo cáo của Kateantiquity (Anh) đăng trong Tạp chí 
Dncategorized với tựa đề “Rethinking about the relatilonship 
between religion and violence” (Suy nghĩ lại về mối quan hệ 
giữa tôn giáo và bạo lực) cho rằng, việc thiếu hiểu biết về tôn 
giáo cùng những hoạt động của nó đã khiến cho các nhà 
hoạch định chính sách không bắt nắm được vai trò của các 
nhóm tôn giáo trong an ninh quốc gia (đặc biệt ở Anh). Các 
học giả nghiên cứu tôn giáo từ nhiều cách tiếp cận đã đóng 
góp vào Báo cáo và cung cấp những cái nhìn về công tác hòa 
giải mạnh mẽ được thực hiện bởi chính các nhà lãnh đạo tôn 
giáo trên khắp Vương quốc Anh. 

Nhiều công trình nghiên cứu chuyên biệt về tôn giáo dưới 
cách tiếp cận xem việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo và đấu tranh lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
là nhân tố cơ bản để bảo đảm an ninh tôn giáo. Chẳng hạn, 
chủ nghĩa Mác - Lênin đặt vấn đề về “chủ nghĩa thế tục” hay 
nguyên tắc phân ly giữa nhà nước và giáo hội (chính trị và 
thần quyền) theo nghĩa, nhà nước không can dự vào tôn 
giáo và trung lập trong vấn đề tôn giáo, tuyên bố mọi người 
đều bình đẳng về pháp lý theo hoặc không theo tôn giáo, 
không phân biệt đối xử giữa các tôn giáo và giữa công dân 
có tôn giáo và không tôn giáo. Cho đến nay, việc xây dựng 
nhà nước thế tục đã qua hai thế kỷ và là thành quả trực 
tiếp chính là cuộc cách mạng tư sản Âu - Mỹ. Tiếp nối theo 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, các học giả Âu - Mỹ 
cũng quan tâm nhiều đến chủ đề nhà nước thế tục, điển 
hình như J. Bauberot (Pháp) với cuốn Laicités sans 


frontieres (Tạm dịch: Chủ nghĩa thế tục không biên giới) 


52 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


xuất bản năm 2011; Emile Poulat (Pháp) với cuốn Notre 
laicité publique (Tạm dịch: Chủ nghĩa thế tục công chúng 
của chúng ta) xuất bản năm 2003. Các ông đã đưa ra 4 mô 
hình về nhà nước thế tục: tôn giáo dân sự; tôn giáo chủ lưu; 
đa nguyên tôn giáo; nhà nước thể chế trung lập. Ở đây, 
chúng ta thấy xuất hiện thuật ngữ “tôn giáo dân sự/tôn giáo 
công dân" (civil religion), thật ra, thuật ngữ “tôn giáo công 
dân” hay “tôn giáo dân sự” được sử dụng lần đầu tiên bởi 
J.J. Rousseau trong tác phẩm Contrat social (Khế ước xã hội) 
viết năm 1762, khi dJ.J. Rousseau giải thích, đối với Nhà 
nước, việc cần thiết là mỗi công dân cần có tôn giáo để họ yêu 
mến hơn mọi nghĩa vụ công dân của mình. Sau này, nhà xã 
hội học Mỹ Robert Bellah đã đề nghị giải thích mối quan hệ 
giữa tôn giáo và chính trị của nước Mỹ qua việc công nhận 
chính thức một tôn giáo bằng khái niệm “tôn giáo công dân” 
trước thực trạng là ở Mỹ có hơn 2.000 tôn giáo và giáo phái, 
trong đó có 87 tôn giáo, giáo phái có trên 60.000 tín đồ. Vì 
vậy Mỹ được xem là một trường hợp tiêu biểu của mô hình 
nhà nước thế tục tôn giáo dân sự với nguyên tắc “bức tường 
phân ly” (wall of separation) mà Tổng thống Thomas 
Jefferson đưa ra đầu thế kỷ XIX. 

Nói tóm lại, an ninh được hiểu là khả năng giữ vững 
được sự an toàn trước tất cả các mối đe dọa. Do vậy, an 
ninh tôn giáo là khả năng giữ vững được sự ổn định của 
tôn giáo trước các mối đe dọa (mọi hoạt động tôn giáo 
không đe dọa đến cuộc sống của người dân, của xã hội, của 
thể chế chính trị và bao trùm hơn là của quốc gia, rộng hơn 


là quốc tế). 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 5ö 


An ninh tôn giáo có được khi bản thân các tổ chức tôn 
giáo và nhà nước phải có khả năng phòng, chống lại các tác 
hại tiềm tàng làm ảnh hưởng đến an ninh tôn giáo. 

Để phòng, chống lại các tác nhân đe dọa an ninh tôn giáo 
thì các tổ chức tôn giáo, nhà nước phải nhận diện đầy đủ các 
yếu tố đe dọa đến an ninh tôn giáo và chuẩn bị lực lượng, hệ 
thống các biện pháp toàn diện để bảo vệ an ninh tôn giáo. 
Các yếu tố thách thức an ninh tôn giáo có thể đến từ bên 
ngoài tôn giáo, cũng có thể là từ chính tôn giáo. 

Đối tượng của an ninh tôn giáo không chỉ là tôn giáo và tổ 
chức của nó mà còn là các cá nhân, nhóm xã hội, nhà nước, 
quốc gia, quốc tế. 

Theo cách hiểu của chúng tôi về an ninh tôn giáo như 
trên thì an ninh tôn giáo vừa là một loại hình an ninh truyền 
thống (vì có liên quan đến yếu tố chính trị, nhà nước, bạo 
động vũ trang) vừa là loại hình an ninh phi truyền thống 
(không có yếu tố quân sự, phi quan phương, phi nhà nước, 
liên quan đến cuộc sống của người dân, đến đời sống tinh 
thần, tư tưởng, văn hóa, xã hội). 

Từ cách tiếp cận đó, khi đánh giá về tình hình an ninh 
tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và các mối đe dọa đến an ninh 
tôn giáo, cuốn sách này không chỉ tiếp cận từ góc độ an ninh 
truyền thống (xung đột tôn giáo - nhà nước, xung đột tôn 
giáo - tôn giáo, ly khai tôn giáo, khủng bố tôn giáo,...) mà còn 
nhìn nhận từ cả góc độ an ninh phi truyền thống với nhiều 
vấn đề liên quan như: niềm tin (đa dạng đức tin, chuyển đổi 
đức tin, hiện tượng tôn giáo mới); thế tục hóa tôn giáo (hoạt 
động tôn giáo hướng đích xã hội), thực hành nghi lễ tôn giáo 


54 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


(hành vi tôn giáo, cở sở thờ tự), cộng đồng đức tin (chức sắc, 
tín đô, tổ chức giáo hội); chính trị hóa tôn giáo (tự quyết, ly 
khai, chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo); “lỗ hổng” của chính sách, 
pháp luật về tôn giáo (đất đai, cơ sở thờ tự, kinh tế tôn giáo, 
truyền đạo có yếu tố nước ngoài,...) cùng với các mối tương 
tác khác giữa tôn giáo với kinh tế, chính trị, văn hóa, con 
người với an ninh tôn giáo, từ đó đưa ra những dự báo và tư 
vấn chính sách cho vấn đề an ninh tôn giáo của Việt Nam 


trong thời gian tới. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA AN NINH TÔN GIÁO 
VÀ AN NINH QUỐC GIA 


Thuật ngữ an ninh quốc gia, thời kỳ đầu, được hiểu đơn 
giản là bảo vệ quốc gia chống lại sự tấn công của quân sự, 
của chiến tranh xâm lược biên giới lãnh thổ và các cuộc tấn 
công, biểu tình có vũ trang, khủng bố, xung đột vũ trang 
trong nước. 

An ninh quốc gia hiện nay được hiểu rộng rãi hơn. An 
ninh quốc gia bao trùm lên các loại hình an ninh (an ninh 
truyền thống và phi truyền thống) bao gồm: an ninh từ 
chiến tranh xâm lược biên giới, an ninh từ khủng bố, tội 
phạm, an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh văn 
hóa, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh tinh thần, 
an ninh con người, an ninh năng lượng, an ninh môi 
trường, dịch bệnh, an ninh mạng,... Theo Luật An ninh 
quốc gia của Việt Nam (năm 2004), an ninh quốc gia được 
hiểu là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội 
chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 55 


sự bất khả xâm phạm về độc lập, chủ quyền, thống nhất 
toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc!. An ninh quốc gia còn là an 
ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn 
hóa, an ninh xã hội, an ninh con người, các vùng chiến 
lược, an ninh quân đội, an ninh biên giới, lãnh thổ. Trong 
đó, ba trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia, đó là: 
người dân, nền kinh tế, thể chế chính trị liên quan đến 
an ninh con người, an ninh kinh tế và an ninh chính trị. 
Trong đó an ninh tôn giáo có thể tác động đến cả ba trụ 
cột an ninh trên. 

Các hành động thách thức an ninh quốc gia có thể đến 
từ các quốc gia khác, từ các chủ thể phi quốc gia, các tập 
đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, từ một người 
(cá nhân). 

An ninh quốc gia được coi là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của chính phủ. Các chính phủ có thể dựa vào một loạt các 
phương tiện, công cụ như ngoại giao, sức mạnh kinh tế và 
năng lực quân sự của mình để bảo vệ an ninh quốc gia. 
Chính phủ cũng có thể hành động để xây dựng các điều kiện 
an ninh trong khu vực và quốc tế bằng cách giảm thiểu các 
nguyên nhân xuyên quốc gia gây mất an ninh như biến đổi 
khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, loại trừ chính trị và phổ 
biến hạt nhân... 

An ninh tôn giáo là một thành tố của an ninh quốc gia. 
Tôn giáo có thể kiến tạo và thúc đẩy trật tự quốc gia bằng 


những sáng kiến, ý tưởng, thậm chí là bằng các phong trào 


1. Xem Luật An ninh quốc gia (2004), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2005, tr.8. 


56 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


đấu tranh cho hòa bình'. Song, cũng chính tôn giáo lại là 
“chất xúc tác” kích hoạt “ngòi nổ” của các cuộc xung đột, 
chiến tranh, khủng bố, giết người hàng loạt. Mối liên hệ giữa 
tôn giáo và xung đột là một thực tế không thể phủ nhận 
trong nhiều trường hợp thậm chí có thể bị phóng đại đến mức 
người dân trở nên thù ghét, nghi ky tôn giáo, còn chính 
quyền thì thành kiến, cảnh giác với tôn giáo và quên hắn khả 
năng dùng chính tôn giáo để giải quyết xung đột, giữ gìn an 
ninh quốc gia. 

Mối quan hệ liên đới, tương tác giữa an ninh tôn giáo với 
một số hình thái của an ninh quốc gia như: an ninh chính trị, 
an ninh kinh tế, an ninh văn hóa đã được lịch sử và thực tiễn 
ghi nhận, lần lượt được phân tích trong nội dung tiếp theo. 


1. An ninh tôn giáo với an ninh chính trị 


Lịch sử nhân loại đã từng ghi lại những bất ổn của tôn 


giáo kéo theo những bất ổn của chính trị - xã hội. Điển hình 


1. Hội đồng liên tôn thế giới và các nước châu Phi đã góp phần kiến 
tạo hòa bình cho cuộc nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc của Xuđăng 
kéo dài 17 năm (từ năm 1955 đến 1972). Ở Nam Phi, nhiều nhà thờ đã 
tiên phong trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid và chính 
sách phân biệt chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân 
số người da đen, đấu tranh chống chính sách cắt giảm các quyền, các 
hiệp hội và các phong trào của người da đen và các dân tộc thiểu số 
khác. Trường hợp đáng chú ý hơn được nhắc đến nhiều nhất là Cộng 
đồng Sant'Egidio (có trụ sở tại Rome) đã trợ giúp hòa giải thành công 
cuộc nội chiến ở Môdămbích vào năm 1992, thông điệp toàn cầu của 
cộng đồng giáo dân Sant'Bgidio là “Our mission: a global friendship” 
(tình bạn cho toàn cầu là nhiệm vụ của chúng tôi). Nguồn: 
www.santeg1d1o.org. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 57 


vào thế kỷ IV, Ki-tô giáo đã diễn ra cuộc đại ly giáo, xuất 
phát từ sự chia rẽ quyền lực chính trị giữa đế quốc Đông 
La Mã và Tây La Mã khiến Đông Giáo hội và Tây Giáo hội 
có nhiều bất đồng về giáo lý và quyền lực. Đến giữa thế kỷ 
XI, Tây Giáo hội và Đông Giáo hội chính thức “rút phép 
thông công” lẫn nhau, cuộc đại ly giáo Đông - Tây chính 
thức từ đây xem nhau là thù nghịch, bên nào cũng cương 
quyết quan điểm của mình đúng, còn bên kia là sai. Đại ly 
giáo Đông - Tây đã đưa đến sự hình thành Công giáo 
(Catholic) và Chính thống giáo (Orthodox) và để lại nhiều 
hệ lụy tai hại về cả lãnh thổ và nền kinh tế. Cuộc “Thập 
tự chỉnh” của Công giáo đã tấn công, cướp phá và cưỡng 
đoạt thủ phủ Constantinople của Chính Thống giáo, khiến 
nền kinh tế của họ điêu đứng và báo hiệu trước một sự 
diệt vong không xa. 

Thế kỷ VI, Islam giáo (tại Việt Nam còn được gọi là Hồi 
giáo) xuất hiện, người sáng lập là ông Mohammad (570-632). 
Ông không chỉ là một ngôn sứ giảng dạy đạo lý mới mà còn là 
một nhà lãnh đạo quân sự. Lần lượt các vùng Trung Đông, 
Tiểu Á (trước đó là nơi xuất phát của Ki-tô giáo), Bắc Phị, 
phía Nam châu Âu và châu Á đã bị đặt dưới quyền cai trị của 
các nhà lãnh đạo Islam giáo (không những về mặt tôn giáo 
mà cả về mặt chính trị). Ki-tô giáo đã phải đương đầu với 
Islam giáo trên nhiều bình diện khác nhau: quân sự, đức tin 
(tư tưởng), truyền giáo, văn hóa và cả quyền lực chính trị. 
Suốt ba thế kỷ (XI - XIID, nhân loại chứng kiến các chiến 
dịch Thập tự chinh nhằm giải phóng thánh địa Giêrusalem, 


58 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


bảo đảm sự tự do cho các tín hữu Ki-tô giáo đi hành hương 
hoặc các cuộc nổi dậy ở Tây Ban Nha (từ năm 1063 đến 1492) 
chống lại Islam giáo và Do Thái giáo (tất cả các tín đồ 
Islam giáo và Do Thái giáo bị trục xuất hoàn toàn khỏi bán 
đảo này). 

Sau đó, các cuộc thánh chiến giữa Công giáo và Tin Lành 
kéo dài nhiều thập niên (trong các thế kỷ XVI-XVII) tại Thụy 
Điển, Pháp, Tây Ban Nha, La Mã... đã “cày nát” toàn bộ châu 
Âu, làm suy yếu chính các tôn giáo và các nền chính trị, kinh 
tế của các quốc gia này. 

Nói chung, các cuộc thánh chiến nêu trên, nguyên nhân 
không chỉ do động lực thánh thiêng thúc đẩy, mà trong đó có 
cả những tham vọng chính trị, tham vọng kinh tế, đã tạo nên 
những bất ổn đối với an ninh tôn giáo, an ninh chính trị và 
an ninh của các quốc gia. 

An ninh tôn giáo trong tương quan với an ninh chính 
trị còn thể hiện ở điểm, chính sách kỳ thị, phân biệt tôn 
giáo của một số quốc gia, chính phủ cũng có thể là nguyên 
nhân đưa đến sự bất ổn của đời sống tôn giáo và cả đời 
sống chính trị của quốc gia đó. Việc nỗ lực áp đặt chủ 
nghĩa thế tục của các chính phủ; xu hướng chính trị hóa 
đời sống xã hội và thế tục hóa Nhà nước (diễn ra từ châu 
Âu rổi lan sang các nước châu Á) bắt đầu được nổ ra tại 
chính nước Pháp, nơi được mệnh danh là “Trưởng nữ” của 
Giáo hội Công giáo; cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789 
và sự ra đời bản Tuyên ngôn về quyền con người (năm 1789) - 


bản Tuyên ngôn đã xóa bỏ nguyên tắc “một nước Pháp 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 59 


Công giáo toàn tòng”, bước đầu tạo ra mô hình nhà nước 
thế tục và đa nguyên tôn giáo'. Tuy vậy, sự đề cao chủ 
nghĩa thế tục phi tôn giáo một cách thái quá đã không định 
hình được bản sắc văn hóa tỉnh thần thoát khỏi tôn giáo của 
nhiều quốc gia. Bản thân chủ nghĩa thế tục không thể xóa bỏ 
sức mạnh của tôn giáo trong xã hội, mà chỉ góp phần đưa các 
hoạt động tôn giáo vào khuôn khổ của luật pháp. Thậm chí, 
chủ trương hạn chế tôn giáo của các nhà nước thế tục lại là 
nguyên nhân dẫn đến sự kìm nén tôn giáo và sự đối kháng 
giữa tôn giáo và chính trị, đe dọa an ninh tôn giáo, thách 


thức an ninh chính tr]. 


2. An ninh tôn giáo với an ninh kinh tế 


Tình trạng nghèo đói về kinh tế là yếu tố để các đối tượng 
bất mãn, những người bị loại trừ, yếu thế sẵn sàng gia nhập 
đội ngũ những phần tử cực đoan tôn giáo chống đối lại nhà 
nước, chính quyền gây mất an ninh tôn giáo và an ninh quốc 


gia.Tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo là phương cách 


1. Cách mạng năm 1789 đã tiến hành quốc hữu hóa toàn bộ tài sản 
của Giáo hội, nhiều sắc lệnh được ban hành quy định giám mục và linh 
mục là công chức của chính phủ do nhà nước trả lương, xóa bỏ Hội đồng 
giáo sĩ, tách khỏi Tòa thánh La Mã. Giáo hoàng Roma kịch liệt phản đối, 
ủng hộ liên quân các nước phương Tây chống lại cuộc cách mạng tư sản 
Pháp. Cách mạng tuyên bố hủy bỏ Công giáo, triệt hạ thánh đường, lấy 
chén thánh đúc thành kim khí, xóa bỏ lịch pháp tôn giáo, thay lịch pháp 
mới, lập tôn giáo thế tục thờ thần Lý trí, đổi nhà thờ Đức Bà Paris thành 
“Đền thờ Nữ thần Lý trữ, “Nữ thần Tự do” hay việc thờ cúng Bản thế tối 
cao là đạo “Tự do, Bình đẳng, Bác á?”. 


60 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


để xóa bỏ những rào cản và thỏa mãn quyền tự do tôn giáo 
của người dân, đồng nghĩa với việc an ninh tôn giáo được 
bảo đảm. Tôn giáo còn có ảnh hưởng đến quy mô tài sản một 
cách gián tiếp thông qua việc tác động mạnh mẽ đến quá 
trình học vấn, hôn nhân, quyết định số con, quyết định phụ 
nữ nên đi làm hay ở nhà. Tôn giáo cũng có thể ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự giàu có hay nghèo đói bằng cách tác động 
đến các quan hệ xã hội trong công việc kinh doanh, thừa kế... 
Điều đó có nghĩa, giữa tôn giáo với kinh tế là có mối liên hệ 
với nhau cần được khảo cứu. 

An ninh tôn giáo còn bị thách thức bởi lợi ích kinh tế. Các 
cuộc khủng bố của chủ nghĩa jihãd Islam giáo ở khu vực 
Trung Đông đã cho thấy, nguyên nhân không chỉ vì lý do 
khác biệt đức tin mà còn bởi lý do kinh tế. Trước Chiến tranh 
thế giới thứ nhất (1914-1918), Trung Đông thuộc về đế quốc 
Ottoman với một loạt các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Xyri, 
Trắc, Côoét, Gioócđannl, Ixraen..., trong đó tất cả mọi sắc dân 
chung sống với nhau một cách hài hòa, được định danh là 
vùng “chính trị ao tù” mà các cường quốc Trung Đông không 
ngó tới. Ngày nay, vùng đất này luôn “nóng” bởi các chủ đề 
về an ninh tôn giáo. Đây là vùng có trữ lượng lớn nhất thế 
giới về dầu mỏ (vàng đen), do đó sự tranh chấp về lợi ích kinh 
tế giữa các quốc gia đã được che đậy bằng mâu thuẫn giữa ba 
tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Ki-tô giáo và Islam giáo. 
Nếu lợi ích kinh tế không được giải quyết hài hòa và ổn thỏa 
thì khu vực này sẽ vẫn luôn tồn tại các vấn đề bất ổn về an 


ninh tôn giáo. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT G1 


3. An ninh tôn giáo với an ninh văn hóa 


Năm 1993, Samuel P. Huntington trong tác phẩm Sự 
va chạm của các nền văn minh đã khẳng định rằng, nguồn 
gốc căn bản của các xung đột trong trật tự thế giới mới sẽ 
không còn là yếu tố ý thức hệ hay kinh tế. Sự phân chia lớn 
nhất giữa con người và chi phối các cuộc xung đột trong 
tương lai sẽ là yếu tố văn hóa. Các quốc gia vẫn sẽ là 
những nhân tố chủ chốt nhất trong quan hệ quốc tế, nhưng 
các cuộc xung đột chính trong đời sống chính trị toàn cầu 
sẽ xảy ra giữa các quốc gia hay nhóm các quốc gia đến từ 
các nền văn minh khác nhau. Sự va chạm của các nền văn 
minh sẽ chi phối nền chính trị toàn cầu trong tương lai. 
Những đường đứt gãy giữa các nền văn minh sẽ trở thành 
những chiến tuyến trong tương lai'. Cụm từ “thế giới mới” 
mà S.P. Huntington đề cập đầy ắp những sự kiện, đây là 
giai đoạn ngay sau cuộc Chiến tranh lạnh, vào lúc mà Liên 
bang Xôviết tan rã và nước Mỹ đã bắt đầu truyền bá các tư 
tưởng dân chủ và lý luận của mình về nhân quyền đến 
những phần còn lại của thế giới. Trước giai đoạn này, xung 
đột kéo dài bốn thập kỷ của cuộc Chiến tranh lạnh bao gồm 
cả sự đối đầu về ý thức hệ lẫn kinh tế giữa Mỹ và Liên Xô, 
khi mỗi nước đều muốn mình trở thành lãnh đạo của thế 
giới. Nhưng vào đầu thập niên 1990, Chiến tranh lạnh đã 
kết thúc đầy bất ngờ. Sự tan võ của Liên bang Xôviết, một 


1. Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính): Tôn 
giáo và An ninh, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2020, tr.106-109. 


62 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


quốc gia đa sắc tộc', bị chìm trong những chia rẽ về mặt 
chủng tộc. Các nước cộng hòa tách ra từ Liên bang Xôviết 
đã được hình thành từ nhiều dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa 
khác biệt nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những xung 
đột dân tộc và tôn giáo xảy ra. Vào năm 1989, những 
phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Đông Âu đã dẫn tới sự thay 
đổi chế độ ở Ba Lan và nhu cầu tự khẳng định bản sắc dân 
tộc lan rộng ở Tiệp Khắc và cả ở khối Xôviết. Trong bối 
cảnh đó, một vài nước cộng hòa Xôviết đã bắt đầu phân 
chia theo sắc tộc, dẫn tới phong trào ly khai ở khắp liên 
bang, cụ thể là ở Ucraina, Bêlarút và ba nước vùng 
Bantích, trong khi Liên bang Nam Tư bị cuốn vào cuộc nội 
chiến với sự tham gia của những người Islam giáo Bôxnla, 
Chính thống giáo Xécbia và người Công giáo Crôatia. Chủ 
nghĩa dân tộc tôn giáo và sự tự rối loạn đã gây ra quá 
nhiều vấn đề cho cả hai nước Liên Xô và Nam Tư; và họ 
sớm đi đến tan rã. Đến tháng 12 năm 1991, Liên bang 
Xôviết đã chấm dứt sự tồn tại, và một tháng sau, tháng 01 
năm 1992, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nam Tư 
cũng không còn tồn tại. 

Sự tan võ gần như đồng thời của hai quốc gia Liên Xô và 
Nam Tư rất gần với thời điểm mà S.P. Huntington xuất bản 
cuốn sách về sự va chạm của các nền văn minh. Theo 


S.P. Huntington, sự sụp đổ của cả hai quốc gia đa dân tộc, 


1. Liên Xô là một quốc gia đa chủng tộc, đa tôn giáo, bao gồm tới 15 
nước cộng hòa khác nhau. 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 63 


đa tôn giáo phản ánh ba vấn đề: (1) thế giới sau thời kỳ 
Chiến tranh lạnh là một môi trường mới không còn tôn tại 
vấn đề về ý thức hệ giống như bốn thập kỷ trước đó; (2) 
nhiều quốc gia trên thế giới chịu áp lực về những mâu 
thuẫn giữa các tộc người, chủ nghĩa dân tộc, các nhu cầu về 
văn hóa, tôn giáo về quyền tự chủ hoặc độc lập lớn hơn; (3) 
các cuộc xung đột trên thế giới trong tương lai sẽ bị phân 
chia theo giới tuyến “văn hóa”, đặc biệt là các lằn ranh giữa 
các nền văn minh (mà 8.P. Huntington cho rằng những lằn 
ranh đó là những “chiến tuyến của tương lai”. Từ đó, ông đã 
xác định “tám nền văn minh chủ yếu” gắn với các tôn giáo: 
(1) Văn minh Trung Hoa gắn với Nho giáo (Trung Quốc và 
các cộng đồng người Hoa ở khu vực Đông Nam Á, cộng thêm 
các nền văn hóa chịu ảnh hưởng lâu đời của Trung Quốc là 
Việt Nam và Triều Tiên); (2) Văn minh Nhật Bản gắn với 
Thần Đạo (văn hóa Nhật Bản có sự khác biệt riêng rất rõ 
ràng với phần còn lại của châu Á); (3) Văn minh Ấn Độ gắn 
với đạo Hindu; (4) Văn minh Islam giáo (nguồn gốc từ bán 
đảo Arập, sau đó lan toả khắp vùng Bắc Phi, bán đảo Iberia 
và khu vực Trung Á, với sự phân chia thành các tiểu khu 
vực: bán đảo Arập, Thổ Nhĩ Ky, Ba Tư và Mã Lai); (5) Văn 
minh Chính thống giáo (trung tâm nằm ở Nga và tách biệt 
khỏi “phương Tây Công giáo”, được coi là một trong những 
nền tảng của văn hóa phương Tây đương đạ)); (6) Văn minh 
phương Tây gắn với Ki-tô giáo (chủ yếu ở Tây Âu và Bắc Mỹ); 


1. Malaixia (Bỉ). 


64 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


(7) Văn minh Mỹ Latinh (gồm các quốc gia khu vực Trung 
và Nam Mỹ, với lịch sử của một nền văn hóa tôn giáo tập 
đoàn và độc tài. Đa số các nước trong khu vực theo Công 
giáo, cùng với đó là thiểu số Tin Lành đang phát triển ở 
nhiều nước trong khu vực); (8) Có thể là văn minh châu Phi 
(châu Phi cận Xahara có thể thiếu một tư tưởng phát triển 
mang tính “bản sắc châu Phi”, nhưng 8.P. Huntington tin 
rằng khu vực này cũng đang trỗi dậy. Các quốc gia chủ chốt, 
có thể là Nigiêria hoặc Nam Phi, những nước có sức mạnh 
và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực sẽ dẫn dắt khu 
vực này đi tới thành công). 

Tuy vậy, Huntington không phải là học giả đầu tiên 
phân chia các nền văn minh theo tôn giáo và trong quan hệ 
quốc tế hiện đại các nền văn minh đó sẽ “va chạm” với nhau 
vì khác biệt và xung đột văn hóa tôn giáo. Ba thập niên 
trước đó, năm 1957, nhà sử học người Anh, Bernard Lewis 
đã cho rằng đã có một “sự va chạm của các nền văn minh” 
trong bài phát biểu tại Đại học Johns Hopkins. B. Lewis đã 
nêu lại quan điểm này ba thập niên sau đó trong bài viết 
“The Roots of Muslim Rage” (Nguồn gốc cơn giận giữ của 
người Islam giáo) xuất bản trên tạp chí The Atlantic (năm 
1990), B. Lewis lập luận rằng, các nước Arập với số đông là 
người lslam giáo và các nước phương Tây có hệ giá trị khác 
biệt nhau, điều này sẽ dẫn họ đến những xung đột, va 
chạm. Vào những năm cuối thập niên 1950, bài phát biểu 
của B. Lewis về sự va chạm, xung đột giữa người Islam 


giáo và phương Tây không tạo ra nhiều sự chú ý vì khi đó 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 65 


chính sách đối ngoại chủ yếu của phương Tây là đối phó với 
sự phát triển của Liên Xô. Hơn nữa, phần lớn các nước 
Islam giáo lúc đó đều đang chịu sự kiểm soát của chế độ 
thuộc địa hay chế độ nửa thuộc địa của phương Tây, nên sự 
cảnh báo về các va chạm của các nền văn minh (vì lý do tôn 
giáo) không được chú ý. Vào những năm 1990, khi Liên Xô 
tan rã và Nam Tư bắt đầu sụp đổ, luận điểm của B. Lewis 
đã được chú ý tới nhiều hơn, tập trung vào bối cảnh hậu 
Chiến tranh lạnh ngay sau đó trong cuộc xung đột của các 
nền văn minh, và giả thiết nghiên cứu được đặt ra: “phe” 
nào trong hai “phe” sẽ thắng thế về mặt tư tưởng, văn hóa? 
Nhìn chung, quan điểm cho rằng mối liên kết giữa các quốc 
gia dựa trên nền tảng văn hóa giống nhau hoặc tương đồng 
sẽ ngày càng gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển, tạo nên một 
trật tự thế giới mới cũng không hoàn toàn thắng thế. Những 
cố gắng của phương Tây nhằm áp đặt những chuẩn mực của 
họ sẽ nảy sinh và củng cố “chủ nghĩa dân tộc” để tự vệ, bảo 
vệ các giá trị của mình và chống lại “Tây phương hóa”. Phản 
ứng này thường thể hiện dưới hai mô hình: () chọn con 
đường cách biệt, ngăn cản sự xâm nhập và chi phối của 
phương Tây (như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 
Mianma); (1) tạo dựng sự “đối trọng” và “cân bằng” với 
phương Tây bằng cách phát triển sức mạnh kinh tế và quân 
sự, hợp tác với các nước phương Tây về kinh tế nhưng duy 
trì giá trị văn hóa và thể chế dân tộc bản địa, xác lập một vị 
trí độc lập với phương Tây hoặc thách thức đối với phương 
Tây (như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ). 


66 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


S.P. Huntington còn nhấn mạnh đến mối liên kết giữa 
các quốc gia theo Islam giáo sẽ tạo nên một mảng khối đối 
lập và thách thức thế giới và đi đến kết luận: Tôn trọng sự 
khác biệt và đối thoại giữa các nền văn hóa (trong đó có tôn 
giáo) là sự bảo đảm tốt nhất cho an ninh thế giới. Không có 
an ninh tôn giáo sẽ không có an ninh thế giới. 

Lập luận của S.P. Huntington còn cho rằng phương Tây 
sẽ không chỉ xung đột với các nước trong thế giới Islam giáo 
mà còn đối đầu với nền văn minh Trung Hoa và với Nhà 
nước Trung Quốc. Dựa trên quan điểm “kẻ thù của kẻ thù là 
bạn”, ông đã dự báo rằng các nhà nước Islam giáo và Trung 
Quốc sẽ kết hợp với nhau để cạnh tranh và chống lại 
phương Tây. Những rắc rối sẽ tăng lên và thúc đẩy bằng 
những hệ thống giá trị khác nhau giữa phương Tây và hai 
nền văn minh này, đó là hệ thống dân chủ tự do, nhân 
quyền và chủ nghĩa cá nhân kiểu phương Tây, trong khi ở 
Trung Quốc và các nước Islam giáo không có điều đó. Nếu 
như phương Tây cho rằng, các giá trị phương Tây chủ yếu 
nằm ở nhân quyền và dân chủ, thì với thế giới Islam giáo, 
điều này khác biệt hoàn toàn. Islam giáo không quan tâm, 
thậm chí còn “thù địch” quá mức với chế độ tự do dân chủ và 
nhân quyền (của các cá nhân), thế giới Islam giáo thiếu các 
giá trị chính trị cốt lõi làm cơ sở cho sự ra đời chế độ dân 
chủ giống như của phương Tây bao gồm: sự phân ly giữa 
quyền lực tôn giáo và quyền lực thế tục, pháp quyền và đa 
nguyên xã hội, thể chế quốc hội của chính phủ, và các cơ chế 


bảo đảm cho quyền cá nhân và quyền tự do dân sự như một 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 67 


“bước đệm” để bảo vệ quyền lợi cho người dân trước quyền 
lực của nhà nước. Văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn hóa 
Mỹ, nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân hơn nên chỉ nói đến 
quyền của các cá nhân, còn các nền văn hóa khác đặt trọng 
tâm vào tính cộng đồng, gia đình và các nhân tố xã hội, nên 
thật vô ích khi phương Tây cố gắng truyền bá các giá trị của 
mình ra thế giới bởi điều đó như một sự áp đặt, sự không 
tôn trọng đa nguyên văn hóa, như một biểu hiện của chủ 
nghĩa đế quốc mới. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2006 
(được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Pew (Research 
Center Pew), S.P. Huntington đã chỉ ra những hậu quả 
khủng khiếp của việc Mỹ cố gắng “xuất khẩu” chế độ dân 
chủ sang lrắc sau cuộc tấn công quân sự vào năm 2003, cho 
rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi vì sự khác biệt quá 
lớn về văn minh giữa phương Tây và phần đông người Islam 
giáo ở lrắc. 

Một yếu tố then chốt khác trong xung đột giữa các nền 
văn minh vì lý do khác biệt tôn giáo và việc duy trì cứng 
nhắc, bảo thủ các hệ giá trị văn hóa mà 8.P. Huntington và 
các học giả phương Tây mô tả là xung đột bạo lực nội bộ giữa 
các hệ phái trong cùng một tôn giáo cũng đáng lo ngại không 
kém gì giữa các tôn giáo với nhau. Hiện nay, thế giới Islam 
giáo đang bị phân rã theo các hệ phái, sự phân chia giữa 
dòng Sunni và Shia là một biểu hiện của cuộc xung khắc 
trong nội bộ Islam giáo (đang diễn ra ở nhiều nước như 
Ápganixtan, Baranh, lrắc, Libăng, Xyri và Pakixtan) tạo nên 


AZ v ^ z ` ~ ^* ` l Z ` 
sự bất ổn về chính trị, xã hội và an ninh của chính phủ và 


68 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


người dân ở các nước Islam giáo, chẳng hạn tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo tự xưng (IS) và các tổ chức cực đoan người Sunni 
chống lại người Shia và nhóm Hezbollah cùng các nhóm Shia 
khác lại tấn công người Sunnl ở Xyri và nhiều nơi khác. 
Thêm nữa, ở các nước Islam giáo chiếm đa số, nhà nước và 
tôn giáo gắn kết chặt chẽ, nhưng bản thân người dân ở các 
quốc gia này cũng không dễ dung thứ cho chính phủ của họ. 
Điều này xảy ra có phải do niềm tin tôn giáo hay không cho 
đến nay còn là câu hỏi bỏ ngỏ cần nhiều nghiên cứu chuyên 
sâu nữa. 

Những năm gần đây thế giới cũng chứng kiến rất nhiều 
xung đột trong nội bộ các quốc gia, phần lớn là do quá trình 
“bản địa hóa”. Ví dụ, việc nhiều chính phủ châu Âu đã thể 
hiện sự quan tâm quá mức tới hậu quả của cuộc nhập cư quy 
mô lớn của người Islam giáo sẽ dẫn đến làm suy yếu đáng kể 
đến các hệ giá trị chuẩn mực của văn hóa châu Âu (Hunggari, 
Ba Lan, Áo, Thụy Sỹ), thế tục (Pháp, Hà Lan), văn hóa (Áo, 
Thụy S†), tạo ra cơ sở cho những nhà chính trị dân tuý khai 
thác nỗi sợ hãi của người dân để giành thắng lợi trong các 
cuộc tranh cử. 

Một phần tư thế kỷ đã qua đi, điều gì đã đúng với tiên 
đoán của S.P. Huntington về các xung đột văn minh do yếu 
tố văn hóa tôn giáo khác nhau? Các điều tra đã cho kết quả 
trái ngược với luận điểm của S.P. Huntington, nhiều người 
Islam giáo đều tin vào sự tốt đẹp của nhân quyền và dân 
chủ, niềm tin tôn giáo của người Islam không hẳn sẽ mâu 


thuẫn với nền văn minh phương Tây. Người phương Tây có thể 


Chương l: AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 69 


ca ngợi các giá trị về chủ nghĩa tự do cá nhân, thì người 
Islam giáo sẽ đề cao giá trị của cộng đồng, gia đình và yếu 
tố xã hội. Sự khác biệt này không phải là vấn đề mấu chốt 
quan trọng dẫn đến xung đột. Hiện nay, phần lớn các nước 
phương Tây đã quan tâm nhiều hơn đến việc củng cố an 
ninh trong nước, họ sẽ hỗ trợ hoặc không quan tâm đến các 
chế độ phi dân chủ ở bên ngoài phương Tây như chính 
quyền quân sự hiện hành ở Ai Cập, Mianma... Nhiều nước 
phương Tây như Pháp, Đức, Hà Lan đều nhấn mạnh tính 
thế tục hoặc sự tự do, hoặc tìm cách nâng cao tính “ưu việt” 
văn hóa của mình, không quá phải tô đậm hay khẳng định 
bản sắc của một nền văn hóa tôn giáo. Năm 2018, thế giới 
cũng chứng kiến mối quan hệ gần gũi giữa ba nước Mỹ, 
Ixraen và Arập Xêút xuất phát từ lợi ích kinh tế, rõ ràng, dù 
xuất phát từ ba nền văn minh riêng biệt, hệ giá trị khác 
biệt nhưng sự liên kết ý thức hệ, liên kết kinh tế, sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa Mỹ, Arập Xêút và Ixraen vẫn rất mạnh 
mẽ. Điều này cho thấy quan điểm của S.P. Huntington chưa 
hoàn toàn thuyết phục: sự thân thiện hay ác cảm về mặt 
văn minh không định hình và kiến tạo quan hệ quốc tế 
đương đại, đặc biệt là khi các quốc gia chia sẻ những lợi ích 
kinh tế chung hoặc một kẻ thù chung. Các nền văn minh 
không phải là các thực thể độc lập, sự tương tác giữa các 
nền văn minh đã diễn ra trong lịch sử và các nền văn minh 
không có hệ giá trị riêng để được xem là ưu việt hơn các nền 
văn minh khác. Hơn nữa, ảnh hưởng của quá trình toàn cầu 


hóa thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh cũng tạo ra nguy cơ lớn 


70 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


đối với chủ quyền quốc gia và khả năng của chính phủ 
trong việc bảo vệ nền văn hóa, tôn giáo, kinh tế và chính 
trị của mình. 

Nhìn chung, lý thuyết “sự va chạm của các nền văn minh” 
dù có những chiều hướng khác biệt về mặt học thuật thì trên 
thực tế đã gợi ý hai vấn đề chính: tôn giáo là một vấn đề của 
an ninh và đồng thời cũng là một vấn đề mang tính văn hóa 


và hệ giá trị. 


1 


Chương TT 


AN NINH TÔN 6IÁ0 CỦA MộT Số QUỐC 6IA ĐÔNG Á' 
VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA 


Việc tiếp cận và nắm bắt tác động của các phương pháp, 
quan điểm, chính sách tôn giáo đối với an ninh tôn giáo của 
các nước trên phạm vi toàn cầu (không chỉ là các quốc gia 
châu Á) là cần thiết vì còn nhiều khoảng trống trong nghiên 
cứu và thành kiến bao trùm toàn cầu khi nói đến tôn giáo và 
chính sách tôn giáo của các nước. Trong số các học giả và giới 
chính trị châu Âu vẫn còn nhiều người thiếu nguồn tư liệu, 
thiếu sự hiểu biết về tình hình, diễn biến tôn giáo và kinh 
nghiệm của các chính phủ châu Á trong ứng xử, giải quyết 
các vấn đề tôn giáo và an ninh tôn giáo. Nhiều vấn đề trong 
quan hệ quốc tế liên quan đến tôn giáo cũng được nhìn nhận 
và giải quyết khác nhau (đặc biệt giữa khối các nước châu Á 


đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa với các nước trong khu vực 


1. Khái niệm “Đông Á” ở đây không mang hàm nghĩa địa lý trên thực 
tế, là khái niệm được nhiều độc giả phương Tây nhắc đến chỉ các nước 
phương Đông nói chung, bao gồm Đông Bắc Á, Trung Á, Đông Nam Á 
trong việc so sánh sự chi phối giữa quan hệ giá trị phương Đông - phương 
Tây về chính sách về tôn giáo. 


1 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


và trên phạm vi toàn cầu). Do đó, nghiên cứu chính sách tôn 
giáo của các quốc gia châu Á tác động (trực tiếp hay gián 
tiếp) đến an ninh tôn giáo với cách tiếp cận so sánh để rút 
kinh nghiệm cho Việt Nam là mục đích của chương này. 

Do khác biệt về lịch sử và ý thức hệ, khả năng tìm được 
điểm chung giữa các quốc gia châu Á với nhau và giữa các 
nước châu Á và châu Âu về chính sách tôn giáo là điều khó 
khăn, nhưng có thể đưa đến một hiểu biết chung như một giá 
trị phổ quát với bối cảnh lịch sử của từng quốc gia. Với cách 
tiếp cận nghiên cứu so sánh, chương này muốn cung cấp 
những hiểu biết mới về một “không gian chia sẻ” chung trên 
toàn cầu để các quốc gia ở cả “hai phía” của vạch phân chia ý 
thức hệ điều chỉnh bản sắc chính trị của mình để thích ứng 
với bên kia. Cùng với sự điều chỉnh này là việc nhận thức, 
trong một xã hội toàn cầu, việc định hình và chia sẻ trách 
nhiệm về sự thành bại trong chính sách tôn giáo liên quan 
đến an ninh tôn giáo và rộng hơn là an ninh quốc gia, an 
ninh toàn cầu là điều rất quan trọng. 

Một số quốc gia thuộc khu vực Trung Á bao gồm ð nước 
Udơbêkixtan, Tátgikixtan, Cưrdgưxtan, Cadắcxtan, Tuốcmênixtan 
và 4 nước thuộc khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Philíppin, 
Inđônêxia, Mianma) là những nước có nhiều nét tương đồng 
về địa - chính trị, văn hóa, tôn giáo với Việt Nam, cũng có thể 
có nhiều thách thức về an ninh tôn giáo. Việc nghiên cứu 
những nước này sẽ rút ra kinh nghiệm đối với an ninh tôn 
giáo ở Việt Nam, vì những lý do sau: 

Thứ nhất, các nước Trung Á (đặc biệt ở thời kỳ hậu Xôviết, 
từ năm 1991 trở lại đây) tuy đã trải qua 30 năm kể từ khi trở 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 73 


thành các quốc gia độc lập với một thể chế chính trị và nhà 
nước riêng biệt sau cuộc chính biến của Liên Xô (cũ) năm 
1991, nhưng các chính sách liên quan đến tôn giáo của 5 
quốc gia Trung Á vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ di sản dưới 
thời chính quyền Xôviết. Và hơn nữa, các quốc gia Trung Á 
cũng như Việt Nam, nơi tôn giáo và bản sắc dân tộc được 
xem là yếu tố quan trọng để tạo ra một nền tảng chung cho 
tinh thần yêu nước và ý thức quốc gia dân tộc, thì thách thức 
lớn đặt ra đối với các nhà lãnh đạo các nước này là quyết 
định xem nhóm tôn giáo nào có thể tạo nên nền tảng chung 
đó, nhóm tôn giáo nào có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc 
gia, an ninh tôn giáo. 

Thứ hai, bốn nước điển hình trong khu vực Đông Nam Á 
gồm Inđônêxia, Philíppin, Thái Lan, Mianma là các quốc gia 
đại diện cho sự hiện diện của 3 tôn giáo lớn tiểm ẩn nguy cơ, 
thách thức an ninh tôn giáo, an ninh quốc gia, đó là: Islam 
giáo ở Inđônêxia, Công giáo ở Philíppin, Phật giáo ở Thái Lan 
và Mianma. 

Thứ ba, các tổ chức khủng bố có màu sắc tôn giáo (đặc 
biệt đúng với Islam giáo) đang chuyển hướng địa bàn hoạt 
động mới sang các nước Đông Nam Á sau khi bị thất thủ và 
hao tổn lực lượng nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông và 
Bắc Phi. Islam giáo với tư cách là một thực thể chính trị, 
một nhà nước có thể bị suy yếu và chấm dứt, nhưng thực 
lực và ảnh hưởng của Islam giáo vẫn đang hiện diện trong 
xã hội thông qua việc kinh doanh hiệu quả ngành công 
nghiệp ô tô, điện tử và dược phẩm chức năng. Với nguồn tài 


chính khổng lồ thu về mỗi năm, tổ chức Islam giáo đang cố 


74 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


gắng gây dựng lại mạng lưới và nguy hiểm nhất là kế hoạch 
“chia nhỏ để tổn tại” - giống như một dạng vi rút đang lan 
rộng khắp thế giới. Đông Nam Á là địa bàn có đông số lượng 
tín đồ Islam giáo (sau Trung Đông và Bắc Phi) nên chiến lược 
của các tổ chức khủng bố tôn giáo là phân tán, tạo các “chân 
rết” ở khu vực Đông Nam Á, bắt đầu từ một số nước như 
Inđônêxia, Philíppmn, Brunây, Xingapo, Thái Lan, Mianma... 
Do đó, Đông Nam Á sẽ là địa bàn có nguy cơ cao mất an ninh 
tôn giáo. 

Thứ tư, nghiên cứu mới đây của Brian ¿J. Grim' cho thấy, 
trật tự xã hội của các quốc gia càng xấu đi thì càng trở thành 
mảnh đất màu mỡ cho sự tổn tại của tôn giáo cực đoan. 
Chính phủ thất bại chính là thiên đường cho những kẻ cực 
đoan tôn giáo lợi dụng khoảng trống an ninh để hoành hành. 
Muốn cho quyền tự do tôn giáo của người dân được bảo đảm 
đây đủ thì họ phải ở trong trạng thái ổn định về chính trị, 
minh chứng cho nhận định này, chúng ta có thể dễ dàng 
nhận thấy Thái Lan, Mianma là các quốc gia có thể nói Phật 
giáo nguyên thủy là quốc đạo (chiếm số đông dân số và được 
chính phủ hậu thuẫn), Phật giáo với tinh thần từ bi, khoan 


1. Brian J. Grim là Chủ tịch Tổ chức kinh doanh và tự do tôn giáo. 
Trước đấy, ông là Giám đốc Dữ liệu xuyên quốc gia và nhà nghiên cứu cao 
cấp về tôn giáo và các vấn đề thế giới tại Trung tâm nghiên cứu Pew (Dự 
án Tôn giáo và Đời sống công cộng). Ông là một chuyên gia trong các vấn 
đề về các hạn chế của tôn giáo và sự thù địch tôn giáo toàn cầu, đồng tác 
giả của các cuốn sách Price of Freedom Denied (Giá của sự tự do bị từ 
chối) và The Worlds Religions in Figures (Những hình thái của tôn giáo 
thế giới). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 75 


dung nhưng hiện tại hai quốc gia này đang là điểm nóng thế 
giới về xung đột và bạo động. 

Thứ năm, điều kiện kinh tế cũng liên quan đến an ninh 
tôn giáo. Theo nghiên cứu định lượng của các học giả người 
Mỹ là Pippa Norris và Ronald Inglehart về tình hình tôn giáo 
trên phạm vi toàn thế giới (World Values Survey/Tổ chức 
khảo sát giá trị toàn cầu)', ở các quốc gia đã phát triển, các 
quốc gia có thu nhập cao như Na Uy, Tây Ban Nha, Bắc 
Ailen, Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Niu Dilân, Đan Mạch, 
Ôxtrâylia,... có sự suy giảm đáng kể về tầm quan trọng mà 
con người đặt lên tôn giáo?. Ngược lại, ở các quốc gia kém 
phát triển, đang phát triển hoặc có những bất ổn về đời sống 
kinh tế, chính trị như Nga, Bêlarút, Rumani hay Xécbia và 
một số nước Đông Nam Á, người được hỏi đã chọn mức độ cao 
khi đánh giá sự quan tâm và tầm quan trọng của Chúa Trời, 
Thượng Đế, Thánh thần đối với cuộc sống của họ. 

Năm 20153, tổ chức Gallup International công bố những 


dữ liệu khảo sát mới nhất về niềm tin tôn giáo, lấy mẫu từ 


1. Tham khảo website chính thức của tổ chức này tại: http://www. 
worldvaluessurvey.org/wvs.Jsp. 

2. Câu hỏi về “Chúa Trời quan trọng thế nào đối với cuộc đời của 
ông/bà?” được trả lời với mức độ đánh giá khá thấp. 

3. Nghiên cứu định lượng, điều tra ở quy mô toàn cầu ở các cơ quan, 
tổ chức, dự án quốc tế như Trung tâm nghiên cứu PEW, Dự án khảo sát 
các giá trị toàn cầu (World Values Survey/WVS),... thường không được 
thực hiện hằng năm. Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng các số liệu 
được điều tra ở những năm của thập niên 2010, cụ thể là số liệu của 
năm 2015. 


76 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


63.898 người ở 6ð quốc gia trên thế giới, cho kết quả như sau: 
2/3 số người được hỏi vẫn nhìn nhận mình là có tôn giáo 
(chiếm 63%), trong đó các con số ở các khu vực khác nhau là 86% 
(châu Phi), 82% (Trung Đông), 71% (Đông Âu), 66% (Mỹ) 
và 62% (châu Á). Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ người theo tôn 
giáo cao nhất thế giới (94% số người được hỏi, trong đó chỉ có 
2% xem mình là vô thần hoặc không tôn giáo), Ácmênia 
(93%), Bănglađét (93%), Grudia (93%), and Marốc (93%) và 
Nam Phi (91%). Trung Quốc được coi là đất nước ít chất tôn 
giáo nhất khi có số lượng người vô thần khá lớn (61%), sau đó 
là Hồng Công (Trung Quốc) (34%), Nhật Bản (31%), Cộng 
hòa Séc (30%) và Tây Ban Nha (20%). Tây Âu và khu vực 
châu Đại Dương là hai khu vực có phân nửa dân số xem 
mình là vô thần hoặc không tôn giáo, với tỷ lệ lần lượt là 
(51%) và (49%). Mối quan hệ giữa giới, tuổi, thu nhập, trình 
độ học vấn và lòng mộ đạo cho thấy các xu hướng: Người trẻ 
tuổi dưới 43 tuổi có xu hướng mộ đạo cao (66%), các nhóm 
tuổi khác (60%). Yếu tố thu nhập cũng có ảnh hưởng nhất 
định: trong số người có thu nhập cao, dưới 50% nói mình là 
tín đồ tôn giáo, trong khi ở số người có thu nhập thấp có tới 
70% khẳng định mình là người có tôn giáo!. 

Kết quả của hai cuộc khảo sát nêu trên cho thấy, tăng 
trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo là phương cách để xóa 


bỏ những rào cản và thỏa mãn việc thực hiện quyền tự do 


1. Nguồn: http://www.wingia.com/en/news/religion_In_the_world_ 
doxa/298/. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... tĂNi 


tôn giáo của người dân, đồng nghĩa với việc an ninh tôn giáo 
được bảo đảm. Ở đâu mức độ an toàn sinh tổn (existential 
secur1ty) thấp thì tỷ lệ người nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của tôn giáo càng cao và ngược lại. Ở các quốc gia 
chậm phát triển hay đang phát triển (trong đó có một số 
nước khu vực Đông Nam Á), số lượng người chủ động tìm 
đến với tôn giáo (do sinh kế, quyền con người, quyền được 
sống bị đe dọa) ngày càng có chiều hướng gia tăng, nguy cơ 
mất an ninh tôn giáo tăng theo. 

Để kết luận “sự giàu có của các quốc gia và an ninh tôn 
giáo là có liên quan đến nhau” có tính thuyết phục hơn, 
chúng ta xem xét một khảo sát khác của Brian .J. Grim về sự 
tăng trưởng kinh tế của 173 quốc gia trên thế giới. Tôn giáo 
có ảnh hưởng đến quy mô tài sản một cách gián tiếp thông 
qua việc tác động mạnh mẽ đến quá trình học vấn, hôn nhân, 
quyết định số con, quyết định phụ nữ nên đi làm hay ở nhà. 
Tôn giáo cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu có hay 
nghèo đói bằng cách tác động đến các quan hệ xã hội trong 
công việc kinh doanh, thừa kế...'. Điều đó có nghĩa là, giữa 
an ninh tôn giáo với điều kiện kinh tế là có mối liên hệ với 
nhau cần được khảo cứu. 

Thứ sáu, Inđônêxia, Philíppm, Thái Lan, Mianma một 


thời gian dài trong lịch sử gắn bó nhiều hơn với các tôn giáo 


1. Nguồn: http//religious freedom and business.org (truy cập ngày 
22/7/2017), Brian 4J. GrIm: “Religlous Freedom Fostes Political Stability, 
Economic Development and Women's empowermentf”. 


78 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


truyền thống như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và các tín 
ngưỡng, nghi lễ bản địa, nên chính quyền địa phương và 
Trung ương đã có những chính sách và thái độ ứng xử thiên 
lệch đối với các nhóm tôn giáo truyền thống này, quyền lợi của 
người dân theo các tôn giáo khác như Islam giáo, Ki-tô giáo và 
các tôn giáo mới chưa được bảo đảm, thậm chí còn bị phân 
biệt đối xử, dẫn đến những cảm xúc tổn thương và bất mãn về 
tôn giáo. Các cuộc xung đột và mất an ninh tôn giáo thường bị 
đổ lỗi cho Islam giáo, xem tôn giáo này là nguồn gốc của tất cả 
các cuộc khủng bố cực đoan đang đe dọa lợi ích sống còn của 
các nước phát triển và an ninh tôn giáo trong khu vực'. 
Nghiên cứu trường hợp an ninh tôn giáo ở Mianma lại cho 
thấy điều ngược lại. Nơi đây thường xảy ra các cuộc xung đột 
nghiêm trọng giữa cộng đồng Phật giáo và Islam giáo, bởi cộng 
đồng Phật giáo mang nỗi sợ hãi “vô hình” về sự tiếp quản của 
các phần tử Islam giáo thay thế Phật giáo ở Mianma, khiến 
chính quyền có trách nhiệm phải bảo vệ Phật giáo, ngăn chặn 
trước nguy cơ các phần tử Islam giáo cực đoan làm tổn hại Phật 
giáo, đặc biệt sau sự cố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, các diễn ngôn 
chính trị phổ biến ở Mỹ và các nước khác thường xuyên nêu ra 
các ví dụ về bạo lực và cáo buộc người Islam giáo ở Mianma có 


liên quan đến các tổ chức ISIS và AI Qaeda. Trong chương này, 


1. Điển hình là các vụ: Vụ tàn sát ở quần đảo Malaku - Inđônêxia 
(tháng 6 năm 2000), cuộc khủng bố ở quần đảo Bali - Inđônêxia, cuộc đảo 
chính tại Thái Lan (năm 2006, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018), cuộc chiến 
giữa cộng đồng Thiên Chúa giáo và Islam giáo ở Inđônêxia, cuộc chiến 
giữa quân đội Moro Islam giáo và Chính phủ Philíppin (năm 2017). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 79 


chúng tôi cũng muốn làm sáng tỏ thêm vấn đề, khi Islam 
giáo ở trong tình trạng là tôn giáo yếu thế trong cộng đồng đa 
số Phật giáo thì sẽ dẫn đến những diễn biến gì? 

Thứ sáu, Indônêxia, Philíppmn, Thái Lan, Mianma trước 
đây được coi là khu vực hòa bình, ổn định chính trị và ít có 
xung đột tôn giáo. Song, một vài thập niên trở lại đây, các vụ 
đảo chính, ly khai chính trị gia tăng. Chính trị bất ổn dẫn 
đến tôn giáo dễ bị lợi dụng vào mục đích tranh giành quyền 
lực. Chính trị bất ổn cũng hạn chế vai trò của tôn giáo trong 
việc thúc đẩy sự ổn định chính trị. Nghiên cứu của B.J. Grim 
còn cho thấy, các điểm nóng tôn giáo thường diễn ra ở các 
quốc gia có bất ổn chính trị, và có sự xâm phạm đến quyền tự 
do tôn giáo một cách nghiêm trọng sẽ xuất hiện các xung đột, 
thậm chí là xung đột có vũ trang". Ổn định chính trị sẽ thúc 
đẩy vai trò của tôn giáo trong tăng trưởng kinh tế và công 
bằng xã hội, thúc đẩy tôn giáo trong vai trò tạo cơ hội cho 
mọi người hòa nhập cộng đồng, giảm bất bình đẳng. Ngược 
lại, an ninh tôn giáo được bảo đảm, tôn giáo sẽ có cơ hội phát 
huy sáng kiến đức tin trong việc giúp tín đồ trở nên năng 
động, kiên cường, tự lực hơn trong xóa đói, giảm nghèo và 
làm giàu chân chính. 

Thứ bảy, Indônêxia, Philíppin, Thái Lan, Mianma là 


những nước có địa hình hiểm trở với nhiều núi và rừng rậm 


1. Xem http//religlous freedom and business.org (truy cập ngày 
22/7/2017), Brian 4J. GrIm: “Religlous Freedom Fostes Political Stability, 
Economic Development and Womens empowermentf”. 


S0 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


nhiệt đới, là địa bàn ẩn náu lý tưởng cho các tổ chức, nhóm 
vũ trang, các lực lượng chống đối. Các lực lượng an ninh sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong công tác truy quét, tấn công các 
lực lượng, tổ chức này, điều đó đồng nghĩa với việc an ninh 
tôn giáo, an ninh quốc gia ở các quốc gia đó bị đe dọa. 

Lý do cuối cùng (và có lẽ cũng là lý do quan ngại nhất), đó 
là sự đánh giá các giả thiết của các học giả và giới chính trị 
quốc tế (đặc biệt là phương Tây) về chính sách của các quốc 
gia Đông Á chi phối đến tình hình an ninh tôn giáo của khu 
vực. Theo họ, các chính phủ ở Đông Á tiếp tục đối xử với tôn 
giáo theo cách đầy mâu thuẫn: “vừa yêu vừa ghét”, nếu 
không muốn nói là nghi ngờ. Nhiều nhà nước cảm thấy cực 
kỳ cấp bách và cần thiết trong việc duy trì sự cảnh giác và 
“giữ Chúa ở đúng vị trí”. Trong khi đó, ở một số quốc gia, tôn 
giáo sẽ tiếp tục đóng vai trò trong việc xây dựng nhà nước, 
hợp pháp hóa chính trị và hội nhập với các mức độ khác 
nhau. Ngoài ra, do sự khác biệt về lịch sử và ý thức hệ, rõ 
ràng là có lý do để hoài nghi về khả năng tìm được điểm 
chung giữa phương Tây và các quốc gia xã hội chủ nghĩa 
(Communist East Asia/CEA) tại Đông Á như Trung Quốc, 
Việt Nam, Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về 
vấn đề tự do tôn giáo. Liệu “những người cộng sản” và 
“những người tư bản” thực sự có thể đi đến một hiểu biết 
chung về tự do tôn giáo như một giá trị phổ quát. Cả hai 


^A~” 


“bên” đều hiểu về quyền tự do và chủ quyền theo bối cảnh 
lịch sử khác nhau. Nhiều người phương Tây đang hy vọng 


rằng tiến trình toàn cầu hóa cuối cùng sẽ giải quyết được sự 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 1 


khác biệt nhận thức này bằng cách chuyển hóa căn bản các 
quốc gia CEHA thành một dạng nào đó đúng với hình dung 
của họ'. Theo chúng tôi, mặc dù các nước CEA đồng nhất về 
mặt ý thức hệ, song việc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là khác nhau. Các quốc gia CBA là những nước có nền văn 
hóa tương đối đồng nhất, chủ nghĩa Mác vẫn phát huy tốt vai 
trò là cơ sở lý luận hữu ích cho việc giải quyết vấn đề và là 
điểm gắn kết trong cả quá trình toàn cầu hóa. Dù cùng 
chung ý thức hệ duy vật vô thần mácxít, một số quốc gia 
CEA gần đây đã thể hiện sự sẵn sàng điều chỉnh đường lối, 
chính sách tôn giáo của mình để tham gia hội nhập quốc tế 
trong xã hội toàn cầu rộng lớn. Điều này thể hiện rõ ràng 
nhất qua việc Việt Nam và một số quốc gia xã hội chủ nghĩa 
khác đã ký kết nhiều công ước, luật pháp quốc tế về quyền 
con người, quyền tự do tôn giáo. Các quốc gia CEA đã có sự 
cởi mở hơn trong việc nhìn nhận những cách thức mà xã hội 


công dân (trong đó có tổ chức tôn giáo và các tổ chức phi nhà 


1. Quan điểm trên là của Jared Daugherty, điều phối viên Chương 
trình đặc trách khu vực Đông Á tại Viện Liên kết toàn cầu (Institute for 
Global Engagement - IGE), được trình bày trong công trình viết chung 
của Jared Daugherty và đồng nghiệp Hiên Vũ với chủ đề: “Engaging 
communist Bast As1a: reeommendatlons for religlous freedom” (Tham dự 
với các quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Á: khuyến nghị một chính sách 
tự do tôn giáo), đăng trên Tạp chí The Review of Faith & International 
Affairs, số 4/2008. Jared Daugherty lớn lên ở Hồng Công (Trung Quốc), 
tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh (2000) và Đại học Dartmouth 
(2008) với chuyên ngành Nghiên cứu châu Á, ông có quan điểm toàn diện 


^« 


về cách thức mà “phương Tây” xác định tính chất của các môi trường giao 


thoa văn hóa phức tạp ở Đông Á. 


82 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


nước khác) đã đóng góp cho sự phát triển quốc gia như thế 
nào, chứ không chỉ xem tôn giáo như là yếu tố “ngoại lai” 
xâm nhập từ bên ngoài vào. 

Nhiều học giả phương Tây, chẳng hạn Dicky Soỹñan cho 
rằng, trong thế kỷ XX, thuật ngữ “dân chủ” thường được hiểu 
là “nền dân chủ tự do”. Tuy nhiên, nhiều nước Đông Á đã 
thất bại trong việc vận dụng thuật ngữ “dân chủ” này. Điển 
hình là trường hợp Inđônêxia, từ những ngày đầu độc lập 
năm 1945 cho tới khi Tổng thống Suharto bị lật đổ (năm 
1998), cụm từ “Demokrasi Pancasila” đã được sử dụng để che 
đậy bản chất của hệ thống và sự lãnh đạo về mặt chính trị 
của nước này. “Pancasila” đề cập “năm nguyên tắc” của hệ tư 
tưởng Nhà nước Inđônêxia, theo đó “chủ quyền quốc gia” 
hình thành dựa trên những nhận thức có tính “tham khảo và 
đại diện” trở thành giá trị dân chủ cốt lõi trong tư tưởng về 
Demokrasi Pancasila'. 

Đối với thể chế liên bang của Malaixia, mặc dù thuật ngữ 
“dân chủ” không thực sự tồn tại nhưng “các quyền tự do cơ 
bản” vẫn được bảo đảm cơ bản, bao gồm: quyền tự do ngôn 
luận, hội họp, liên kết, và tôn giáo, cũng như không phân 
biệt đối xử với người dân trong cách tiếp cận giáo dục, y tế và 
đạt được quyền công dân. Hiến pháp Malaixia đề cập: tất cả 
mọi người đều bình đẳng trước luật pháp và được hưởng 


1. Dicky Sofjan: “Religlous Diversity and Politico-Religious Intolerance 
in Indonesia and Malaysia” (Đa dạng tôn giáo và sự thiếu khoan dung 
tôn giáo ở Inđônêxia và Malaixia), đăng trên tạp chí The Review of Faith 
& International Affairs, 2016. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... Sä 


quyền bảo vệ của luật pháp. Giống như Inđônêxia, giai đoạn 
đầu của quá trình xây dựng nhà nước cũng rất khó khăn đối 
với Malaixia. Những cuộc bạo loạn đậm chất phân biệt chủng 
tộc diễn ra giữa người Mã Lai và người Hoa. Sau này, 
Malaixia đã phải thiết lập quy chế Rukunegara (còn gọi là 
“Nguyên tắc cơ bản của quốc gia”) để nâng cao sự thống nhất 
quốc gia và sự hòa hợp giữa các cộng đồng dân tộc và tôn giáo 
bị chia rẽ. Quy chế Rukunegara khẳng định, Malaixia hướng 
tới việc “duy trì một cuộc sống dân chủ”. Tuy nhiên, tiến 
trình phát triển của nước này đã cho thấy sự hợp tác giữa các 
cộng đồng chủng tộc và tôn giáo ẩn chứa nhiều sự mất lòng 
tin và bất hòa, điều này chủ yếu là do chính phủ Malaixia đã 
nhấn mạnh các chính sách ưu tiên cho người Mã Lai theo 
Islam giáo và dành nhiều đặc quyền cho Islam giáo. 

D. Sofan còn cho rằng, hai quốc gia này có những tương 
đồng, cả hai nước đều là những nước thuộc địa lâu dài của 
Anh và Hà Lan. Hơn nữa, Inđônêxia và Malaixia là một 
phần lịch sử của “Nusantara” (một thuật ngữ địa - chính trị 
ra đời vào thế kỷ XIII, do đế quốc Majapahit - một đế quốc đã 
thống trị và mở rộng ra toàn vùng bán đảo để thống nhất 
những cư dân ở khu vực đề xướng). Về mặt lịch sử, cư dân cả 
hai nước chủ yếu theo tín ngưỡng vật linh, Ấn Độ giáo và 
Phật giáo. Với sự du nhập và mở rộng của Islam giáo trong 
khu vực trong suốt “kỷ nguyên thương mại”, phần lớn người 
bản địa đã chuyển sang Islam giáo, trong khi nhiều người 
vẫn duy trì các tín ngưỡng, phong tục và truyền thống bản 


địa, dẫn tới sự phổ biến của cái gọi là “tổ hợp tôn giáo”. 


94 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Thomas David DuBois thì nhận định, sự truyền bá của 
các tư tưởng tôn giáo phương Tây đến châu Á trong suốt hai 
thế kỷ XIX - XX đã tạo ra một sự chuyển đổi sâu sắc trong 
đời sống tôn giáo châu Á đến mức đòi hỏi phải sáng tạo ra 
một loại từ vựng hoàn toàn mới về “tôn giáo”. Trên thực tế, 
các quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản đã áp dụng nền 
văn minh - kỹ trị phương Tây nhưng không có nghĩa là họ 
chấp nhận một cách không bàn cãi các ý tưởng và giả định 
của phương Tây. Trong lĩnh vực tôn giáo, dù đã xuất hiện 
cụm từ “tự do tôn giáo” trong hiến pháp và luật pháp của các 
quốc gia Đông Á thì các nước này vẫn tiếp tục diễn giải phạm 
vi và giới hạn của tự do khác so với phương Tây (kể cả khác 
so với Liên Xô theo quan điểm duy vật vô thần mácxít). 
Việc đánh giá cao những cách rất khác nhau mà các xã hội 
Đông Á đã giải thích và điều chỉnh các ý tưởng về quyền tự 
do tôn giáo là rất quan trọng để hiểu tại sao các nước như 
Trung Quốc có thể nói với sự chân thành rõ ràng về tự do tôn 
giáo, nhưng vẫn tiếp tục làm mất đi sự kỳ vọng của cộng 
đồng nhân quyền quốc tế”. 

Năm 2015, Hội thảo với chủ đề Religious diversity: 


comparative views East (Asia) and West (Europe) (Đa dạng 


1. Chế độ kỹ trị (tiếng Anh: Technocracy) là một hệ tư tưởng hoặc 
hình thức chính phủ trong đó những người ra quyết định được chọn làm 
người đứng đầu dựa trên chuyên môn kỹ thuật và nền tảng của họ (B7). 

2. Thomas David DuBois: “Religlous freedom 1n Bast Asia: HIstorical 
norms and the limits of advocacy (Tự do tôn giáo ở Đông Á: Chuẩn mực 
lịch sử và giới hạn của vận động chính sách) đăng trên Tạp chí Thực 
hành tôn giáo và chính trị, số 4, năm 2018. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 35 


về tôn giáo: So sánh Đông (châu Á) và Tây (châu Âu) đã được 
tổ chức tại Đại học Strasbourg. Hội thảo đã thảo luận xoay 
quanh các vấn đề về sự đa dạng tôn giáo đang trở nên quan 
trọng trên khắp hành tinh. Kết quả hội thảo cho thấy, toàn 
cầu hóa đã tạo ra nhiều sự phân mảnh và sáng tạo hơn trong 
các cảnh quan tôn giáo, tạo điều kiện cho sự phổ biến, vay 
mượn và pha trộn các yếu tố bắt nguồn từ các hệ thống tôn 
giáo khác nhau. Điều này đã làm gia tăng sự phức tạp đối với 
các cấu hình tôn giáo truyền thống vốn đã khá đa dạng trước 
đó. Trong hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu trường hợp 
tôn giáo cụ thể ở địa phương đã cho thấy sự phức tạp của 
niềm tin tôn giáo, thực hành tôn giáo, tổ chức tôn giáo. Trong 
một thế giới mà văn hóa và tôn giáo đang mở rộng dưới nhiều 
hình thức khác nhau và do các lý do khác nhau, việc so sánh 
các hình thức đa dạng tôn giáo khác nhau phải tính đến vai 
trò của chính các hệ thống tôn giáo và bối cảnh chính trị mà 
chúng đang hiện diện. Và tất nhiên, không phải điều gì đúng 
đối với các tôn giáo độc thần phương Tây cũng có giá trị đối 
với các tôn giáo châu Á. 

Cuốn sách Jeligion and Nationalism in Southeast Asia 
(Tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc ở Đông Nam Á), xuất bản tại 
Đại học Cambridge vào tháng 8 năm 2016! đặt ra một câu 
hỏi lớn rằng làm thế nào và tại sao tôn giáo lại đảm nhận 
“vai trò nổi bật” trong các cuộc xung đột ở Đông Nam Á, 
chẳng hạn, tại Mianma, bạo lực đã nổ ra giữa Phật giáo và 


Islam giáo ngay cả khi đất nước này bước vào con đường dân 


1. https://do1.org/10.1017/CBO9781816711811. 


86 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


chủ hóa. Ở Thái Lan và Philíppin, các nhóm thiểu số Islam 
giáo ở các tỉnh miền nam đang cố tình tấn công thánh chiến 
để chống lại Phật giáo và Công giáo. Mặc dù Malaixia đã 
tránh được sự bùng phát bạo lực, tuy nhiên nước này đã 
chứng kiến sự leo thang căng thẳng đến mức báo động khi 
một chính phủ do Islam giáo thống trị đã cho phép bày tỏ 
quan điểm độc tài chuyên chế tôn giáo dựa trên sự nhân 


^A? 


danh “bảo vệ” đức tin Islam giáo để tôn giáo này không bị 
kiểm soát. Điều này dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực của nó là sự 
thắt lại không gian văn hóa tôn giáo dành cho những người 
không theo Islam giáo. Ở Inđônêxia, sự chuyển đổi chính trị 
sau Suharto trong những năm đầu tiên đã làm nảy sinh chủ 
nghĩa bè phái và bất khoan dung tôn giáo, trong nhiều 
trường hợp cũng đã gây ra bạo lực không chỉ giữa người 
Islam giáo và người không theo Islam giáo, mà còn diễn ra cả 
trong cộng đồng người Islam giáo với nhau. Cuốn sách đưa ra 
kết luận, với sự phổ biến và hấp dẫn của những quan điểm 
như vậy, đặc biệt là những quan điểm xuất phát từ giới 
truyền thông, ở cả khu vực và quốc tế, một sự hiểu biết đúng 
đắn về vai trò của tôn giáo trong những xung đột này là cần 
thiết và cấp bách. Đó cũng chính là mục đích mà trong 
chương này của cuốn sách chúng tôi muốn hướng tới. 

Elliot Brennan khẳng định, Đông Á dẫn đầu thế giới về 
sự đa dạng tôn giáo. Đông Nam Á là quê hương của hai 
trong số các quốc gia đa dạng nhất về tôn giáo (Xingapo và 
Việt Nam) cũng như hai quốc gia ít đa dạng nhất (Campuchia 
và Timo Lexte). Thái Lan, PhilíppIn và Inđônêxia ít đa dạng 


tôn giáo hơn. E.Brennan viện dẫn dữ liệu của Trung tâm 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 87 


nghiên cứu Pew năm 2014 và đưa ra nhận định rằng, khu 
vực Đông Nam Á trong những năm gần đây là khu vực bị bao 
vây bởi bạo lực xã hội và bất khoan dung tôn giáo. Cụ thể 
như bạo lực cộng đồng gần đây ở Mianma cũng như các cuộc 
nổi dậy diễn ra ở miền Nam Thái Lan và Philíppin đã trở 
thành tiêu điểm của thế giới. Ngay cả Xingapo, quốc gia đa 
dạng tôn giáo nhất thế giới với chính sách tôn giáo hết sức 
uyển chuyển, linh hoạt cũng phải đối mặt với tình trạng bất 
ổn sắc tộc - tôn giáo trong cuộc bạo loạn Little India vào 
tháng 12 năm 2013. Theo B. Brennan, giải quyết những bất 
an về bản sắc trong một xã hội đang thay đổi (nơi mà bản sắc 
ít được quy định bởi tôn giáo) sẽ là chìa khóa để giải quyết sự 
lây lan của bạo lực cộng đồng và chủ nghĩa cực đoan. Do đó, 
cần có những cách tiếp cận mang tầm nhìn xa để xây dựng 
xã hội Đông Nam Á mạnh mẽ, khoan dung và bao trùm". 
Benedict Rogers là một nhà văn và nhà hoạt động nhân 
quyền chuyên theo dõi vấn đề nhân quyền ở Mianma. Ông 
là tác giả của ba cuốn sách về Mianma và là người đóng góp 
thường xuyên cho truyền thông quốc tế. Ông đã tới Mianma 
và các vùng giáp ranh biên giới của Mianma hơn 40 lần trong 


15 năm qua. Trong một bài viết của mình”, ông nhận định, 


1. Elliot Brennan: “Religlon In Southeast Asia: Diversity and the 
threat of extremes” (Tôn giáo ở Đông Nam Á: Sự đa dạng và mối đe dọa 
của cực đoan). Nguồn: https:/www.lowyinstitute.org/the-interpreter/ 
religlon-southeast-asia-diversIty-and-threat-extremes). 

2. Benedict Rogers: “PThe Contribution of ChristlanIty to Myanmar's 
Bocial and Political Developmenf” (Đóng góp của Ki-tô giáo đối với sự 
phát triển xã hội và chính trị của Mianma), đăng trên Tạp chí The 
Review of Faith & International Affairs, 2015. 


88 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


mặc dù chỉ là một cộng đồng nhỏ, nhưng những người Ki-tô 
giáo đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của 
xã hội Mianma, họ đã xây dựng, điều hành các bệnh viện 
và trường học, hỗ trợ những người di cư, người nghiện ma 
tuý, lên tiếng về quyền của những nhóm tôn giáo và dân 
tộc thiểu số. Vậy thì, đâu là những đóng góp của Ki-tô giáo 
đối với sự phát triển về xã hội, chính trị và tư tưởng ở 
Mianma. Ông kết luận, giáo hội và các tổ chức tôn giáo có vị 
trí rất quan trọng cho nền hòa bình của Mianma. Những 
người đứng đầu Giáo hội, đã đi tới nhiều khu vực khác nhau 
giải thích cho các nhóm dân tộc được vũ trang và cả thường 
dân về hoàn cảnh của họ để đối thoại. Các lãnh tụ tôn giáo 
đã đến cơ quan chính phủ thúc giục họ tham gia đàm phán. 
Việc làm của họ nhằm đem lại hòa bình. Ngoài việc xem xét 
vai trò của các chức sắc cấp cao và các tổ chức tôn giáo, 
chúng ta cũng cần nhìn nhận vai trò của các tín đồ trong 
việc họ tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội dân sự, 
cụ thể là các tổ chức phụ nữ, các tổ chức hòa bình, các tổ 
chức nhân quyền, phong trào của thanh niên, các viện giáo 
dục, các chiến dịch nhằm đem lại sự hòa hợp liên tôn. Hơn 
nữa, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) với sự hỗ trợ của 
giáo hội như tổ chức Karuna Myanmar Social Services 
(KMSS®), đang đóng một vai trò quan trọng cho nền hòa bình 
ở Mianma. 

P. Taylor là một trong những học giả quan tâm nghiên cứu 
về đời sống tôn giáo của Việt Nam, với công trình Modernity and 
Re-enchantment 1n Post-revolutlonnary Vietnam (Hiện đại và 


hồi sinh ở Việt Nam sau Cách mạng). Trong chương mở đầu 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 39 


của cuốn sách mà ông chủ biên, xuất bản năm 2007, P. Taylor, 
đã chỉ ra ba lý do chính khiến các học giả nước ngoài quan 
tâm đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam là: () có lý thuyết cho 
rằng, khi xã hội phát triển, tôn giáo sẽ mất đi, nhưng thực 
chất tôn giáo ở Việt Nam đang hồi sinh, phát triển với nhiều 
chiều hướng mới; (1) Trong thời kỳ toàn cầu hóa, người ta e 
rằng bản sắc dân tộc có thể mất dần và văn hóa trở nên đơn 
điệu. Việt Nam là một đất nước rất thích hợp cho việc 
nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi này: (11) Trong lịch sử 
chính trị Việt Nam, có thời kỳ Nhà nước đối kháng với tôn 
giáo. Vậy, trong thời kỳ đổi mới, vấn đề chính trị và tôn giáo 
ở Việt Nam ra sao? 

Khi nghiên cứu về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay, các học giả nước ngoài đã phát hiện ra nhiều 
vấn đề mới mẻ cần có thêm những suy tư khoa học: () Vấn đề 
quan hệ tôn giáo với chính trị. P. Taylor cho rằng, tôn giáo 
chính là một hình thức thể hiện sự “phản kháng” của người 
dân đối với một số chính sách của Nhà nước, ví dụ, nhiều 
hình thức tín ngưỡng, tôn giáo bị coi là mê tín dị đoan vẫn 
tồn tại dai dẳng khi Nhà nước cấm đoán. Nhà nước có một số 
biện pháp hạn chế người dân ở khu vực Tây Bắc và Tây 
Nguyên cải đạo sang Tin Lành nhưng họ vẫn theo? Sự hồi 
sinh của tôn giáo như là sự “phản ứng” trước những chính 
sách của Nhà nước làm thay đổi lớn nền kinh tế khi chuyển 
sang thị trường hóa; (¡) Tôn giáo có thể bù đắp cũng như đáp 
ứng nhu cầu tâm linh và tâm sinh lý của người dân khi phải 
đối đầu với sự bấp bênh của kinh tế thị trường. Thậm chí, 


Kate Jellema còn đề cập: tôn giáo như một hình thức cân 


90 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


bằng, hóa giải những mâu thuẫn về hành vi đạo đức của thời 
kỳ trước và sau đổi mới ở Việt Nam!. 

Nhìn chung, các công trình nêu trên của các học giả 
phương Tây có thể còn nhiều thành kiến và phiến diện, nhưng 
chúng cung cấp thêm cho chúng tôi những góc nhìn tham 
khảo và tham chiếu về chính sách tôn giáo của các quốc gia 


Đông Á chỉ phối đến an ninh tôn giáo ở khu vực như thế nào. 


I. TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO 
CỦA CÁC QUỐC GIA TRUNG Á THỜI KỲ HẬU XÔVIẾT 


1. Khái quát về chính sách tôn giáo tác động đến an 


nỉnh tôn giáo của các quốc gia Trung Á hiện nay 


Trung Á bao gồm ð nước cộng hòa Udơbêkixtan, Tátgikixtan, 
Cưrơgưxtan, Cadắcxtan, Tuốcmênixtan. Dù đã qua 30 năm 
độc lập, các chính sách liên quan đến tôn giáo của năm quốc 
gia Trung Á này vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ thời chính 
quyền Xôviết. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có những giải 
pháp đặc thù riêng biệt trong giải quyết các vấn đề liên quan 
đến tôn giáo. 

Năm 1992, Udơbêkixtan đã thông qua Hiến pháp mới 
thay thế Hiến pháp thời Liên Xô năm 1978. Hiến pháp mới 


1. Kate jJellema: “Returning Home: Ancestor Veneratlon and the 
Nationalism of đổi mới Vietnam“ (Trở về nhà: Thờ cúng tổ tiên và chủ 
nghĩa dân tộc của Việt Nam thời kỳ đổi mới), in trong cuốn sách P. Taylor 
(Chủ biên): Modernity and Re-enchantment in Post-revolutionnary 
Vietnam (Hiện đại và hồi sinh ở Việt Nam sau Cách mạng). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 91 


thiết lập Udơbêkixtan như một nước cộng hòa. Các quyền 
con người được bảo vệ, nhưng chính phủ có quyền hạn chế 
quyền tự do trong một số trường hợp nhất định. Các đẳng 
phái chính trị có màu sắc dân tộc chủ nghĩa hoặc tôn giáo 
đều bị bãi bỏ. Udơbêkixtan là nước có dân số đông nhất trong 
5 nước Trung Á, ước tính khoảng 33.570.609 người' với các 
nhóm dân tộc: người Uzbek chiếm đa số 80%, người Nga 
ð,5%, người TaJik 5%”, người Kazakh 3%, người Karakalpak 
2,B%, người Tatar 1,5%, người Do Thái 0,2%” cùng một số ít 
người Triều Tiên di cư tới Udơbêkixtan dưới thời lãnh đạo 
của Stalin trong thập niên 1930. Có 88% dân số Udơbêkixtan 
là tín đồ Islam giáo (chủ yếu thuộc hệ phái Sunnl, 5% hệ 
phái Shia), khoảng 9% dân số theo Chính Thống giáo, 3% 
theo những đức tin khác như Công giáo, Tin Lành,... (trong 
đó có rất ít người theo Phật giáo, chủ yếu là người Triều 
Tiên). Vì phần đông người Udơbêkixtan theo Islam giáo nên 
văn hóa và bản sắc Islam giáo dường như được hợp nhất với 
danh tính quốc gia (đặc biệt ở các vùng nông thôn). Tuy 
nhiên, Udơbêkixtan cũng như các quốc gia Trung Á khác, 
trải qua gần bảy thập kỹ chịu ảnh hưởng của cách mạng 
Xôviết đã thành công trong việc chuyển đổi thành một xã 
hội thế tục, chủ nghĩa vô thần được đề cao và giảng dạy 


trong các trường học và nơi làm việc. Trọng tâm của luật 


1, 8. https:/vI.wlkIipedia.org/wIk/Uzbekistan, truy cập ngày 11/01/2021. 
2. Một số học giả cho rằng con số này cao hơn rất nhiều lần, nó lên tới 
40%. Theo https://v1.wIikipedia.org/wIk/Uzbekistan, truy cập ngày 11/01/2021. 


92 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


pháp là kiểm soát tôn giáo một cách chặt chẽ và thuộc về 
Nhà nước, nhưng không chủ trương loại bỏ tôn giáo. Việc 
giáo dục hay truyền dạy tôn giáo bị hạn chế và trở nên xa lạ 
dần đối với hầu hết người dân. Để trở thành các giáo sĩ 
Islam giáo hay các lãnh tụ Islam giáo (Imam) phải tốt 
nghiệp từ trường Mir-Arab Medresseh ở Bukhara và Học 
viện lslam giáo Tashkent mới được thừa nhận và đăng ký 
hợp pháp dưới danh nghĩa là các Imam al-Bukharl (các lãnh 
tụ Islam giáo). Nhà thờ cũng bị giới hạn về số lượng. Cơ 
quan quản lý tôn giáo của Udơbêkixtan giám sát các giáo sĩ 
và các trường đào tạo tôn giáo, kể cả vấn đề tài chính của 
các tổ chức này là (mặc dù nguồn tài chính chủ yếu là dựa 
vào sự đóng góp của tín đồ), và bổ nhiệm hoặc phê chuẩn 
các giáo sĩ phục vụ trong các trường đào tạo đó. Cơ quan 
quản lý tôn giáo cũng phân bổ các loại thuế mà tín đồ phải 
nộp, đồng thời quyết định cả số lượng tín đồ Islam giáo được 
phép hành hương đến Mecca mỗi năm. 

Cải cách chính trị nổ ra vào thập niên 1990 dẫn đến các 
cuộc chấn hưng tôn giáo trên khắp đất nước. Các thực hành 
tôn giáo tăng lên khi ảnh hưởng của Liên bang Nga tại 
Udơbêkixtan giảm dần. Các nhà lãnh đạo tôn giáo (đặc biệt 
là giáo sĩ Islam) trở thành thành viên quan trọng của cộng 
đồng địa phương, họ phục vụ cộng đồng tận tâm bằng các 
hoạt động cứu trợ thiên tai, thành lập các trung tâm chăm 
sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi, trung tâm cai nghiện ma túy 
rất có uy tín và nhận được sự kính trọng từ người dân cũng 


như có khả năng giành được một vị trí nổi bật trong xã hội. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 95 


Đức mạnh ngày càng tăng của Islam giáo đã làm suy giảm 
không gian ảnh hưởng của các tôn giáo khác, mặc dù Chính 
thống giáo đã từng có một ưu thế và vai trò nhất định ở 
Udơbêkixtan (dưới thời Liên bang Xôviết) nhưng do tỷ lệ 
không đáng kể dân số Nga ở Udơbêkixtan nên các nhóm 
Chính thống giáo, Công giáo, Tin Lành và phong trào tôn 
giáo chỉ hoạt động cầm chừng và không mấy thuận lợi ở 
UdơbêkIxtan. 

Chính vì lý do này mà Chính phủ Udơbêkixtan lo ngại 
uy tín của nhà nước có thể bị ảnh hưởng thông qua các hoạt 
động của tôn giáo, đặc biệt là ảnh hưởng của các nhân vật 
tôn giáo trong công chúng có bất đồng chính kiến với chính 
phủ sẽ là một nguy cơ gây mất an ninh chính trị. Vụ việc 
chấn động nhất trong thời kỳ đầu độc lập của Udơbêkixtan là 
các vụ nổ bom tại các địa điểm quan trọng như tòa nhà của 
chính phủ, Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ quán Ixraen ở Tashkent 
năm 1999, và hàng loạt các vụ bạo động liên tiếp xảy ra 
vào các năm 2004 ở Bukhara. Chính quyền Udơbêkixtan 
luôn bị đặt trong tình trạng lo âu về sự gia tăng khủng bố 
(kể từ khi độc lập), trong khi các nhà quan sát quốc tế thì 
cho rằng chính phủ nước này đã nghiêm trọng hóa quá mức 
nguy cơ tôn giáo cực đoan trong nước trong khi đó chỉ là 
những nhóm khủng bố nhỏ, tự phát và là sự kháng cự 
chính sách của Chính phủ Udơbêkixtan (thời kỳ mới độc 
lập) đối với tôn giáo. 

Tương đồng Udơbêkixtan, nhà nước Cadắcxtan cũng là 


một mô hình cộng hòa dân chủ, thế tục. Tổng thống là người 


94 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


đứng đầu chính phủ, là tổng tư lệnh các lực lượng vũ 
trang, có thể phủ quyết luật đã được Quốc hội thông qua. 
Khác với Udoơbêkixtan, Tổng thống Cadắcxtan Kassym- 
Jomart Tokayev nhậm chức năm 2019 đã có hàng loạt các 
cải cách về chính trị, chủ trương ủng hộ văn hóa đối lập, hội 
họp công khai và nới lỏng các quy tắc thành lập các đảng 
chính trị. Một đạo luật được thông qua để thể chế hóa việc 
cho phép các đảng phái khác nhau nắm giữ các vị trí chủ 
tịch trong một số ủy ban của Nghị viện, nhằm thúc đẩy các 
quan điểm và ý kiến thay thế. Cũng trong năm 2019, theo 
sáng kiến của Tổng thống, Hội đồng Đức tin quốc gia được 
thành lập và được xem là một diễn đàn rộng mở có thể thảo 
luận các quan điểm khác biệt và tăng cường đối thoại quốc 
gia về các chính sách và cải cách của chính phủ, kể cả chính 
sách tôn giáo. Tổng thống Cadắcxtan cũng là người để 
xướng khái niệm “trạng thái lắng nghe” nhằm đáp ứng 
nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu mang tính xây dựng 
của công dân nước mình. Các địa điểm đặc biệt dành cho các 
cuộc biểu tình ôn hòa ở trung tâm thành phố sẽ được bố trí 
và một bộ luật mới đã được thông qua trong đó nêu rõ các 
quyền và nghĩa vụ của những người tổ chức, người tham gia 
biểu tình và các quan sát viên. 

Tính đến năm 2020, dân số Cadắcxtan là khoảng hơn 
18 triệu người. Trước năm 1991, người Nga sinh sống khá 
đông ở Cadắcxtan (chiếm khoảng 37,8% dân số), tiếp sau là 
người Đức với hơn 1 triệu (hầu hết là số người Đức di cư đến 
Cadắcxtan trong Chiến tranh thế giới thứ hai). Sau khi 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 95 


Liên Xô tan rã, hầu hết người dân Nga, Đức lại trỏ về đất 
nước của mình sinh sống. Sự di cư của nhiều người Nga 
và người Đức khiến cho người Cadắcxtan bản địa trở thành 
tộc người lớn nhất hiện nay (chiếm 67,5% dân số), người Nga 
chỉ còn 19,8%, người Tatars 1,3%, người Ucralna 2,1%, người 
Udơbêkixtan 2,8%, người Bêlarút và người Duy Ngô Nhĩ 1,4%. 
Một số dân tộc thiểu số khác như Hàn Quốc, Triều Tiên, 
Đức, Chechnya chiếm khoảng 1,1% dân số. Cũng giống như 
Udơbêkixtan, phần đông dân số Cadắcxtan theo Islam giáo 
(70%), 26% theo Công giáo, Chính thống giáo, Tin Lành, 
0,2% Phật giáo, 0,1% tôn giáo khác (chủ yếu là Do Thái 
giáo) và 3% không tôn giáo!. Hiến pháp Cadắcxtan quy 
định, Nhà nước Cadắcxtan là một nhà nước thế tục, nhưng 
quyền tự do tôn giáo được đảm bảo. Điều 39 của Hiến pháp 
quy định các quyền và sự tự do của con người sẽ không bị 
hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào, Điều 14 nghiêm cấm 
phân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo, Điều 19 đảm bảo rằng 
mọi người có quyền xác nhận hoặc không xác nhận dân tộc, 
đảng phái, tôn giáo của mình. Việc hạn chế quyền thực hành 
tôn giáo là vi hiến. Mặc dù vậy, luật pháp của Cadắcxtan về 
tôn giáo cũng không khác biệt nhiều so với các quốc gia khác 
trong khu vực, nhìn chung vẫn là kiểm soát tôn giáo. Luật 
tôn giáo (năm 2011) là một nỗ lực để xác định lại mối quan 


hệ giữa nhà nước và tôn giáo. Một điều kiện cần thiết để 


1. Theo https:/en.wlkipedia.org/wik/Kazakhstan, truy cập ngày 
11/01/2021. 


96 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


được đăng ký hoạt động tôn giáo là phải có tối thiểu 500 tín 
đồ (cấp địa phương) và 5.000 tín đồ (cấp quốc gia). Người 
nước ngoài cũng khó khăn hơn khi tham gia vào hoạt động 
truyền giáo. Luật pháp Cadắcxtan cũng quy định những 
hành vi nghiêm cấm như không được thực hiện các nghi lễ 
tôn giáo trong các cơ sở công, mở rộng quyền hợp pháp của 
cha mẹ hoặc người thân trong các hoạt động tôn giáo của 
con cái họ, các giáo sĩ có thể bị bắt hoặc xử tù! nếu làm tổn 
hại đến sức khỏe của tín đồ khi thực hiện các hành vi tôn 
giáo. Các tổ chức Islam giáo đã được cấp phép phải đăng ký 
các thánh đường trong hệ thống phân cấp điều hành của 
mình, đồng thời các giáo sĩ Islam có trách nhiệm phê duyệt 
nội dung, chương trình giảng dạy, và đối tượng được thỉnh 
giảng dạy ở các thánh đường đó. Còn các cơ quan nhà nước 
(tham khảo ý kiến của các chuyên gia) sẽ quyết định những 
tài liệu tôn giáo nào có thể được nhập khẩu, được phát hành 
rộng rãi trong nước. 

Việc thiết lập quyền tự do tôn giáo rộng mở đã dẫn đến 
sự gia tăng hoạt động tôn giáo ở Cadắcxtan. Hàng trăm nhà 
thờ Islam giáo và các công trình kiến trúc tôn giáo khác 
được xây dựng trong một thời gian rất ngắn sau thời kỳ độc 
lập (năm 1991), số lượng tổ chức, hiệp hội tôn giáo cũng 


1. Bakytzhan Kashkumbayev, một Trưởng lão đã nghỉ hưu, người đã 
bị kết án 4 năm tù treo vì tội làm tổn hại sức khỏe của một trong những 
người thực hiện theo các hành vi tôn giáo của Bakytzhan Kashkumbayev. 
Theo Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính): Tôn giáo 
và chính sách Nhà nước, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2020, tr.21. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 97 


tăng gấp hàng chục lần (từ 670 vào năm 1990 tăng lên 
4.170 hiện nay). 

Islam giáo là tôn giáo lớn nhất ở Cadắcxtan, chủ yếu là 
hệ phái Hanafi (tín đổ phần đông là người Kazakh, 
Udơbêkixtan, Duy Ngô Nhĩ và Tatars), hệ phái Sunn1 Shaf†`1 
(chủ yếu là người Chechnya), một số ít theo hệ phái 
Ahmadi. Tuy có nhiều hệ phái Islam giáo cùng hiện diện với 
hơn hai nghìn nhà thờ Islam giáo ở Cadắcxtan nhưng tất cả 
họ đều liên kết với nhau trong một tổ chức chung gọi là “Hiệp 
hội Islam giáo Cadắcxtan” đứng đầu là một Mufti (lãnh 
tụ) tối cao, các nhà thờ Islam giáo không liên kết trong tổ 
chức này sẽ bị tẩy chay, không có tín đồ đến hành lễ buộc 
phải tự đóng cửa. 

Trong ba thập niên độc lập, tại Cadắcxtan có sự gia tăng 
thể hiện bản sắc dân tộc thông qua tôn giáo (đặc biệt là 
Islam giáo). Điểm lạ là, dù Islam giáo là tôn giáo chiếm ưu 
thế, Islam giáo gần như được xác định là một thành phần 
cốt lõi của bản sắc dân tộc Cadắcxtan, nhưng Lễ Giáng sinh 
của Chính thống giáo Nga lại được Nhà nước thừa nhận là 
quốc lễ của Cadắcxtan mà không gặp bất cứ một trở ngại 
hay phản ứng nào từ phía người dân và tổ chức Islam giáo. 
Có lẽ, với dân số đa sắc tộc, đa tôn giáo, người dân và Chính 
phủ Cadắcxtan đã hiểu rằng, bản sắc văn hóa dân tộc hay 
hệ tư tưởng quốc gia của họ cũng cần thể hiện tinh thần 
khoan dung, không quan trọng ở việc tôn giáo này hay tôn 
giáo kia trở thành quốc đạo duy nhất. Hơn nữa, trong số 


các hệ phái Islam giáo có mặt ở Cadắcxtan thì hệ phái 


98 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Hanafi Islam giáo! thường được chính quyền Cadắcxtan tuyên 
bố là hệ phái Islam giáo phù hợp nhất với đất nước bởi phong 
tục và nghi lễ của nó được mô tả là tuân thủ Islam giáo truyền 
thống, và điều quan trọng hơn, Hanañi Islam giáo được coi là 
một hệ phái dung hòa nhất trong quan hệ với chính trị và nhà 
nước vì các giáo sĩ của nó sẵn sàng chấp nhận sự quản lý của 
một người không theo đạo Islam (như từng chịu sự quản lý 
dưới chính quyền Xôviết), tuyên bố không “quay lưng” lại với 
đất nước dù có nhiều khác biệt với các giá trị thế tục. Và các 
giáo sĩ Hanafi Islam giáo cũng lên án ý tưởng nhất thể hóa 
một “Islam giáo quốc gia” ở Cadắcxtan hay một “Islam giáo 
Trung Á” vì theo họ, Islam giáo là một thể thống nhất trong 
đa dạng dù có những khác biệt trong cách thực hành. Kết quả 
là, các giáo sĩ Islam giáo ủng hộ chính quyền thường sẽ ở vị trí 
kiểm soát, và do vậy cũng đã tạo ra sự bất mãn mạnh mẽ 
trong số các giáo sĩ có xu hướng chỉ trích các chính sách của 
chính quyền trong việc hạn chế các thành phần tôn giáo khác. 
Các tôn giáo ngoài Islam giáo thường được mô tả là “ngoại 
giáo” hay “đạo lạ” đối với xã hội, do vậy, nhà nước có trách 
nhiệm dùng luật pháp để bảo vệ những nhóm tôn giáo truyền 


thống, không để người dân chuyển đổi sang các hệ phái tôn 


1. Hệ phái này được đặt theo tên của Abu Hanifah (699-767), đôi khi 
được gọi một cách tôn kính là Imam Azam Abu Hanifah, hay đơn giản là 
Imam Azam - một nhà thần học Islam giáo thế kỷ VII. Hệ phái này là 
một trong những hệ phái lớn nhất của Islam giáo dòng Sunnl, giải thích 
về luật Islam giáo hay còn gọi là luật Sharia, trường phái luật được thực 
hành rộng rãi nhất trong truyền thống Islam giáo dòng SumnI. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 99 


giáo khác như Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Christian), 
Chứng nhân Giêhôva (Jehovahs Witnesses) Cơ Đốc Phục 
Lâm (Seventh day Adventists), Mặc Môn (Mormons), Khoa 
luận giáo (Scientologist) vì việc chuyển đổi đó dễ gây bất hòa 
trong gia đình, cộng đồng và đe dọa sự ổn định xã hội. Do vậy, 
các nhóm tôn giáo này, dù đã có mặt trên phạm vi toàn cầu, 
dù đã từng truyền giáo ở khu vực Trung Á dưới thời Xôviết thì 
vẫn thuộc nhóm “ngoại giáo” với số lượng tín đồ ít ỏi, cho thấy 
sự yếu thế về mặt xã hội của các nhóm tôn giáo này ở 
Cadắcxtan và đương nhiên cũng sẽ bị từ chối cấp đăng ký vì 
không đáp ứng số lượng tín đồ cần thiết. 

Năm 1991, Cưrơgưxtan cùng với bốn nước Cộng hòa 
Trung Á (hậu Xôviết) chính thức gia nhập Cộng đồng các 
quốc gia độc lập (SNG). Năm 1992, Cưrơgưxtan gia nhập 
Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu 
(OSCE),năm 1993 đổi tên nước thành là Cộng hòa 
Cưrơogưxtan. Mặc dù được đặt trong bối cảnh của một chế 
độ chính trị đa nguyên hơn so với các quốc gia Trung Á 
khác nhưng mối quan hệ tôn giáo - nhà nước ở Cưrơgưxtan 
giống với Cadắcxtan hơn so với các quốc gia khác trong khu 
vực. Người Kyrgyz cũng công nhận di sản Islam giáo của 
họ, nhưng khác ở chỗ, Islam giáo ở Cưrơgưxtan dung hợp 


với tín ngưỡng Tengri' và các tập tục văn hóa truyền thống 


1. Tengri là một loại hình tín ngưỡng cổ xưa bắt nguồn từ Trung Á và 
vùng thảo nguyên Á - Âu, đây là loại hình tín ngưỡng thịnh hành trong 
các dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, người Hung Nô, Mãn Châu, và người 
Hunggarl, coi vị thần bầu trời Tengri là tối cao. 


100 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


của dân du mục Kyrgyz. Vấn đề nảy sinh là, đức tin pha 
trộn đó có thể thay thế hoặc tổn tại song song với Islam 
giáo chính thống ở Cưrơgưxtan, hoặc cũng có thể gây chia 
rẽ dân tộc (như đã từng diễn ra) và sự khác biệt giữa người 
dân ở miền nam Cưrơgưxtan với người dân ở phía bắc 
Cưrơgưxtan trong thực hành Islam giáo. Nhiều khu vực ở 
miền nam Cưrơgưxtan đã chuyển đổi sang Islam giáo (vào 
thế kỷ VII-VIII, trong cuộc xâm lược của Arập ở Trung Á), 
trong khi người Kyrgyz ở phía bắc Cưrơgưxtan cố gắng 
khẳng định mạnh mẽ bản sắc văn hóa - dân tộc Kyrgyz 
trong thực hành tôn giáo của họ nên thường không khoan 
nhượng đối với các nhóm như Công giáo, Tin Lành Phúc Âm. 
Giới lãnh đạo Cưrơgưxtan lo ngại về nguy cơ gia tăng chủ 
nghĩa cực đoan tôn giáo sau nhiều vụ bạo loạn giữa các sắc 
tộc ở miền nam Cưrơgưxtan (năm 2010). Tôn giáo còn là 
một công cụ có thể huy động đông đảo người Udơbêkixtan 
sống ở Cưrơgưxtan, nhiều thanh niên người Udơbêkixtan 
là công dân Cưrơgưxtan đã rời khỏi đất nước và gia nhập 
lực lượng của Phong trào Islam giáo Udơbêkixtan (IMU) 
hoặc các lực lượng Liên minh thánh chiến Islam giáo ở 
Ápganixtan và Pakixtan hậu thuẫn cho các cuộc xung đột 
tôn giáo ở Cưrơgưxtan. 

Bước ngoặt trong đời sống chính trị ở Cưrơgưxtan cũng 
làm cho đời sống tôn giáo ít nhiều biến động. Tổng thống 
Almazbek Atambayev đã đề cập việc luật pháp cần cứng rắn 
hơn trong quản lý các hoạt động tôn giáo. Một đạo luật tôn 


giáo được ban hành năm 2009 trong đó ngăn cấm việc phân 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 101 


phát tài liệu tôn giáo ở nơi công cộng, tăng thêm khó khăn 
trong việc đăng ký cho các tôn giáo nhóm nhỏ từ chỗ chỉ cần 
có 10 thành viên đến chỗ yêu cầu phải có ít nhất 200 tín đồ 
cho một nhóm và bổ sung yêu cầu cư trú đối với các nhà 
truyền giáo nước ngoài. Luật này đã được sửa đổi năm 2012, 
bổ sung thêm các điều khoản hạn chế việc nhập khẩu tài liệu 
tôn giáo và kiểm duyệt các tài liệu tôn giáo một cách hiệu 
quả. Tuy nhiên, với vai trò tư pháp tương đối độc lập ở 
Cưrơgưxtan, nhóm thiểu số theo Công giáo và các cộng đồng 
tôn giáo khác được bảo vệ, rút bỏ lệnh cấm đăng ký đối với 
cộng đồng Ahmadiyya (một nhóm Islam ly giáo) và Chứng 
nhân G1iêhôva. 

Tại Tátgikixtan, Islam giáo hệ phái Hanafi cũng chiếm 
số đông giống như Udơbêkixtan, nhưng khác ở chỗ, Đảng 
Phục hưng Islam giáo (lslamic Renalssance PartyiTRP) 
được công nhận là một đảng chính trị. Kể từ khi độc lập 
(năm 1991), Tátgikixtan đã chuyển đổi thành một xã hội 
Islam giáo (mặc dù không hoàn toàn đồng nhất). Giới lãnh 
đạo Tátgikixtan xem sự chuyển đổi này là một nguy cở 
mất an ninh chính trị, nên chính quyền quyết liệt khẳng 
định các quyền hợp pháp của họ trong lĩnh vực tôn giáo và 
cần phải trực tiếp kiểm soát tôn giáo thông qua một cơ 
quan là Ủy ban Tôn giáo nhà nước (The State Committee 
on Religious Affairs). Tátgikixtan là một trong 5 quốc gia 
Trung Á chuyển hướng chính sách từ dung hợp tôn giáo 
đến chỗ ban hành các luật lệ hạn chế đối với các hoạt 
động tôn giáo. Sự thay đổi này phần nào phản ánh việc 


củng cố quyền lực của Tổng thống Imomali Rahmon hơn 


102 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


là phản ánh những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống tôn 
giáo của TátgIkixtan. 

Luật tôn giáo ban hành năm 2009 đã công nhận đạo 
Islam Hanafi là đức tin truyền thống của Tátgikixtan. 
Luật tôn giáo đã tăng cường các yêu cầu, điều kiện để được 
đăng ký là các tôn giáo hợp pháp, quy trình đăng ký này vô 
hình trung đã loại bỏ các hệ phái ngoài Islam Hanafi như 
Islam Salafi, Suñ, Ismaili và đóng cửa các nhà thờ Islam 
giáo (và bất kỳ trường học liên quan nào) được col là đi 
chệch khỏi hình thức của Islam hệ phái Hanali. Luật cũng 
đã tăng cường quyền hạn của Ủy ban Tôn giáo nhà nước 
(cơ quan chịu trách nhiệm cấp đăng ký cho các hệ phái tôn 
giáo được nhà nước công nhận và chứng nhận chuyên môn 
cho các giáo sĩ tham gia trong hệ thống đào tạo tôn giáo). 
Số lượng trường học Islam giáo đã giảm, và một số trường 
buộc phải thay đổi chương trình học. Số lượng người có thể 
tham dự các nghi lễ tôn giáo cũng bị hạn chế. Trang phục 
Islam giáo, khăn trùm đầu bị cấm sử dụng trong các 
trường học, giáo viên nam dưới 50 tuổi không được để râu. 
Một số phong tục của Islam giáo liên quan đến nghi lễ sinh 
nở, trưởng thành, kết hôn và tang lễ bị hạn chế thực hiện, 
nghi lễ cắt bao quy đầu bị cấm. Cha mẹ phải chịu trách 
nhiệm nếu con cái dưới 18 tuổi của họ tham gia các buổi lễ 
tôn giáo. Việc hạn chế các hoạt động này có thể tạo ra sự 
ổn định chính trị, và cũng giúp các tổ chức Hanafi Islam 
giáo trong cả nước phát triển. Song, sự thống nhất về giáo 
lý Hanañi Islam giáo trên khắp đất nước có thể là một trong 


những nguyên nhân gây nên hàng loạt các cuộc đụng độ giữa 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 108 


các lực lượng an ninh Tátgikixtan và các phần tử cực đoan 
đoan tôn giáo, báo hiệu sự xuất hiện của một thế lực mới 
của tôn giáo ở Trung Á của thách thức an ninh chính trị 
của Tátgikixtan. 

Tuốcmênixtan sau năm 1991 trở thành một quốc gia độc 
lập, là một mô hình nhà nước cộng hòa tổng thống. Theo đó, 
tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng 
đầu chính phủ. TuốcmênIxtan duy trì chế độ một đảng lãnh 
đạo (1991-2012). Năm 2008, Hội đồng nhân dân đã nhất trí 
thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, cho phép thành 
lập nhiều đảng phái chính trị. Năm 2013, cuộc bầu cử Nghị 
viện đa đảng đầu tiên được tổ chức tại Tuốcmênixtan, tuy 
nhiên, cuộc bầu cử năm 2013 vẫn được đánh giá là không có 
sự đối trọng của các đảng đối lập trong Quốc hội Turkmen, 
Đảng Dân chủ (Đảng Cộng sản dưới thời Xôviết) vẫn là 
đảng lãnh đạo ở Tuốcmênixtan. Tổng thống Saparmurat 
Niyazov được quốc hội tuyên bố là Tổng thống trọn đời của 
Tuốcmênixtan (lãnh đạo đất nước từ 1985 cho đến khi qua 
đời năm 2006). 

Giống như các quốc gia Trung Á khác, dân số Tuốcmênixtan 
theo Islam giáo chiếm 93%, 6% dân số là tín đồ Chính thống 
giáo, 1% còn lại theo Công giáo, Chứng nhân Jehovah, Do 
Thái giáo, đạo Bahaii, Tin Lành Baptists, Cơ đốc Phục Lâm'. 

Tương tự như Tátgikixtan, hệ phái Hanafi Islam giáo ở 
Tuốcmênixtan cũng chiếm ưu thế. Để ngăn chặn xu hướng 
chính trị hóa tôn giáo (như đang diễn ra ở Udơbêkixtan), 


1. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Nguồn: Pewforum.org. 


104 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Chính phủ Tuốcmênixtan tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng 
của tộc người Udơbêkixtan đối với hoạt động Islam giáo ở 
Tuốcmênixtan. Chính phủ Tuốcmênixtan cũng duy trì sự 
kiểm soát chặt chẽ đối với việc thực hành tôn giáo, bao gồm 
cả việc thực hành Islam giáo. Các hoạt động tôn giáo ở 
Tuốcmênixtan được giám sát bởi Hội đồng Tôn giáo nhà nước 
(the State Council on Religious Affairs). Tuy nhiên, sự kiểm 
soát này đã được nới lỏng sau những quy định mới về quản lý 
đời sống tôn giáo được đưa ra năm 2007 (sau thời Tổng 
thống Saparmurat Niyazov), chính quyền đã cho phép các 
giáo lý Islam giáo cơ bản được giảng dạy trong các trường 
công lập. Nhiều cơ sở tôn giáo, bao gồm các trường học tôn 
giáo và nhà thờ Islam giáo hình thành dưới sự hỗ trợ của 
các nước Islam giáo như ở Arập Xêút, Côoét, Thổ Nhĩ Kỳ. 
Song, Chính phủ nước này luôn sẵn sàng đối phó với những 
rủi ro do tôn giáo mang lại, theo dõi chặt chẽ những nội 
dung được giảng dạy tại các cơ sở tôn giáo. Đặc biệt, chính 
phủ nước này không công nhận hầu hết bằng cấp của nước 
ngoài cấp cho công dân của họ và do đó cũng sẽ không bổ 
nhiệm bất kỳ giáo sĩ nào được đào tạo ở nước ngoài đứng đầu 
các cộng đồng tôn giáo đã được cấp đăng ký trong nước. Với 
chủ trương đó, Chính phủ Tuốcmênixtan không “thoải mái” 
khi công dân của họ chuyển đổi sang các tôn giáo khác. Mặc 
dù Chính thống giáo được xem là tôn giáo truyền thống ở 
Tuốcmênixtan, được truyền giáo hợp pháp, nhưng quá trình 
đăng ký và hoạt động vẫn bị hạn chế, các nhóm Công giáo, 
các hệ phái Tin Lành Báptít, Ngũ tuần, Chứng nhân Giêhôva 


và các tôn giáo mới khó được cấp đăng ký sinh hoạt, 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 105 


nhiều hệ phái đã phải đóng cửa các nhà thờ, bị tịch thu đồ 
thờ cúng và tài sản... Trong những năm gần đây, luật pháp 
của Tuốcmênixtan quy định, công dân không được khước từ 
nghĩa vụ quân sự vì lý do tôn giáo, công dân có tôn giáo vi 
phạm có thể bị bỏ tù. 


2. Kinh nghiệm rút ra 


Nhìn chung, chính phủ các nước Trung Á đều có một 
chính sách rõ ràng về tôn giáo và việc duy trì mối quan hệ 
mạch lạc giữa chính trị và tôn giáo trên nguyên tắc bảo vệ sự 
an toàn của cộng đồng và quốc gia là trách nhiệm của nhà 
nước và là ưu tiên số 1, hơn bất kỳ phạm trù quốc tế nào về 
quyền con người, quyền tự do tôn giáo, mặc dù các quốc gia 
Trung Á đều đã ký kết các công ước quốc tế khác nhau nhằm 
ràng buộc họ thực hiện các quyền này. Giới chính trị ở Trung 
Á tin tưởng rằng, họ (chứ không phải các tổ chức tôn giáo hay 
các tổ chức xã hội dân sự) được trang bị tốt nhất để “trực 
tiếp” lãnh đạo và phát triển xã hội. Thời kỳ đầu khi mới trở 
thành các quốc gia độc lập (thập niên 1990), vì lo ngại uy tín 
của nhà nước có thể bị ảnh hưởng thông qua các hoạt động 
của tôn giáo, đặc biệt là ảnh hưởng của các nhân vật tôn giáo 
trong công chúng có bất đồng chính kiến với chính quyền và 
tôn giáo có thể là một đối thủ tiểm ẩn về ý thức hệ, nên các 
quốc gia Trung Á đã chọn chính sách giám sát và quản lý 
chặt chẽ các tôn giáo và thực hành tôn giáo ở các mức độ 
khác nhau, kể cả hạn chế các hoạt động xã hội - từ thiện của 
tổ chức tôn giáo để ngăn chặn xu hướng chính trị hóa tôn 


giáo. Xu hướng hạn chế tôn giáo đã tổn tại trong suốt mấy 


106 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


thập niên sau ngày độc lập và giới lãnh đạo Trung Á xem chủ 
nghĩa cực đoan tôn giáo như một nguyên cớ để biện minh cho 
việc tăng cường luật pháp về tôn giáo. Việc sắp đặt vị trí, vai 
trò của tôn giáo do chính quyền quyết định chứ không phải 
do các cộng đồng tín đồ bởi một tư duy chính trị rằng, chính 
quyền phải có tính “gia trưởng” trong việc cung cấp và bảo vệ 
quốc gia và cộng đồng dân cư khỏi các mối đe dọa. Tất cả các 
mối đe dọa, vũ trang hay xung đột xã hội không bạo lực đều 
nguy hiểm như nhau. 

Cấu trúc chính trị cơ bản ở tất cả các quốc gia Trung Á là 
nhà nước thế tục đa nguyên tôn giáo (không thừa nhận một 
tôn giáo chủ lưu, mặc dù, phần lớn số dân theo Islam giáo), 
đảng chính trị Islam giáo có thể tổn tại ở một số quốc gia 
Trung Á nhưng vị thế rất mờ nhạt trên chính trường. Nền 
độc lập mới của các quốc gia Trung Á đã đặt các chính phủ 
trước một vấn đề “mới” về tôn giáo, đó là, nỗ lực làm tôn giáo 
thay đổi sâu sắc để tôn giáo trở thành một nền tảng chung 
cho tỉnh thần yêu nước và ý thức quốc gia dân tộc, thể hiện 
sự “quay lưng lại với chính sách dưới thời chính quyền 
Xôviết mà họ bắt nguồn từ đó trong quá khứ. Thông qua đó, 
các quốc gia Trung Á tự hào tuyên bố tôn trọng nền dân chủ 
và tự do tôn giáo được thiết lập. Họ nhấn mạnh về sự gia tăng 
số lượng cơ sở thờ tự hiện tại, cao hơn rất nhiều so với thời kỳ 
Xôviết. Song, trước nhiều biến động chính trị và những thách 
thức xã hội, kinh tế thời kỳ hậu Liên bang Xôviết, một sự 
phục hưng tôn giáo là có thật ở các quốc gia Trung Á, nhưng 
sự “phục hưng” đó không hoàn toàn là hệ quả của việc thúc 


đẩy vai trò tôn giáo của chính quyền mới mà là sự tự hồi sinh 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 107 


của các thể chế và thực hành tôn giáo để cố gắng trở thành 
một hệ tư tưởng thay thế, bù đắp cho sự mất mát và lấp đầy 
“khoảng trống” về ý thức hệ sau khi không gian địa lý của 
Liên Xô (cũ) bị chia cắt thành các nước cộng hòa độc lập, 
đồng thời mất đi một sự “bao cấp trung tâm” của chính 
quyền Liên bang Xôviết đối với các nước cộng hòa Trung Á, 
nơi mức sống sống thấp, các ngành công nghiệp không phát 
triển. Nhiều công dân của các nước Trung Á đeo đuổi ký 
ức hoài niệm về kỷ nguyên “vàng son” của siêu cường Liên Xô 
với các dịch vụ xã hội miễn phí. Các công dân Trung Á hầu 
như mất tất cả các điểm tham chiếu, có thể sẽ tìm cách được 
bao bọc trong “vòng tay” của tôn giáo, bù đắp cho sự thiếu 
hụt thế giới quan đã tổn tại gần bảy thập kỷ ở thời kỳ Xôviết 
của họ. Còn chính phủ các nước Trung Á trong việc định hình 
các chính sách của mình vì không muốn liên quan đến hệ tư 
tưởng trước đây nên đã nỗ lực tìm mọi cách loại bỏ dần 
các ảnh hưởng của quá khứ. Diễn ngôn chính trị đôi lúc phê 
phán chủ nghĩa vô thần của chế độ Xôviết, nhưng không tự 
bình luận về các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của các 
hệ phái tôn giáo mới xuất hiện sau thời kỳ độc lập của các 
quốc gia Trung Á và cũng không biện giải cho việc ngăn chặn 
nguy cơ “phục hưng” tôn giáo gây mất ổn định xã hội. 

Ý tưởng trước đây xem tôn giáo là “kẻ thù của nhân dân” 
hay “thuốc phiện của nhân dân” nay chuyển thành “kẻ thù 
của sự ổn định”. Việc hạn chế quyền tự do và kiểm soát chặt 
chẽ tôn giáo, kể cả quyền hiện diện xã hội và tham gia vào 
các hoạt động xã hội - từ thiện của các tổ chức tôn giáo vô 


hình trung đã biến tôn giáo thành một đối trọng chính trị là 


108 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


một thực tế tổn tại ở các nước cộng hòa Trung Á (đặc biệt là 
Udơbêkixtan) hiện nay. Các cuộc bạo động của Islam giáo 
xảy ra từ ngay những ngày đầu độc lập ở Trung Á như một 
phản ứng lại đối với chính sách tôn giáo của chính phủ. Đến 
lượt nó, tôn giáo ảo tưởng về vị trí trung tâm trong xã hội 
thời kỳ hậu Xôviết ở các quốc gia Trung Á, ảo tưởng về sự bù 
đắp ý thức hệ và danh tính quốc gia, ảo tưởng về quyền tự 
quyết được trao cho một cách rộng lớn hơn, nên nỗi thất vọng 
sẽ biến thành các phản ứng chống lại chế độ hiện hành. Hệ 
quả là các nhà chức trách chính trị ở Trung Á xem tôn giáo 
như một tổ chức chính trị đối lập có hệ thống, điều này phần 
nào hợp lý vì Islam giáo là một tôn giáo chủ đạo ở tất cả các 
quốc gia Trung Á và tình cảm của người dân Trung Á đối với 
Islam giáo vẫn nguyên vẹn. Nói chung, chính phủ các nước 
Trung Á đều “mắc kẹt” trong việc vừa muốn lấy tôn giáo làm 
yếu tố trọng tâm để tạo dựng nền tảng chung cho tỉnh thần 
yêu nước và ý thức quốc gia dân tộc, lại vừa lo ngại tôn giáo 
có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và chia rẽ dân tộc, lại 
vừa chịu áp lực quốc tế khi các quốc gia Trung Á là nhóm các 
quốc gia nằm trong danh sách những nước vi phạm tự do tôn 
giáo (năm 2017) của Bộ Ngoại giao Mỹ!. 

Tóm lại, trong bối cảnh chính trị mới đó, để tránh bất ổn 
trong tương lai, các quốc gia Trung Á cần kiểm soát tốt các 
chính sách tôn giáo của mình để không trở nên “chắp vá” 


hay “chủ nghĩa khu vực” thời kỳ hậu Xôviết. Thay vì cố gắng 


1. Theo https:/www.state.gov/reports/⁄2017-country-reports-on-human- 
rights-practices/. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 109 


loại bỏ sự ảnh hưởng của tôn giáo đến xã hội để khẳng định 
bản chất thế tục của nhà nước, các nước này nên quan tâm 
hơn đến các hệ tư tưởng phi thế tục, xu hướng đa dạng tôn 
giáo phi truyền thống, giữ thái độ hài hòa trong tranh luận 
về vai trò của tôn giáo đối với xã hội và chính trị, hạn chế tối 
đa sự can thiệp của nhà nước vào tôn giáo để không biến tôn 
giáo thành một lực lượng chính trị chống đối được người dân 
chấp nhận do bất bình với cấu trúc nhà nước thế tục không 
mang lại sự phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả; 
xây dựng hệ thống chính trị cởi mở để khơi thông các nguồn 
lực tôn giáo cho sự phát triển đất nước và khẳng định bản 


sắc dân tộc vốn có từ truyền thống tôn giáo ở Trung Á. 


IL TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO CỦA INĐÔNÊXIA 


1. Bối cảnh chính trị ở Inđônêxia 


Mô hình nhà nước Inđônêxia là nhà nước thế tục, quản 
trị xã hội theo Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, nguyên 
tắc mang tính nền tảng tinh thần của Inđônêxia (hay còn gọi 
là 5 nguyên lý triết học Pancasila') yêu cầu công dân của 


mình phải có “niềm tin vào một và chỉ một Chúa trời”, không 


1. Pancasila (tiếng Inđônêxia: panta sila) là lý thuyết triết học chính 
thức, nền tảng tư tưởng của nhà nước Inđônêxia. Pancasila bao gồm hai từ 
tiếng Java cổ có nguồn gốc từ tiếng Phạn: “pañca” (“năm”) và “sila” (“nguyên 
tắc”), tức là 5 nguyên tắc không tách rời và liên quan đến nhau: (1) niềm tin 
vào một và chỉ một Chúa trời; (2) một nhân loại công bằng và văn minh; (3) 
một Inđônêxia thống nhất; (4) dân chủ được dẫn dắt bởi trí tuệ của đại diện 
nhân dân; (ð) công bằng xã hội cho tất cả người Inđônêxia. 


110 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


công nhận thuyết bất khả tri hay vô thần chủ nghĩa, báng bổ 
thánh thần bị xem là vi phạm pháp luật. 

Sự chuyển đổi nền dân chủ của Inđônêxia vào cuối những 
năm 1990 đã dẫn đến sự hình thành của nhiều đảng chính 
trị và các đảng phái tôn giáo. Đảng Công lý và Thịnh vượng 
(the Justice and Prosperity Party) và Đảng Anh em Islam 
giáo AI Cập (the Egyptlan Muslim Brothers Party) cũng đã 
lựa chọn tham gia chính trị thay vì đối đầu. Nhiều đại diện 
nhóm xã hội dân sự nổi bật (bao gồm từ các tổ chức tôn giáo) 
lên tiếng công khai chống phân biệt đối xử và bạo lực tôn 
giáo, đấu tranh thúc đẩy đa nguyên tôn giáo và đòi quyền tự 
do cho các nhóm tôn giáo thiểu số ở Inđônêxia, đòi quyền 
tham chính và có ghế trong Hạ viện'. 

Các quan chức địa phương và trung ương (kể cả lực lượng 
cảnh sát) cũng được quyền tham gia vào các nhóm (các đảng 
phái tôn giáo) như Mặt trận Islam giáo (Islam Defender's 
Front/FPD, Diễn đàn Cộng đồng Islam giáo (Islamic 
Community Forum/EFU]), Mặt trận ‹Jihad Islam giáo (Islamic 
Jihad Front /FJD, Hội đồng Mujahideen của Inđônêxia 
(Indonesian Mujahideen Council/MMTD. Các quan chức 
chính phủ (từ trung ương đến địa phương) có thể được bầu và 


1. Ngày 11/02/2017, khoảng 200.000 tín đồ Islam giáo đã tham dự 
một buổi cầu nguyện chung trong nhà thờ Islam giáo ở thủ đô Jakarta để 
kêu gọi người Islam giáo bỏ phiếu cho một ứng cử viên Islam giáo trong 
cuộc bầu cử thống đốc bang Jakarta ngày 14/02/2017. Thống đốc Tây 
Kalimantan và Thị trưởng Solo là người Công giáo, và một chức sắc Islam 
giáo dòng Shia đã giữ một ghế trong Hạ viện (được bầu từ một quận mà 
đa số dân theo Islam giáo dòng Sunni ở Bandung, Tây Java...). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 111 


bổ nhiệm từ các nhóm tôn giáo thiểu số, các chính trị gia 
được bầu từ các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn có thể phục vụ 
trong các quận, thành phố mà ở đó Islam giáo là đa số. Thậm 
chí, vẫn có tín đồ Islam giáo, hệ phái Shia' (hệ phái chiếm tỷ 
lệ tín đồ thấp) là cán bộ trong cơ quan lập pháp quốc gia. 
Hiện tại, có hai loại đảng phái tôn giáo ở Inđônêxia: 
(1) tôn chỉ hoạt động của đảng dựa trên các nguyên tắc tôn 
giáo rõ ràng; (2) đảng phái thế tục nhưng được dẫn dắt bởi 
các nhân vật tôn giáo hoặc các cộng đồng tôn giáo cụ thể. Sự 
cởi mở của hệ thống chính trị cho phép các đảng nhỏ cũng 
được tham gia liên minh lãnh đạo và có quyền tiếp cận 
nguồn tài trợ của Chính phủ”. Tuy nhiên, dù hơn 87% người 
dân Inđônêxia là tín đồ của Islam giáo nhưng vị thế chính 
trị của đảng Islam giáo khá mờ nhạt và sức hấp dẫn chính 


trị hạn chế. 


1. Sau cái chết của Muhammad năm 632, Islam giáo bắt đầu phân 
chia thành các hệ phái và tranh chấp nảy sinh từ bất đồng về việc ai sẽ 
là người kế nhiệm nhà tiên tri Muhammad nắm giữ quyền lực chính trị 
và tôn giáo. Phái Sunni (ngày nay chiếm khoảng 80% số tín đô Islam 
giáo trên toàn thế giới) cho rằng, nhà lãnh đạo mới nên được lựa chọn 
bằng sự đồng thuận trong tín đồ; phái Shia (chiếm số ít trong tỷ lệ tín 
đồ Islam giáo) cho rằng, chỉ có thân nhân, con cháu của nhà tiên tri 
Muhammad mới là những người kế vị chính đáng, tin cậy và mới được 
trở thành giáo chủ. 

2. Nguôn: https://www.tandfonline.com/journal Asian Security, 
Code=fas120. Journal, Volume 4, 2008 - Issue 1: Faith and Security: The 
Effects of Democracy on Religlous Political Parties. Mack Woodward, 
Indonesia's Religlous Political Partles: Democratic Consolidatlon and 
Secur1ty 1n Post-New Order Indonesia. 


BDI22 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


2. Tác động của chính sách, luật pháp về tôn giáo 
đối với tình hình an ninh tôn giáo của Inđônêxia 

Trong cuộc điều tra dân số năm 2018, tổng dân số Inđônêxia 
là 268.553.181 người', trong đó, 87,18% người tự nhận mình 
là tín đồ Islam giáo (phái Sunni chiếm 99%, Shia 0,8%, 
Ahmadis 0,2%), 7% theo Tin Lành, 2,91% theo Công giáo, 
1,69% theo Ấn Độ giáo, 0,72% tín đổ Phật giáo, 0,05% theo 
Nho giáo, 0,45% theo các tôn giáo khác, khoảng 10 - 15 nghìn 
người (chủ yếu ở Medan và dJakarta) theo đạo Sikh, khoảng 
20 triệu người (chủ yếu ở Java, Kalimantan và Papua) thực 
hành tín ngưỡng truyền thống khác nhau (được gọi chung 
là aliran kepercayaan), cộng đồng Do Thái giáo khá nhỏ (ở 
Jakarta, Manado, Jayapura...). Cộng đồng tôn giáo Bahal 
và Pháp Luân Đại Pháp (hoặc Pháp Luân Công) cũng có ở 
Inđônêxia nhưng chưa có con số thống kê chính xác. Người 
dân sinh sống ở tỉnh Bali chủ yếu theo đạo Hindu, còn ở 
các tỉnh Papua, Tây Papua, Đông Nusa Tenggara và Bắc 
ĐSulawesi chủ yếu theo Công giáo”. 

Kể từ khi độc lập (năm 1945), Hiến pháp Inđônêxia công 
nhận quyền tự do tôn giáo, tự do thực hành tôn giáo (Điều 29, 
Hiến pháp năm 194 tuyên bố: (1) Nhà nước dựa trên niềm tin 
vào một và chỉ một Chúa trời; (2) Nhà nước bảo đảm tất cả mọi 


người có tôn giáo và tự do thờ cúng, theo tín ngưỡng/tôn giáo 


1. Nguồn: https://danso.org/indonesia/. Theo số liệu mới nhất ngày 
19/4/2021, dân số nước này hiện là 275.796.919 người (B7). 

2. Đỗ Lan Hiền: “An ninh tôn giáo ở Inđônêxia”, Tạp chí Thông tin 
khoa học Lý luận chính trị, số 3/2019, tr.43. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 1183 


của riêng mình). Hiến pháp mới (năm 1998) đã có những quy 
định rõ ràng hơn về quyền con người. Những nguyên tắc này 
được xây dựng thành luật pháp, đặc biệt là Luật số 11 và 
12/2005 về việc phê chuẩn Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị (ICCPR) và phê chuẩn Công ước quốc tế về các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), Luật số 40/2008 
về xóa bỏ phân biệt chủng tộc và sắc tộc, v.v.. Tuy nhiên, các 
công ước quốc tế về quyền con người đều được đặt dưới sự hạn 
chế của Hiến pháp Inđônêxia. 

Năm 2001, Chính phủ Inđônêxia ban hành Hiến pháp 
sửa đổi lần thứ hai, trong đó Điều 28i quy định: (1) Quyền 
được sống, quyền không bị tra tấn, quyền tự do tư tưởng và 
lương tâm, quyền tự do tôn giáo... (2) Mọi người đều có 
quyền tự do không bị phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ cơ sở 
nào và quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử. Tuy 
nhiên, chính phủ (cụ thể là Bộ Tôn giáo (The Ministry of 
Religlous Affairs/MRA) và Bộ Nội vụ (The Ministry of Home 
AffairsMOHA) chỉ công nhận sáu tôn giáo chính thức là: 
Islam giáo, Tìn Lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và 
Nho giáo. Mặc dù, theo dữ liệu do Hội nghị Tôn giáo và Hòa 
bình của Inđônêxia (Conference of Religion and Peace/ICRP) 
thu thập, có khoảng 245 tôn giáo không chính thức ở 
Inđônêxia. Các tổ chức tôn giáo khác ngoài sáu tôn giáo được 
công nhận phải được Bộ Nội vụ và Bộ Tôn giáo thừa nhận 
tính pháp lý. Các nhóm tôn giáo bản địa cũng có thể đăng ký 
với Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa. Cả hai bộ sẽ tham khảo ý 
kiến của Bộ Tôn giáo trước khi cấp tư cách pháp lý cho các tổ 


chức tôn giáo. Pháp luật quy định, tất cả các nhóm tôn giáo 


114 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


phải được đăng ký dưới một hình thức nào đó; các tổ chức xã 
hội dân sự được yêu cầu phải duy trì hệ tư tưởng Paneasila. 
Hành vi báng bổ thánh thần hoặc truyền bá hận thù là vi 
phạm pháp luật. Các nhóm tôn giáo đã đăng ký chính thức 
phải tuân thủ chỉ thị của Bộ Tôn giáo và chỉ thị của các bộ 
khác về các vấn đề như: xây dựng nhà thờ, truyền bá tôn 
giáo, nhận viện trợ nước ngoài (phải được sự chấp thuận của 
MRA), cấm phổ biến các tài liệu và phát tờ rơi quảng cáo tôn 
giáo cho các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo khác (tại nhà) với 
mục đích chuyển đổi tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo nước 
ngoài phải xin phép MRA khi cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào 
(hiện vật, nhân sự hoặc tài chính) cho các nhóm tôn giáo địa 
phương. Theo nghị định chung của MRA-MOHA (năm 2006), 
nhà ở tư nhân không được sử dụng cho các dịch vụ tôn giáo 
hoặc làm trụ sở cho các hội thánh tôn giáo. Các tổ chức tôn 
giáo không được tổ chức các nghi lễ tôn giáo và dịch vụ tôn 


giáo tại nhà riêng". Việc xây dựng nhà thờ phải có chữ ký của 


1. Chính quyền và cảnh sát tại Bogor, Tây Java đã từng đóng cửa 
nhiều nhà thờ vì vi phạm giấy phép, và vì các chức sắc đã thực hiện các 
nghi lễ tôn giáo tại nhà riêng. Năm 2011, các quan chức địa phương ở 
Depok, Tây Java đã đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo Al-Hidayah, mặc dù nhà 
thờ này đã được cấp phép năm 2007 và phục vụ một cộng đồng khoảng 
400 tín đồ, nhưng nó bị quy kết là gây rối trật tự cộng cộng và làm phiền 
công chúng bởi ngày 24 tháng 02, hàng trăm người đã biểu tình trước nhà 
thờ này, kêu gọi giải tán giáo phái Ahmadis và phá hủy nhà thờ của giáo 
phái này. Đại diện cộng đồng Ahmadis cho biết, nhóm họ chung sống hòa 
bình với tất cả các đức tin khác, bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã gây rối 
trật tự công cộng. Tuy nhiên, nhà thờ này vẫn bị đóng cửa mà không cần 
phải hỏi ý kiến trước khi bị đóng cửa. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 115 


ít nhất 90 thành viên của nhóm tôn giáo mình và 60 người 
thuộc các nhóm tôn giáo khác thừa nhận sẽ hỗ trợ kinh phí. 
Các nhóm tôn giáo thiểu số (kế cả nhóm Islam giáo dòng 
Shia) đều cho rằng, các yêu cầu của chính phủ để được xây 
dựng nhà thờ là rào cản khiến các nhóm tôn giáo thiểu số 
khó có thể xây dựng hoặc cải tạo nhà thờ, vì chính phủ không 
cấp giấy phép khi nhóm tôn giáo đó chưa có đủ số lượng tín 
đồ cần thiết hoặc do các nhóm tôn giáo khác không chấp 
thuận". Tuy nhiên, ước tính vẫn có tới 85% nhà thờ (phần lớn 


Ngày 09/3/2011, các quan chức địa phương đã buộc ba nhà thờ tại gia 
thuộc các giáo phái khác nhau (Tin Lành Batak, Công giáo và Giám lý) ở 
Bogor, Tây Java chấm dứt các dịch vụ tôn giáo sau khi đại diện MRA và 
MÙI địa phương tham khảo ý kiến của cảnh sát và lãnh đạo khu phố 
được biết, các hội đoàn này đã tổ chức các buổi lễ tôn giáo tại các khu nhà 
tư nhân. Quyết định tạm dừng các dịch vụ tôn giáo tại các địa điểm dân 
cư được đưa ra sau khi một đám đông gồm 11 tổ chức Islam giáo tập 
trung (vào ngày 05/3/2007) để phản đối chính quyển, khoảng 800 giáo 
dân tập trung tại một khu nhà ở để làm lễ Chủ nhật. 

1. Các nhóm tôn giáo thiểu số như Ahmadis, Islam giáo dòng Shia 
và Công giáo đã phải đối mặt với vấn đề xây dựng và cải tạo nơi thờ tự. 
Chính quyền địa phương, cảnh sát sẽ đóng cửa nhà thờ nếu vi phạm 
giấy phép hoặc là tham gia các cuộc biểu tình. Nhiều tổ chức tôn giáo 
nhóm nhỏ không thể có được số lượng chữ ký hỗ trợ xây dựng nhà thờ 
(theo quy định) và bị phản đối từ các nhóm Islam giáo cực đoan trong 
quá trình nộp đơn, khiến giấy phép gần như không thể có được. Một số 
nhà thờ Tin Lành và Công giáo cũng báo cáo rằng, các nhóm tôn giáo 
cực đoan đã buộc họ phải trả tiền bảo kê để được tiếp tục hoạt động khi 
không có giấy phép. Một số nhà thờ được thành lập trước khi Quy định 
chung của Bộ Tôn giáo về xây dựng nhà thờ có hiệu lực vẫn có nghĩa vụ 
phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý về xây dựng, nếu không đáp ứng được 
sẽ phải đóng cửa. 


116 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


trong số đó là nhà thờ Islam giáo dòng Sunn]) đang hoạt 
động mà không có giấy phép. 

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thực thi các 
nghị định của chính phủ. Nghị định cũng cần phải có sự chấp 
thuận của Hội đồng liên tôn địa phương (Local Interfaith 
Counei]) và Diễn đàn hòa hợp tôn giáo (the Religious Harmony 
Forum/FKUP). Các Diễn đàn hòa hợp tôn giáo (FKUB) do 
chính phủ thành lập tôn tại ở cấp thành phố hoặc cấp 
huyện, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo (từ sáu nhóm tôn 
giáo chính thức), có trách nhiệm hòa giải các xung đột liên 
tôn giáo. 

Luật pháp yêu cầu phải hướng dẫn và giảng dạy tôn 
giáo trong các trường công lập. Các cá nhân không được 
phép từ chối các yêu cầu giáo dục tôn giáo. Phụ huynh học 
sinh được yêu cầu ký nhận đồng ý cho con cái họ được giáo 
dục tôn giáo chính thức. Học sinh có quyền yêu cầu được 
hướng dẫn một trong sáu tôn giáo chính thức. Các nhóm tôn 
giáo thiểu số không thuộc sáu tôn giáo được Nhà nước thừa 
nhận không được phép giảng dạy trong các trường công lập. 
Các lớp dạy về Islam giáo chỉ tập trung vào giáo lý Islam 
giáo dòng SunnI. 

Luật pháp nghiêm cấm các tuyên bố hoặc các hành vi, 
hoạt động (công khai hoặc có chủ ý) xúc phạm hoặc phỉ báng 
sáu tôn giáo chính thức, hoặc có ý định ngăn chặn một cá 
nhân tuân thủ sáu tôn giáo chính thức. Luật pháp cũng quy 
định, trong trường hợp phi báng sáu tôn giáo được công nhận 
chính thức, trước tiên Bộ Tôn giáo sẽ cảnh báo cá nhân đó 


trước khi họ có thể bị buộc tội. Luật pháp cũng cấm phổ biến 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 117 


thông tin được thiết kế để truyền bá sự thù hận hoặc bất 
đồng giữa các cá nhân hoặc các nhóm cộng đồng nhất định 
dựa trên sắc tộc, tôn giáo. Các cá nhân có thể bị truy tố vì 
hành vi hay lời nói báng bổ tôn giáo hay tuyên bố vô thần 
hay dị giáo và có thể phải đối mặt với án phạt tù tối đa là 5 
năm. Vi phạm luật pháp có thể dẫn đến mất tư cách pháp lý, 
giải thể tổ chức và bắt giữ các thành viên (theo luật báng bổ 


hoặc áp dụng các luật liên quan khác)'. 


1. Ngày 21/8/2016, một tòa án ở Lombok, tỉnh West Nusa Tenggara 
đã kết án Siti Aisyah 30 tháng tù vì tội truyền bá giáo lý Islam giáo một 
cách lệch lạc. Tòa án đã phát hiện Aisyah, chủ sở hữu một trường học 
Kinh Qur'an độc lập, phạm tội vi phạm luật báng bổ, luật về thông tin 
và giao dịch điện tử. Aisyah tuyên bố cô bắt đầu nghiên cứu một bản 
dịch Kinh Qur'an bằng tiếng Inđônêxia vào năm 2013 vì khó học tiếng 
Arập. Sau khi đọc bản Kinh đó, cô cho rằng, Kinh Qur'an hoàn hảo 
theo đúng nghĩa của nó, lời nói của nhà tiên tri Muhammad và các 
nguyên lý khác của Islam giáo trở nên thừa thãi. Tháng 11/2016, cô 
thành lập một trường học và bắt đầu dạy cách chú giải Kinh Qur'an 
cho thanh thiếu niên địa phương. Video đăng trên Facebook về các 
hoạt động của cô đã được phổ biến rộng rãi trên internet. Thống đốc 
bang West Nusa Tenggara Zainul Majdi sau đó đã ra lệnh đóng cửa 
trường học của Siti Alsyah. 

Năm 2016, Ahok, thống đốc của Jakarta (người Công giáo) đã nói với 
đám đông rằng, thật sai lầm khi thao túng những câu thơ từ Kinh Qur'an 
để đạt được lợi ích chính trị. Hội đồng Ulema Inđônêxia (MU]) và các 
nhóm Islam giáo đã chỉ trích bài phát biểu của ông này và gửi đơn khiếu 
nại tới cảnh sát, dẫn đến một cuộc điều tra. Ahok đã xin lỗi, nhưng tuyên 
bố ông không phạm tội báng bổ tôn giáo, ông không có ý xúc phạm Kinh 
Qur'an và những bình luận của ông là nhắm vào đối thủ chính trị của 
mình chứ không phải là Islam giáo. Các quan chức MŨÙI tích cực tham gia 
với tư cách là nhân chứng trong phiên tòa kéo dài năm tháng. Phán 
quyết cuối cùng của tòa án là Ahok phạm tội báng bổ. 


118 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Trong một thời gian dài, luật pháp Inđônêxia yêu cầu mọi 
công dân Inđônêxia phải ghi rõ trên căn cước công dân (KTP) 
tôn giáo của mình (trong sáu tôn giáo đã được nhà nước thừa 
nhận)'. Các công chức công khai tuyên bố tin theo hệ thống 
tín ngưỡng dân gian bản địa ngoài sáu tôn giáo được Nhà 
nước thừa nhận có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thăng tiến. 
Mặc dù chính phủ cho phép công dân để trống cột tôn giáo 
trên căn cước công dân của họ, nhưng trong một số trường 
hợp, việc để trống phần tôn giáo trong KTP có thể sẽ bị từ 
chối phục vụ trong các dịch vụ công cộng, thậm chí là không 


cấp KTP cho những người muốn để trống cột tôn giáoŸ. 


1. Nghị định số 221a tahun 1975 với phụ chú số 477/74054 do Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ký về thủ tục điền vào mục tôn giáo trong căn cước 
công dân. Sau này, Tòa án Hiến pháp Inđônêxia đã loại bỏ các điều 
khoản trong luật yêu cầu công dân phải lựa chọn theo một trong sáu tôn 
giáo đã được Chính phủ công nhận, tuyên bố, mọi công dân đều được 
quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nhau, bất kể họ theo hay không 
theo một tôn giáo nào. Sự phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo là vi phạm 
pháp luật. 

2. Cộng đồng Aliran kepercayaan (tín ngưỡng dân gian truyền thống) 
đã kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp để xem xét tính hợp pháp của aliran 
kirercayaan trên KTPs, buộc Tòa án Hiến pháp phải bác bỏ hai điều 
khoản yêu cầu công dân phải chọn một trong sáu tôn giáo được công nhận 
ghi trong KTP của họ và được quyền để trống cột tôn giáo. MOHA tuyên 
bố rằng các thành viên của các tôn giáo bản địa được quyền truy cập các 
dịch vụ cơ bản, bất kể họ đã làm gì hoặc không tuyên bố tôn giáo của họ 
trên KTP, việc phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo được ghi trong KTP là 
vi phạm luật pháp. Các nhóm Islam giáo thiểu số (phái Ahmadis và Shia) 
cũng kháng nghị việc họ bị từ chối tiếp cận các dịch vụ công như đăng ký 
kết hôn, dịch vụ y tế nếu họ để trống ô tôn giáo trên KTP của họ. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 119 


Việc thiếu KTP dẫn đến người dân không thể đăng ký kết 
hôn, đăng ký bảo hiểm y tế, vay tín dụng ngân hàng!... Đối 
mặt với vấn đề này, nhiều tín đồ thuộc nhóm tôn giáo thiểu 
số chọn cách khai gian dối là tín đồ của một trong sáu tôn 
giáo được thừa nhận”. Do đó, số lượng thống kê tín đồ của sáu 
tôn giáo chưa hoàn toàn là con số chính xác. 

Hiến pháp Inđônêxia tuyên bố, quốc gia này dựa trên 
niềm tin vào một vị thần tối cao, nhưng bảo đảm cho tất cả 
mọi người đều có quyền thờ phụng tôn giáo hoặc tín ngưỡng 
của riêng họ. Song, luật pháp Inđônêxia khá cứng rắn trong 
việc hạn chế các quyền tự do tôn giáo, công dân phải chấp 
nhận sự hạn chế quyền được thiết lập bởi luật pháp để bảo 
đảm an ninh, bảo vệ quyền của người khác và nhu cầu tôn 
giáo chỉ được đáp ứng khi đã bảo đảm các giá trị, chuẩn mực 
đạo đức, giá trị tôn giáo, an ninh và trật tự công cộng. Các 
nhóm thiểu số Islam giáo và Công giáo hoặc các giáo phái lạ, 
nếu được báo cáo là các mối đe dọa an ninh tôn giáo và an 
ninh công cộng sẽ bị cấm đoán, giám sát chặt chẽ. Tòa án 


quận Đông Jakarta đã từng cấm nhóm tôn giáo Gafatar 


1. Dữ liệu từ một tổ chức phi chính phủ cho thấy, khoảng 42.000 tín 
đồ của một số tín ngưỡng truyền thống đã bị từ chối việc đăng ký dân sự 
cơ bản như: KTP, giấy khai sinh và giấy phép kết hôn. Khoảng 80.000 
người không thể truy cập các dịch vụ công cộng. 

2. Các tín đồ Do Thái giáo cho biết, họ cảm thấy không thoải mái khi 
tuyên bố tôn giáo của họ ở nơi công cộng và với chính quyền địa phương, 
nên thường chọn tuyên bố họ là tín đồ đạo Ki-tô hoặc tín đồ Islam giáo 
(tùy thuộc vào tôn giáo chiếm số đông nơi họ sống). 


120 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


hoạt động và kết án (từ 3 đến 5 năm tù) các chức sắc của 
nhóm tôn giáo này vì lý do đơn giản là giáo lý của họ pha trộn 
giữa giáo lý Công giáo, Do Thái và Islam giáo, tức là đã xúc 
phạm các giá trị Islam giáo chính thống. Tín đồ giáo phái 
Gafatar bị buộc phải rời khỏi thành phố, nơi họ có thể phải đối 
mặt với sự phân biệt đối xử, kể cả khi tìm kiếm việc làm bởi 
họ không phải là tín đồ của một trong sáu tôn giáo được nhà 
nước công nhận chính thức. Trong quá trình di dời, họ phải 
trải qua các chương trình giáo dục lại hoặc giáo dục ý thức 
quốc gia, tinh thần yêu nước, bắt buộc phải đồng cảm với một 
trong sáu tôn giáo được công nhận. Một số chính quyền địa 
phương (ở Sukabumi, Tây Java, Tulungagung, Đông ¿Java) còn 
áp đặt luật lệ và quy định riêng hạn chế quyền tự do tôn giáo, 
chẳng hạn, quy định cấm hành nghề Islam giáo (hệ phái Shia 
hoặc Ahmadls), đóng cửa nhà thờ Islam giáo của hai phệ phái 
này, buộc tín đồ Islam giáo Ahmadis phải chuyển đổi tôn giáo. 
Chính vì lý do này, các mối đe dọa bạo lực ẩn danh do việc các 
nhà thờ Islam giáo (hệ phái Shia hoặc Ahmads) bị đóng cửa 
hoặc không cho xây dựng đã hình thành. 

Luật pháp Inđônêxia thể hiện rõ tỉnh thần dân chủ, bình 
đẳng trong việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên 
quan đến tôn giáo. Hội đồng xét xử Tòa án quận Bắc Jakarta 
đã từng kết án hai năm tù một Thống đốc thành phố Jakarta 
với lý do ông là một tín đồ Công giáo nhưng đã có hành vi 
báng bổ chống lại Islam giáo. 

Luật pháp InđônêxiIa cũng cho phép thực thi Luật sharia 


(luật Islam giáo) tại tỉnh Aceh (nơi có đông tín đồ Islam giáo) 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 121 


và mở rộng quyền tài phán của các tòa án tôn giáo tại địa 
phương đối với các giao dịch kinh tế và vụ án hình sự. Luật 
sharia quy định hình sự hóa các hoạt động đồng tính luyến 
ái, ngoại tình, cờ bạc, tiêu thụ rượu và gần gũi với các thành 
viên khác giới (ngoài hôn nhân). Một sắc lệnh của thống đốc 
bang Aceh cấm phụ nữ làm việc hoặc ghé thăm các nhà hàng 
nếu không có người bạn đời hoặc người thân của họ đi cùng 
sau 9 giờ tối. Một sắc lệnh của thị trưởng thành phố Banda 
Aceh cấm phụ nữ làm việc trong các quán cà phê, quán 
internet hoặc các địa điểm thể thao sau 10 giờ tối. Nữ cư dân 
Islam giáo ở tỉnh Aceh bị cấm mặc quần bó sát người nơi 
công cộng và phải đội khăn trùm đầu. Một quận ở Aceh cấm 
phụ nữ điều khiển xe máy. Các hình phạt tối đa cho các vi 
phạm bao gồm phạt tù và hình phạt “public caning” (đánh roi 
nơi công cộng). Mặc dù, Luật sharia không áp dụng cho 
những người không theo Islam giáo, người nước ngoài hoặc 
người Islam giáo Inđônêxia không phải là cư dân thường trú 
tại Aceh nhưng các quan chức địa phương vẫn tuyên bố, cư 
dân Aceh không theo đạo Islam, cư dân nhập cư vẫn có thể bị 
trừng phạt theo Luật sharia'. 


1. Ví dụ: ngày 10/3/2017, hai Phật tử đã bị phạt roi vì tội thi đá gà và 
đánh bạc (chọi gà và đánh bạc là bất hợp pháp theo cả Luật sharia và 
luật dân sự địa phương). Ngày 23/5/2017, hai người đồng tính nam bị kết 
án đánh 8ð roi (mặc dù đồng tính luyến ái không phải là bất hợp pháp 
theo luật quốc gia). Vào ngày 08/9/2017, một người đàn ông và một phụ 
nữ (không theo Islam giáo) ở Lhokseumawe, tỉnh Aceh bị kết án tội ngoại 
tình vì họ bị bắt quả tang sống chung với nhau tại một nhà riêng (dù họ 
chưa kết hôn). 


D2222 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


3. Kinh nghiệm rút ra 


Thứ nhất, không nhà nước hóa tôn giáo hay thiên vị một 
nhóm tôn giáo. Mô hình nhà nước và thể chế chính trị của 
Inđônêxia là nhà nước thế tục đa nguyên chính trị, đa 
nguyên tôn giáo. Tín đồ Islam giáo chiếm tới hơn 87% dân số 
(tại Việt Nam, số lượng tín đồ Phật giáo chiếm ưu thế), 
nhưng nhà nước không thừa nhận một tôn giáo chủ lưu. 
Đảng chính trị Islam giáo có vị thế rất mờ nhạt trên chính 
trường Inđônêxia. Tuy nhiên, chính sách tôn giáo của 


Z¬*?ˆ 


Inđônêxia vô hình trung đã “nhà nước hóa” sáu tôn giáo, dẫn 
đến có những ứng xử và chính sách thiên vị, kỳ thị, thậm chí 
là chống lại các tôn giáo nhóm nhỏ (không thuộc trong sáu 
tôn giáo đã được nhà nước thừa nhận). 

Như vậy, nhà nước Inđônêxia đã phạm sai lầm “thiên vị 
đa số, kỳ thị thiểu số”, dẫn đến hậu quả là Nhà nước lúng 
túng khi phải đối phó với sự tức giận của nhóm tôn giáo 
thiểu số chống lại nhóm đa số (hoặc đa số chống thiểu số). 
Thay vì hành động để ngăn chặn sự vi phạm của các bên, 
Nhà nước lại khẳng định các nhóm tôn giáo thiểu số phải 
phục tùng yêu cầu của nhóm tôn giáo đa số, làm mất lòng tin 
của cộng đồng và người dân, gây phẫn uất với tính pháp 
quyền và tính ổn định về pháp lý, hủy hoại tính chính danh 
của một nhà nước dân chủ. 

Thứ hai, xây dựng nhà nước pháp quyền về tôn giáo. Tôn 
giáo là việc tư nhân, nhà nước không can thiệp vào công việc 
nội bộ của các tôn giáo. 

Inđônêxia đang “mắc kẹt” giữa việc lựa chọn trở thành 


một nhà nước thần quyền hay pháp quyền. Luật pháp và 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 128 


Hiến pháp của Inđônêxia tán thành đa nguyên tôn giáo và 
đa đảng chính trị, nhưng lại áp đặt Luật sharia (luật Islam 
giáo) cho toàn dân và cả những người không theo Islam 
giáo, hình sự hóa các vụ việc vi phạm đạo luật của Islam 
giáo như ngoại tình, uống rượu, quan hệ tình dục trước hôn 
nhân... Như vậy, mô hình “nhà nước pháp quyền” của 
Inđônêxia “không giống ai”, đó là một nhà nước quản lý xã 
hội dựa trên cảm hứng tôn giáo: lấy niềm tin vào một Chúa 
trời (theo nguyên lý của hệ tư tưởng Pancasila) để tạo ra các 
nguyên tắc công bằng, dân chủ, nhân văn và thống nhất đất 
nước Inđônêxia; lấy các giá trị của Islam giáo để phân định 
tốt - xấu, hợp pháp hay bất hợp pháp; xu hướng vừa đề cao 
hệ tư tưởng dân tộc với ð nguyên lý Panecasila, vừa thúc đẩy 
tư tưởng Islam giáo như là hệ tư tưởng chính thống, vừa có 
xu hướng thế tục hóa đòi hỏi phân tách nhà nước và tôn 
giáo. Sự trung dung “mắc kẹt” này khiến Chính phủ 
Inđônêxia bị mất lòng tin trong người dân về một nhà nước 
thế tục trung lập và thượng tôn pháp quyền. Người dân lo 
lắng, trong tương lai, Islam giáo có thể sẽ có mặt trong việc 
thiết lập một trật tự quyền lực chính trị - xã hội mới ở 
Inđônêxia và khi đó mối bất ổn an ninh tôn giáo là hiện 
thực gần. 

Luật pháp Inđônêxia không thừa nhận chủ nghĩa vô 
thần và kết tội những ai không theo tôn giáo vì vi phạm 
Luật chống báng bổ tôn giáo. Tuy nhiên, chính quyền đôi 
khi lại tỏ ra quá cứng rắn trong việc người dân vi phạm 


tính pháp lý (với nhiều điều khoản quy định chưa hợp lý) 


124 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


trong thực hành tôn giáo như xây dựng nhà thờ, cử hành 
nghỉ lễ tôn giáo tại tư gia. Nếu vi phạm, người dân có thể 
bị bỏ tù, bị cấm cản, bị đóng cửa nhà thờ, gây nên những 
bức xúc tôn giáo, đẩy người dân đối đầu với chính quyển 
khi không gian thiêng (nhà thờ) và nhu cầu tôn giáo của 
họ bị chính quyền xâm hại, làm gia tăng các cuộc xung 
đột tôn giáo giữa các nhóm tôn giáo đa số và thiểu số. 
Thêm nữa, Luật chống báng bổ tôn giáo ở Inđônêxia đã 
đưa nhà nước vào tình trạng phải lựa chọn một tôn giáo 
chính thống để người dân có thể chấp nhận được và theo 
nó, như vậy, quyền lựa chọn tôn giáo của cá nhân và tính 
đa nguyên tôn giáo bị suy giảm nếu không muốn nói là 
bằng “không”. 

Thứ ba, thực hiện nhất quán bình đẳng tôn giáo. 

Chính sách bất bình đẳng tôn giáo là một trong những 
sai lầm và thất bại trong chính sách tôn giáo của Nhà nước 
Inđônêxia, đã gây ra các cuộc xung đột dưới danh nghĩa bảo 
vệ quyền tự do tôn giáo, quyền không bị phân biệt đối xử vì 
lý do tôn giáo nhưng thực chất liên quan nhiều hơn đến 
quyền chính trị, quyền kinh tế. Mối đe dọa an ninh tôn giáo ở 
Inđônêxia ngày càng sâu sắc và trở nên phức tạp hơn. An 
ninh quốc gia toàn diện của Inđônêxia đã vượt quá phạm vi 
an ninh quân sự, bao gồm cả khía cạnh chính trị, văn hóa, 
Einhdé sẽ Hỏi tà lấn: 

Nói chung, để bảo đảm an ninh tôn giáo, Inđônêxia cần 
tập trung giải quyết một số vấn đề sau: () phát triển đời sống 


vật chất, tỉnh thần cho người dân và thu hẹp khoảng cách 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 125 


xã hội, phát triển bền vững; đï) bảo đảm các quyền con người 
và công bằng xã hội không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, 
ngôn ngữ, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả tín đồ và tổ chức 
tôn giáo; (1ï) Nhà nước và tôn giáo tăng cường đối thoại để 


giải quyết xung đột. 


HI. TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO CỦA PHILÍPPIN 


1. Bối cảnh chính trị - xã hội, an ninh tôn giáo ở 
Philippin 

Philíppin - quốc gia đông dân thứ 12 trên thế giới là một 
trong những quốc gia có nền dân chủ sống động và nền kinh 
tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Philíppin là 
thuộc địa cũ của Tây Ban Nha hơn 300 năm, đầu thế kỷ XX 
nằm dưới quyền ủy trị của Mỹ, nên có mối quan hệ lịch sử và 
văn hóa sâu sắc với Mỹ và là đối tác thương mại, đầu tư quan 
trọng của Mỹ. Kể từ khi ký Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau 
năm 1951, Philíppin là một trong những đối tác an ninh 
quan trọng nhất của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ 
muốn thông qua Philíppin để mở rộng hợp tác trên toàn khu 
vực, bao gồm cả Xingapo, Malaixia, Inđônêxia và Việt Nam. 

Tình hình an ninh quốc gia của Philíppin được đánh giá 
là rất phức tạp, Philíppin phải đối phó với hai vấn đề lớn: 

(1) Những thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là 
thiên tai. Philíppin là một quần đảo (7.000 hòn đảo), phần lớn 
nằm ở vị trí thấp và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như 


bão lũ. Điều này đặt ra yêu cầu đáng kể đối với Lực lượng vũ 


126 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


trang Philíppin (Armed Forces of the Philippine/AFP) để tiến 
hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa 
(HumanItar1an assIstance and disaster relief/“HA/DR); 

(2) Philíppin còn phải đối phó với các thách thức trong 
nước liên quan đến tội phạm, dân quân, cướp biển và khủng 
bố, kể cả các cuộc nổi dậy của lực lượng Quân đội nhân dân 
mới (New People's Army/NPA) cũng như phong trào ly khai 
Islam giáo kéo dài hàng thập kỷ. Philíppin “sở hữu” số lượng 
tín đồ Công giáo lớn thứ ba thế giới, nên mức độ của các 
thách thức an ninh tôn giáo là tương đối cao so với các nước 
khác trong khu vực. 

Theo số liệu khảo sát tôn giáo năm 2015, đa số người dân 
Philíppin theo Công giáo (chiếm khoảng hơn 80% dân số), 
10% thuộc về các hệ phái Tin Lành, 5% theo Islam giáo (sinh 
sống chủ yếu ở Mindanao, Palawan và Quần đảo Sulu - một 
khu vực được gọi là Bangsamoro hoặc vùng Moro), 2% dân số 
theo Phật giáo, Đạo giáo (chủ yếu nhóm cộng đồng người 
Philíppin gốc Nhật Bản), 2% dân số thừa nhận và thực hành 


các nghi lễ dân gian truyền thống của Philíppin”, một số 


1. Theo https://danso.org/philippInes/, truy cập ngày 11/3/2021, dân 
số Philíppin là 110.598.794 người. 

2. Tín ngưỡng đa thần: vị thần tối cao Tagalog, Bathala, và các con 
của ông Adlaw, Mayari, và Tala, hoặc vị thần Visaya Kan-Laon. Những 
người khác thực hành thờ cúng tổ tiên (anitos).. Thực hành phép 
thuật/ma thuật, chữa bệnh, pháp sư, phù thủy và warlocks 
(mangkukulam), nữ tư tế (babaylan/katalonan). Ỏ vùng Visaya, người 
dân tin vào pháp thuật của pháp sư và phù thủy (barang) và các sinh 
vật thần thoại như aswang (ma cà rồng), duwende (người lùn) và 
bakonawa (một con rắn biển khổng lô),... 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 127 


lượng nhỏ là tín đồ đạo Sikh, Hindu giáo, Do Thái giáo và 
đạo Bahal'. Một số ít người dân không theo một tôn giáo 
chính thức nào (nằm trong nhóm thừa nhận các tín ngưỡng 
bản địa). 

Năm 1521, các nhà truyền giáo Tây Ban Nha theo cuộc đổ 
bộ của Ferdinand Magellan đã đặt chân đến Philíppin. Thời 
gian đầu, Công giáo (theo phong cách Tây Ban Nha) cũng bị 
chính quyền và người dân địa phương xem như một dị giáo 
(ngoại giáo). Mặc dù vậy, Công giáo vẫn bén rễ và phát triển 
sâu trong xã hội Philíppin và trở thành một giáo hội Công giáo 
địa phương được Tòa thánh Vatican dành nhiều sự quan tâm”. 
Khi Công giáo “đổ bộ” vào Philíppin, các tập tục địa phương, 
các nghi lễ dân gian bản địa đã biến mất một cách nhanh 
chóng. Đặc biệt, giới pháp sư và Đạo giáo suy vi nhanh nhất. 
Điều này đã thúc đẩy chính phủ Philíppin thành lập hệ phái 


Shaman giáo, giảng dạy cho người dân về các tôn giáo bản địa 


1. Đạo Baha” du nhập Philíppin từ năm 1921, đến năm 1944, một 
Hội đồng địa phương đạo Baha” được thành lập. Đầu những năm 1960, 
đạo Baha” tăng trưởng nhanh chóng, từ 200 tín đồ (năm 1960) lên 1.000 
tín đồ (năm 1962) và 2.000 tín đồ (năm 1963). Năm 1964, Hội đồng quốc 
gia của Baha”i được thành lập. Năm 1980 có 64.000 tín đồ Baha” và 45 
Hội đồng địa phương. Năm 2015, ước tính có khoảng 247.500 người theo 
đạo Baha”i ở Philíppin. 

2. Giáo hoàng John Paul II (trị vì từ năm 1978 đến 2005) đã viếng 
thăm Philíppin hai lần (năm 1981 và 1995), buổi Thánh lễ do Giáo hoàng 
John Paul II tổ chức tại Philíppin (năm 1995) có tới 4 triệu người tham 
gia (tại thời điểm đó, đây là cuộc Thánh lễ đông nhất trong lịch sử Giáo 
hội Công giáo toàn cầu). Đức Giáo hoàng Francisco đã viếng thăm 
Philíppin năm 2015 và tổ chức Thánh lễ tại Quirino Grandstand với 6 
triệu người tham dự (phá võ kỷ lục cuộc Thánh lễ của Giáo hoàng John 
Paul II 20 năm về trước). 


128 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


để duy trì, bảo tổn văn hóa dân tộc không bị mai một trước xu 
hướng bị “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, Công giáo vẫn có ảnh hưởng lớn đến xã hội 
và chính trị Philíppin. Mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo hội 
Công giáo và nhà nước Philíppin được củng cố khi giáo hội 
Công giáo tỏ ra có trách nhiệm (chung lưng đấu cật) trong 
phong trào giải phóng dân tộc (vào cuối thế kỷ XIX), các linh 
mục người Philíppin đã chiếm giữ các nhà thờ và tuyên bố 
Giáo hội Philíppin độc lập (Iglesia Filipina Independliente). 
Tiêu biểu hơn, cuộc Cách mạng quyền lực nhân dân (People 


Power Revolution hay còn gọi là cuộc Cách mạng màu vàng)" 


1. Cuộc cách mạng quyền lực nhân dân (còn gọi là Cách mạng EDSA 
năm 1986) là một loạt các cuộc biểu tình bất bạo động chủ yếu diễn ra ở 
thủ đô Manila của Philíppin từ ngày 22 đến 25/02/1986 nhằm chống lại 
chế độ độc tài và cáo buộc gian lận bầu cử. Cuộc cách mạng bất bạo động 
đã dẫn đến sự ra đi của Tổng thống Ferdinand Marcos sau 21 năm cầm 
quyền và khôi phục nền dân chủ ở Philíppin. 

Nó còn được gọi là Cuộc cách mạng màu vàng do sự hiện diện của dải 
ruy băng màu vàng trong các cuộc biểu tình sau vụ ám sát thượng nghị sĩ 
Philíppm dJr. Benigno “Ninoy” Aqumo, vào tháng 8/1988. Nó được coi là 
một chiến thắng của người dân trước hai thập kỷ cầm quyền của Tổng 
thống Marcos và đưa ra những tiêu đề tin tức là “cuộc cách mạng làm cả 
thế giới ngạc nhiên”. 

Phần lớn các cuộc biểu tình đã diễn ra trên một đoạn dài của Đại lộ 
Bpifanio de los Santos, thường được biết đến với từ viết tắt EDSA, tại 
Metro Manila từ ngày 22/02/1986, thu hút sự tham gia của hơn 2 triệu 
dân thường Philíppin, cũng như một số chính trị, các nhóm quân sự và 
các nhóm tôn giáo do Đức Hồng y Jaime Sin, Tổng Giám mục Manila, 
cùng Hội đồng Giám mục Công giáo của Tổng thống Philíppin Hồng y 
Ricardo Vidal, Tổng Giám mục Cebu thúc đẩy. Kết quả của cuộc cách 
mạng là bà góa phụ của Ninoy Aquino, Corazon Aquino, ngay lập tức 
được bổ nhiệm làm Tổng thống thứ 11 của Philíppin. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 129 


ở Philíppin (ngày 22 - 25/02/1986) do Đức Hồng y Jaime 8ïn, 
Tổng Giám mục Manila và Linh mục Jaime Cardinal Sin 
thông qua đài phát thanh kêu gọi công chúng tụ tập dọc Đại 
lộ Epifanio de los Santos để hỗ trợ lực lượng phiến quân thực 
hiện cuộc đảo chính. Khoảng 7 triệu tín đồ và người dân đã 
đáp lại lời kêu gọi và cuộc biểu tình phi bạo lực (không đổ 
máu) đã buộc Tổng thống Ferdinand E. Marcos phải từ chức. 
Dưới thời cầm quyền của vị Tổng thống này, dù Giáo hoàng 
John Paul II đã khuyến cáo các giáo sĩ của mình trên toàn 
thế giới không tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị (tích 
cực hay tiêu cực), dù giáo hội Công giáo Philíppin là một tổ 
chức phi chính phủ và trung lập, nhưng các linh mục' và nữ 
tu sĩ vì chứng kiến những đau khổ của người dân nên đều có 
những hành động chính trị (bỏ qua khuyến cáo của Giáo 
hoàng), lãnh đạo các đơn vị du kích của Quân đội nhân dân ở 
các khu vực đông người dân tộc thiểu số sinh sống, đấu tranh 
đòi nhân quyền và công bằng xã hội, chỉ trích sự lạm dụng 
của chế độ độc tài dưới thời Tổng thống E. Marcos (vào cuối 
những năm 1970 và đầu những năm 1980), đặc biệt, sau vụ 
ám sát B. Aquino (tháng 8/1988) - nhà lãnh đạo của Đảng đối 
lập được lòng dân chúng, uy tín của chính quyền Tổng thống 
E. Marcos bị suy giảm mạnh. Quan hệ giữa nhà nước và giáo 
hội Công giáo trở nên xấu đi khi cuộc đảo chính thành công, 
khi các phương tiện truyền thông cáo buộc nhà thờ bị chính 


thể xâm nhập. Đức Hồng y Jaime Sin, Tổng Giám mục 


1. Một trong những giáo sĩ chính trị nổi tiếng nhất là vị cha xứ 
Conrado Balweg, vùng dân tộc thiểu số phía bắc Luzon. 


130 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Mamila và lãnh đạo Hội đồng Giám mục Công giáo Philíppin 
đã dần dần thay đổi lập trường, chuyển từ vai trò là một 
trong những “cộng tác quan trọng” của chính phủ sang thành 
một phe trung lập cởi mở. 

Mặc dù vậy, Công giáo vẫn là mục tiêu bị tấn công 
khủng bố bởi chính người dân Philíppin. Năm 1970, Giáo 
hoàng Paul VI từng là mục tiêu của một vụ ám sát tại sân 
bay quốc tế Manila ở Philíppin. Kẻ tấn công đã lao vào 
Giáo hoàng Paul VI với một lưối dao trên tay, cuộc ám sát đã 
làm Giáo hoàng bị thương nhưng ông vẫn tiếp tục thực hiện 
cuộc viếng thăm. Một tuần trước khi Giáo hoàng John Paul II 
tới Philíppin năm 1995, cảnh sát nước này phá vỡ âm mưu 
đánh bom đoàn xe của Giáo hoàng tại Manlla. 

Islam giáo ở Philíppin tuy chỉ là tôn giáo nhóm nhỏ 
(chiếm tỷ lệ 5% dân số) nhưng lại là yếu tố nguy hại thách 
thức an ninh tôn giáo ở quốc gia này. Các nhóm tín đồ Islam 
giáo đã từng gây ra nhiều vụ khủng bố với tầm mức quy mô 
khác nhau', điển hình nhất là nhóm Islam giáo cực đoan 
được biết đến với tên gọi Mautes (một nhóm khủng bố liên 


kết với IS - Tổ chức Nhà nước tự xưng Islam giáo, ở Việt Nam 


1. Nhóm tín đồ Islam giáo đã từng chặt đầu một con tin Canađa khi 
hết thời hạn chuộc và công khai hiển thị các biểu tượng liên kết với IS 
trong video chặt đầu đó. Một vụ đánh bom khác vào Mindanao bên ngoài 
một nhà thờ Công giáo trong Thánh lễ đêm Giáng sinh làm 13 người bị 
thương. Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ Chiến binh tự do Islam giáo 
Bangsamoro (một phe ly khai của MILF) và nhóm Maute có liên quan 
đến vụ tấn công này. Gần đây nhất là vụ đánh bom chợ đêm ở thành phố 
Davao năm 2016 khiến 15 người thiệt mạng. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 131 


gọi là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)). Mautes hoạt 
động không vì mục đích tìm kiếm tiền chuộc, đã từng bắt cóc 
và chặt đầu hai công nhân theo Công giáo làm việc trong 
xưởng cưa Christian (ở thành phố Lanao) vì bị cáo buộc là 
gián điệp cho chính phủ. Philíppin phải đối mặt với áp lực an 
ninh ngày càng tăng kể từ khi Mautes bao vây thành phố 
Marawi (thủ phủ của tỉnh Lanao del Sur trên đảo Mindanao 
ở miền nam Philíppin, nơi đa số dân là người Islam giáo). 
Cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng Mautes và chính phủ 
kéo dài nhiều tháng (trong năm 2017), khiến hàng ngàn người 
thiệt mạng (bao gồm thành viên của nhóm khủng bố và 
binh sĩ Philíppin). Sau nhiều tháng ròng rã xung đột, Chính 
phủ Philíppin đã tuyên bố, nhóm cầm đầu Mautes đã tan rã, 
nhưng khả năng các “chân rết” của tổ chức này vẫn hoạt động 
ngấm ngầm và chờ đợi cơ hội để tập hợp lại với nhau. 

Bên cạnh mối đe dọa của các nhóm khủng bố liên kết với 
IS, Philíppin cũng đang phải đối phó với nhóm cướp biển địa 
phương có tên gọi là Abu Sayyaf. Nhóm này đã tấn công và 
bắt cóc hành khách và thủy thủ đoàn của các tàu biển nước 
ngoài để đòi tiền chuộc, rồi sử dụng số tiền đó để tài trợ cho 
các hoạt động khủng bố khác trên đất liền của Philíppin. 

Các sự cố bạo lực liên quan đến tôn giáo thường xảy ra ở 
các vùng nông thôn phía nam Philíppin và liên quan đến cả 
vấn đề sắc tộc. Có những trường hợp là do phân biệt đối xử 
trong các cơ hội kinh tế hoặc tuyên bố công khai trên Internet 
và phương tiện truyền thông xã hội chê bai niềm tin hoặc 


thực hành nghi lễ của các nhóm tôn giáo nhỏ như Islam giáo. 


132 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


2. Tác động của chính sách, pháp luật về tôn giáo 
đối với tình hình an ninh tôn giáo ở Philíppin 

Philíppin cũng giống như Inđônêxia, tuyên bố là một quốc 
gia thế tục. Hiến pháp (năm 1987)! của Philíppin công bố: Sự 
tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước là bất khả xâm phạm 
(Điều II, Mục 6). Cấm thành lập tôn giáo nhà nước. Không có 
luật nào quy định tôn trọng việc thành lập tôn giáo. Việc 
hành nghề tôn giáo được miễn thuế, miễn phí. Không phân 
biệt đối xử hay ưu tiên giữa công dân có tôn giáo và không 
tôn giáo cũng như giữa các tôn giáo khác nhau. Không bắt 
buộc thực hành tôn giáo khi thực hiện các quyền dân sự hoặc 
chính trị (Điều IIT, Mục 5). Luật pháp Philíppin coi các cuộc 
tấn công có chủ đích nhằm vào các tòa nhà dành riêng cho 
tôn giáo là tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại Luật nhân 
đạo quốc tế. Yêu cầu các nhóm tôn giáo có tổ chức phải đăng 
ký với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (The Securities and 
Exchange Commission/SB©C) và Cục Thuế vụ (The Bureau of 
Internal Revenue/BIR) để thiết lập tình trạng miễn thuế. 
Các nhóm tôn giáo phải nộp Hiến chương, Điều lệ của tổ 


chức để đăng ký tư cách là các tập đoàn tôn giáo (religious 


1. Thay thế Hiến pháp thời Marcos năm 1973. Sau khi nữ Tổng 
thống Corazon C. Aquino lên thay Tổng thống Ferdinand Marcos bị lật đổ 
bởi cuộc Cách mạng màu vàng năm 1986, đã thành lập Ủy ban Hiến 
pháp nhằm soạn thảo Hiến pháp mới. Tổng thống Corazon C. Aquino đã 
bổ nhiệm 50 thành viên cho Ủy ban. Các thành viên của Ủy ban bao gồm: 
một số đại biểu Quốc hội cũ, Chánh án Tòa án tối cao cũ - ông Roberto 
Reyes Concepclón, Giám mục Công giáo Teodoro BacanI. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 133 


corporations) với SEC. SEC yêu cầu các tập đoàn tôn giáo 
hiện tại phải nộp báo cáo tài chính hằng năm. Luật pháp 
không quy định hình phạt đối với việc không đăng ký với 
SEC và BIR để được công nhận là tổ chức phi lợi nhuận và 
được miễn thuế, nhưng để được cấp đăng ký, các nhóm tôn 
giáo phải cung cấp thông tin và đáp ứng các yêu cầu cơ bản 
gồm: tên tổ chức tôn giáo; quá trình thành lập; Hiến chương 
điều lệ của tổ chức; tên người đại diện; danh sách tín đồ và 
một danh sách những người đóng góp tài chính. BIR sẽ cấp 
thẻ miễn thuế cho các tổ chức tôn giáo mới thành lập (sau đó, 
cứ ba năm một lần xem xét lại). Các tổ chức tôn giáo đã được 
công nhận sẽ bị phạt nếu không nộp dữ liệu và báo cáo tài 
chính hằng năm. Chính phủ cho phép giảng dạy và hướng 
dẫn tôn giáo trong các trường công lập để thúc đẩy giáo dục 
đạo đức với điều kiện có đồng ý bằng văn bản của phụ huynh, 
nhưng chính phủ không chi trả chi phí, các trường công lập 
địa phương cũng tạo điều kiện cho các nhóm tôn giáo giảng 
dạy các giá trị đạo đức của tôn giáo trong giờ học. 

Sau hàng loạt các vụ khủng bố, đánh bom do tín đồ Islam 
giáo thực hiện, một số thị trưởng thành phố đề xuất: yêu cầu 
người Islam giáo không được mặc áo choàng hoặc khăn trùm 
đầu và che mặt ở nơi công cộng, yêu cầu phụ nữ Islam giáo 
gõ bỏ khăn trùm đầu và burqas (áo choàng che phủ toàn bộ 
thân thể) của họ khi vào trung tâm thương mại và tại các 
trạm kiểm soát khác như một biện pháp an ninh. Chính 
quyền thành phố cho biết, ngoài burgas, các phụ kiện khác 


như kính râm, mũ và khẩu trang nhằm che giấu danh tính 


134 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


của một người cũng sẽ phải được gỡ bỏ. Một số nhóm Islam 
giáo chỉ trích đề xuất, quy định đó là sự phân biệt đối xử với 
người Islam giáo và thiếu tôn trọng tín ngưỡng, văn hóa tôn 
giáo của họ. Chính vì vậy, chủ trương này vẫn chưa được 
chính quyền các địa phương thông qua. 

Tổng thống đương nhiệm R. Duterte (được bầu năm 2016) 
khá cứng rắn trong vấn đề tôn giáo. Tuyên bố trong các cuộc 
họp báo, Tổng thống R. Duterte ví mình như A. Hitler, ông 
nói: Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái giáo. Bây giờ nếu 
có 3 triệu người nghiện ma túy hay kẻ cuồng tín tôn giáo, tôi 
sẽ rất vui khi tàn sát họ. Tuyên bố của ông đã khuấy động sự 
phẫn nộ và chỉ trích từ những người Do Thái giáo tại 
Philíppin và trên toàn thế giới. Thậm chí, với Công giáo (tôn 
giáo chủ lưu ở Philíppin), Tổng thống R. Duterte cũng không 
ngần ngại mỉa mai rằng, Giáo hội Công giáo là một tổ chức 
đạo đức giả, chỉ tốt trên đầu lưỡi, luôn tỏ ra thương xót 
người nghèo nhưng lại đề cập việc quyên góp tiền trong các 
buổi Thánh lễ, còn việc đối phó với các vấn đề nghèo đói và 
nạn nghiện ma túy thì Giáo hội Công giáo thường không 
đưa ra được bất cứ giải pháp gì cụ thể để giải quyết. Tổng 
thống R. Duterte thẳng thừng tuyên bố, ông không tin vào 
tôn giáo, đặc biệt là Công giáo vì đó là nơi gieo rắc nỗi sợ hãi 


cho tín hữu về địa ngục'. 


1. Nguồn: Báo cáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo ở 
Philífppmn năm 2016 (Philippine 2016 International religilous freedom 
report oŸ United States Department of State). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 135 


Chính phủ Philíppin tuyên bố, họ tiếp tục thúc đẩy đối 
thoại liên tôn giáo để xây dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn 
nhau giữa các nhóm tôn giáo và văn hóa khác nhau. Lực 
lượng đặc nhiệm của Tổng thống (chuyên bảo vệ chính trị nội 
bộ, thay mặt Tổng thống) thường xuyên tham gia các cuộc 
họp về đầu mối của liên minh các nền văn hóa (do Liên hợp 
quốc tổ chức) nhằm tạo ra các mối liên kết giữa các tôn giáo 
và các nền văn hóa khác biệt để tìm ra các sáng kiến, giải 
pháp, mối quan hệ chống lại chủ nghĩa cực đoan, bạo lực tôn 
giáo. Chính phủ cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện như: 
Tuần lễ hòa hợp liên tôn giáo thế giới (World Interfaith 
Harmony Week), Lễ hội Hòa hợp (Festival of Harmony) 
nhằm mục đích tập hợp các nhà lãnh đạo của nhiều nhóm 
tôn giáo, thành viên của các đoàn ngoại giao, các quan chức 
chính phủ, lãnh đạo các phong trào liên tôn và các tổ chức 
bảo vệ hòa bình. Các sự kiện đó nhằm nhấn mạnh sự hợp tác 
lẫn nhau giữa chính phủ và cộng đồng tôn giáo trong việc 
thúc đẩy tự do tôn giáo, đối thoại và hòa bình, chống lại các 
tổ chức tôn giáo cực đoan, các tổ chức chính trị phản động 
nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các chiến binh Islam 
giáo trong các vụ giết người, tấn công và bắt cóc để đòi tiền 
chuộc. Chính phủ cũng tiếp tục duy trì các hoạt động thực thi 
pháp luật để chống khủng bố tôn giáo kết hợp với các giải 
pháp đi kèm về chính sách đối với tôn giáo, dân tộc, văn hóa, 
khẳng định tầm quan trọng của việc hỗ trợ tất cả các cộng 
đồng đức tin. 

Chính phủ Philíppin chủ trương cho phép tín đồ tôn giáo 
(đặc biệt là tín đồ Islam giáo) gia nhập lực lượng quân đội 


186 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


chống khủng bố (gọi là đội đặc nhiệm). Đây được xem là một 
kinh nghiệm và giải pháp chống khủng bố hiệu quả của quân 
đội Philíppin. Hiện tại, Chính phủ Philíppin đang tuyển mộ 
người Islam giáo vào lực lượng quân đội chuyên trách chống 
khủng bố, thành lập một đơn vị đặc nhiệm trong quân đội, 
triển khai đến các khu vực có đa số người dân là tín đồ Islam 
giáo (chiếm tỷ lệ tối đa 10% tân binh). Chính phủ Philíppin 
xem đây là phương pháp dùng tôn giáo để giải quyết an ninh 
tôn giáo. 

Chiến lược trên của Chính phủ Philíppin có ưu điểm là: 
() các cộng đồng Islam giáo chấp nhận sự hiện diện của lực 
lượng quân sự ở nơi mà phần lớn dân chúng là tín đồ Islam 
giáo, đồng thời sẽ đồng cảm với các chiến binh Islam giáo tử 
vì đạo; đi) đơn vị đặc nhiệm này có thể nhạy cảm hơn với nhu 
cầu tôn giáo và văn hóa của người dân, có thể thu hút sự hỗ 
trợ từ các cộng đồng địa phương; (11) hoạt động trong một 
khu vực có đa số dân là người Islam giáo sẽ giúp giảm sự 
nghi ngờ của cộng đồng địa phương đối với việc triển khai 
quân sự để giải quyết vấn đề tôn giáo không có nghĩa là tiêu 
diệt tôn giáo. 

Tuy nhiên, việc thành lập một đơn vị đặc nhiệm Islam 
giáo cũng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực là: @) có thể 
tạo ra các phe phái hoặc sự chênh lệch trong quân đội giữa 
đơn vị Islam giáo và các đơn vị khác; (ï) kinh nghiệm từ Thổ 
Nhĩ Kỳ và Mianma cho thấy, quân đội sẽ bị chia cắt khi các 
phe phái khác nhau thù địch với nhau; (11) khi chủ nghĩa 


dân tộc tôn giáo được “kích hoạt”, đơn vị đặc nhiệm Islam 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 137 


giáo thực sự sẽ là một mối hiểm nguy cho chính quyền bởi 
thay vì làm cho quá trình hòa bình trở nên dễ dàng hơn, nó 
có thể sẽ đóng vai trò là nguồn cơn mới cho một cuộc xung 
đột đã tôn tại từ lâu; (v) tạo ra cho kẻ khủng bố tâm lý kỳ thị 
rằng chúng đang phải chiến đấu chống lại chính những anh 
em Islam giáo của mình, dẫn đến một người sẽ quá khích 
không kém; (v) Islam giáo vốn bị xem là một tôn giáo bạo lực, 
nếu đơn vị Islam giáo đặc biệt này không được quản lý đúng 
cách, sự kỳ thị vốn có có thể trở nên tôi tệ hơn. 

Trong hai thập kỷ qua, hoạt động an ninh quốc gia của 
Philíppin tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chống khủng bố 
tôn giáo và an ninh hàng hải. Philíppin đã triển khai mạnh 
lực lượng an ninh, quân đội, hoạt động ở miền nam Philíppin 
(vùng Mindanao), tập trung vào các nhóm phiến quân cờ đen 
(black flag) có trụ sở tại đây, tuyên thệ trung thành với IS và 
được IS công nhận. Năm 2016, một số nhóm tôn giáo trong 
những nhóm liên kết với IS là nhóm Mautes, nhóm Abu Sayyaf, 
nhóm Chiến binh tự do Islam giáo Bangsamoro đã chiếm 
Butig ở Lanao del Sur trong nhiều tháng, gây xung đột khiến 
gần 600 người thiệt mạng, khoảng 250 nghìn dân thường đã 
phải di đời, và một phần quan trọng của thành phố đã bị phá 
hủy. Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu nước ngoài ở 
Marawi (không chỉ của Malaixia, Inđônêxia mà cả các máy 
bay chiến đấu của Arập Xêút, Yêmen) đã làm tăng khả năng 
Mindanao sẽ trở thành một điểm thu hút trung tâm của 
các chiến binh thánh chiến khi bị thất thủ tại Trung Đông. 
Sự sụp đổ của một thỏa thuận hòa bình (năm 2014) giữa 


188 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Chính phủ và Mặt trận Giải phóng Islam giáo Moro (Moro 
Islamic Liberation Front/MILF) đã không hình thành được 
khu tự trị Islam giáo ở Mindanao, góp phần chia rẽ các cá 
nhân với phe phái MILF cực đoan, đồng thời cũng làm trầm 
trọng thêm thách thức an ninh quốc gia và an ninh chính trị 
ở Philíppin, khi các chiến binh vỡ mộng với tiến trình hòa 
bình và chuyển sang các tổ chức liên kết với IS cực đoan. 
Đồng thời, mối lo ngại về các hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc 
của nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở vùng biển xung quanh 
miền nam Philíppin cũng tăng cao, đặc biệt là khi các con tin 
phương Tây đã bị xử tử khi nhu cầu tiền chuộc không được 
đáp ứng. Các khoản thu từ bắt cóc con tin làm tăng mối lo 
ngại về việc các hoạt động này giúp các chiến binh IS liên kết 
với ngân hàng. Báo chí Philíppin đưa tin, tổ chức của Abu 
Bayyaf, trong năm 2016, đã huy động được ít nhất 7 triệu 
USD từ các hoạt động bắt cóc. Do lo ngại về an ninh ở các 
vùng biển và sự an toàn trong thương mại giữa các nước trong 
khu vực, nhiều nước đã tạm thời đình chỉ vận chuyển và cấm 
xuất khẩu hàng hóa sang Philíppin (70% nguồn hàng cung 
cấp cho Philíppin có nguy cơ bị thâm hụt). Các hoạt động bắt 
cóc đòi tiền chuộc, do đó, không chỉ là vấn đề an ninh hàng 
hải, an ninh tôn giáo mà còn là vấn đề an ninh kinh tế, an 


ninh thương mại, an ninh ngoại giao của Philíppin. 
3. Kinh nghiệm rút ra 


Thứ nhất, Philíppin đang “sở hữu” một môi trường an 
ninh phức tạp, phải đối phó với các thách thức liên quan đến 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 139 


tội phạm, phiến quân, cướp biển và khủng bố, kể cả các cuộc 
nổi dậy của lực lượng Quân đội nhân dân mới (NPA) cũng 
như phong trào ly khai Islam giáo kéo dài. Từ đó có thể nói 
rằng, trong một xã hội đa nguyên tôn giáo, đa nguyên văn 
hóa, đa sắc tộc thì luôn tiểm ẩn nguy cơ xung đột và mất an 
ninh tôn giáo. 

Thứ hai, nguy cơ mất an ninh tôn giáo thường xuất hiện ở 
khu vực tôn giáo thiểu số (Islam giáo) trong cộng đồng đa số 
là Công giáo. So sánh với trường hợp Việt Nam sẽ là giữa 
khu vực Công giáo, Tin Lành với tín ngưỡng bản địa và các 
tôn giáo mới. 

Thứ ba, chủ trương sử dụng quân đội, cảnh sát để giải 
quyết vấn đề bạo lực, xung đột tôn giáo là không thích hợp. 
Sử dụng lực lượng an ninh và quân đội cũng chỉ là những 
giải pháp tình huống và như vậy, chính phủ thường bỏ qua 
các vấn đề kinh tế, xã hội thực sự đằng sau các cuộc xung đột 
tôn giáo. Cần phải giải quyết tận gốc rễ các vấn đề về dân 
chủ, nhân quyền, chính sách kinh tế để an sinh xã hội. Tức 
là, phi chính trị hóa, quân sự hóa vấn đề tôn giáo. 

Thứ tư, an ninh tôn giáo kéo theo các vấn đề an ninh 
thương mại, an ninh chính trị, an ninh ngoại giao với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ năm, có thể tham chiếu một số giải pháp mà Chính 
phủ Philíppin đã thực hiện để cải thiện tình hình an ninh tôn 
giáo: (1) Cơ quan hành pháp và lập pháp (Quốc hội) tích cực 
tham gia nhận diện vấn đề an ninh để tác động thực sự hiệu 


quả vào bộ máy quan liêu của chính quyền địa phương và 


140 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


xã hội dân sự; (2) tham gia rộng rãi với ASEAN để tìm kiếm 
sự ủng hộ mạnh mẽ cho những nỗ lực mà các quan chức chính 
phủ đã thực hiện; (3) tìm kiếm sự hỗ trợ từ quốc tế để cải 
thiện năng lực thực thi pháp luật chống khủng bố và tăng 
cường phòng thủ bên ngoài; (4) hợp tác với các đối tác an ninh 
trong khu vực và quốc tế để phát triển các giải pháp dài hạn, 
toàn diện, hiệu quả cho việc bảo đảm an ninh tôn giáo, chống 
khủng bố; (5ð) chủ động hạn chế dòng tiền từ các tổ chức IS ở 
Trung Đông và Bắc Phi vào trong nước để hạn chế sự tăng 
trưởng và khả năng hoạt động của các nhóm liên kết với IS; 


(6) không làm gia tăng mối lo ngại về quyền con người. 


IV. TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO CỦA THÁI LAN 


1. Bối cảnh chính trị - xã hội và an ninh tôn giáo ở 
Thái Lan hiện nay 

Theo điều tra dân số tháng 7/2016, dân số Thái Lan' là 
68,2 triệu người, trong đó 93% dân số là tín đồ Phật giáo và 
õ% là tín đồ Islam giáo, số còn lại là người Công giáo, Ấn Độ 
giáo (đạo Hinđdu), Do Thái giáo, đạo Sikh và Đạo giáo. Nhóm 
Islam giáo chủ yếu sinh sống ở bốn tỉnh cực Nam của Thái 
Lan là Narathiwat, Yala, Satun và Pattani (gần biên giới với 
Malaixia) và là người gốc Malaixia, người nhập cư từ Nam Á, 


Trung Quốc, Campuchia và Inđônêxia. 


1. Theo https://danso.org/thai-lan/, truy cập ngày 11/03/2021, dân số 
Thái Lan là 69.904.733 người. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 141 


Hiện tại, Chính phủ Thái Lan chính thức công nhận 5 tôn 
giáo: Phật giáo, Islam giáo, Ấn Độ giáo, đạo SIkh và Công giáo. 

Tuy không tuyên bố Phật giáo là tôn giáo nhà nước chính 
thống nhưng Hiến pháp Thái Lan quy định các nhà vua phải 
theo Phật giáo và tuyên bố trước công chúng ủng hộ tôn giáo 
(“Upholder of religions”). Và mặc dù 93% dân số theo Phật 
giáo, nhưng Thái Lan vẫn là một trong những quốc gia đa 
nguyên, đa dạng tôn giáo. 

Mặc dù chỉ có 5% dân số là tín đồ Islam giáo nhưng Thái 
Lan lại đang phải giải quyết những tranh chấp lịch sử và văn 
hóa giữa cộng đồng Islam giáo (ở miền Nam Thái Lan) với 
cộng đồng Phật giáo. Do đó, đây cũng là địa bàn lý tưởng để 
các tổ chức khủng bố tôn giáo xây dựng “căn cứ” mới ở khu vực 
Đông Nam Á. Nguy cơ mất an ninh tôn giáo ở Thái Lan là một 
thực tế đáng quan ngại. Tình trạng nghèo đói về kinh tế, bất 
bình đẳng về cơ hội việc làm ở Thái Lan cũng là yếu tố để các 
đối tượng bất mãn, những người bị loại trừ, yếu thế, thất 
nghiệp sẵn sàng gia nhập vào đội ngũ những phần tử cực 
đoan tôn giáo gây mất an ninh tôn giáo và an ninh quốc gia. 

Một vài năm trở lại đây, các vụ đảo chính, ly khai chính 
trị gia tăng ở Thái Lan. Chính trị bất ổn dẫn đến tôn giáo dễ 
bị lợi dụng vào mục đích tranh giành quyền lực. 

Thái Lan được viện dẫn như một mô hình nhà nước “quân 
chủ Phật giáo”, Phật giáo và nền dân chủ gắn kết và song 
hành với nhau. Song, hiện tại, mô hình đó đang bị lung lay, 
thể hiện ở một số phương diện sau: 

() Phật giáo làm nên diện mạo và biểu tượng của nền dân 


chủ Thái Lan với tỉnh thần ôn hòa, bao dung, bất bạo động 


142 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


nhưng một thập niên trở lại đây, tình trạng tranh chấp chính 
trị, xung đột văn hóa, bất hòa tôn giáo đang ngày càng gia 
tăng ở Thái Lan. Theo dữ liệu thống kê của Deep South 
Watch, từ năm 2004 đến 2010, ở Thái Lan đã xảy ra hơn 
14.128 vụ xung đột tôn giáo, được xếp hạng ác liệt nhất trên 
thế giới, chỉ sau Ápganixtan; 

(1) Hiến pháp Thái Lan (sửa đổi năm 2017) đã bổ sung 
một điều khoản mới (Điều 67), yêu cầu chính phủ phải bảo vệ 
và thúc đẩy phát triển Phật giáo. Điều đó cho thấy vị thế của 
Phật giáo đối với nền chính trị Thái Lan đang bị suy giảm; 

(m) Luật pháp không cho phép các tu sĩ Phật giáo (những 
người đi tu chuyên nghiệp, cắt gia ly ái, xuất gia tu hành - 
TG) và chức sắc các tôn giáo khác được tham gia ứng cử, tranh 
cử, bầu cử vào các ghế trong Hạ viện hoặc Thượng viện, ngoại 
trừ các chularajmontr1 (gọi là các grand mufii với tư cách là 
một thẩm phán tôn giáo)!, người được trao quyền đưa ra phán 
quyết về các vấn đề tôn giáo. Các chularaJjmontri không được 
coi là tu sĩ chuyên nghiệp nên được phép bỏ phiếu trong các 
cuộc bầu cử và đảm nhận các vị trí chính trị; 

(1v) Giá trị của Phật giáo nguyên thủy bị suy giảm đối với 


dân chúng do thiếu đội ngũ tăng tài, do sự sa sút về đạo 


1. Chularajmontr1 là các chuyên gia pháp lý tôn giáo độc lập. Với 
Islam giáo, các chularajmontri Islam là người được trao quyền để đưa ra 
phán quyết về các vấn đề tôn giáo. Cộng đồng Islam giáo được điều hành 
bởi Hội đồng Islam giáo tối cao dưới sự chỉ huy của mufti (thẩm phán tôn 
giáo), với một hệ thống phân cấp của muffl, imam và giảng sư tôn giáo. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 143 


hạnh của tầng lớp tu sĩ', do phương pháp tu tập mới trái với 
truyền thống Phật giáo nguyên thủy làm cho Phật giáo biến 
đổi ít nhiều. 

Một thời gian dài trong lịch sử, người dân Thái Lan gắn 
bó với Phật giáo nên chính quyền đã có những chính sách và 
thái độ ứng xử thiên vị đối với loại hình tôn giáo này, quyền 
lợi của người dân theo các tôn giáo khác như Công giáo, 
Islam giáo và các tôn giáo mới chưa được bảo đảm, thậm chí 
còn bị phân biệt đối xử, dẫn đến những tâm lý bất mãn, gây 


AZL ^) ^ ° ^ °z 
bất ổn vê an ninh tôn giáo. 


2. Tác động của chính sách, luật pháp về tôn giáo 
đối với tình hình an ninh tôn giáo ở Thái Lan 

Thái Lan theo đuổi việc xây dựng một tôn giáo quốc gia 
theo định hướng lấy Phật giáo làm trung tâm. Mặc dù không 
tuyên bố Phật giáo là tôn giáo nhà nước chính thống nhưng 
Hiến pháp Thái Lan quy định: @) Nhà vua phải theo Phật 
giáo và tuyên bố trước công chúng ủng hộ tôn giáo (Upholder 


of religions); (1) Chức vụ Chủ tịch Hội đồng tăng đoàn tối cao 


1. Cảnh sát Thái Lan đã từng bắt giữ nhà sư Abbot Chaiyaboon 
DhammaJayo trụ trì chùa Dhammakaya (ngôi chùa Phật giáo lớn nhất 
Thái Lan) vì tội tham nhũng, rửa tiền. 

Tòa án Thái Lan cũng đã tuyên phạt nhà sư Wiraphon Sukphon 114 
năm tù giam, một bản án kỷ lục đối với một nhà sư ở Thái Lan. Nhà sư 
này đã bỏ trốn sang Mỹ, nhưng bị dẫn độ về Thái Lan với những cáo buộc 
cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, lừa đảo những người đã quyên tiền xây 
chùa Phật Ngọc Lục Bảo nổi tiếng ở Thái Lan. Cuộc điều tra xác định 
nhà sư này sở hữu nhiều xe sang, nhiều tài khoản ngân hàng với tổng giá 
trị lên đến 700.000 USD. 


144 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


(Đức Tăng thống) lãnh đạo giáo hội Phật giáo phải do Thủ 
tướng Chính phủ phúc trình đề cử và Nhà vua chuẩn y; (1) 
Chính phủ coi các ngày lễ của Phật giáo là ngày quốc lễ: 
Ngày Maka Bucha (rằm tháng Ba âm lịch), ngày Visakha 
Bucha (rằm tháng Sáu âm lịch), ngày Asalaha Bucha (rằm 
tháng Tám âm lịch), ngày Khao Phan Sa (bắt đầu mùa Chay 
Phật giáo). 

Luật pháp và chính sách dành nhiều ưu quyền cho Phật 
giáo: (1) sửa đổi, bổ sung điều khoản mới trong Hiến pháp 
(Điều 67), quy định phải thúc đẩy việc phát triển và bảo vệ 
Phật giáo nguyên thủy; (1) nghiêm cấm việc phi báng hoặc 
xúc phạm đến Phật giáo và các tu sĩ Phật giáo'; (i1) đưa Phật 
giáo vào trong giáo dục ở mọi cấp bậc (bắt buộc ở bậc Đại 
học) để truyền bá giáo lý, nguyên tắc đạo đức của Phật giáo 
thông qua giáo dục; (v) Phật giáo được thụ hưởng chính 
sách: miễn thuế, trợ cấp xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức các 
sự kiện, lễ hội, điều hành các chương trình phúc lợi xã hội, 
tu sĩ, chức sắc được trợ cấp hằng năm, được chăm sóc y tế 


miễn phí; (v) không cho phép các tu sĩ Phật giáo nước ngoài 


1. Hiến pháp Thái Lan quy định quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên, 
Đạo luật Tăng thân (Sangha Act) năm 1962 (sửa đổi năm 1999) cấm phỉ 
báng hoặc lăng mạ Phật giáo và tu sĩ Phật giáo. Những người vi phạm 
phải đối mặt với án tù một năm, phạt tiền lên tới 20.000 baht (khoảng 
13 triệu đồng Việt Nam) hoặc thi hành cả hai hình phạt này. Bộ luật 
hình sự năm 1956 (từ Điều 206 đến Điều 208) (sửa đổi năm 1976) cấm 
xâm phạm hoặc xáo trộn các địa điểm, cơ sở thờ tự của các tôn giáo được 
công nhận chính thức. Nếu vi phạm sẽ phải chấp hành hình phạt tù dao 
động từ một đến bảy năm hoặc phạt tiền từ 58 đến 407 USD (2.000 đến 
14.000 baht). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 145 


được truyền giáo tại Thái Lan; (vi) thành lập Cục Phật giáo 
quốc gia (National Buddhist Bureau), đặt dưới sự chỉ đạo và 
giám sát trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, điều hành mọi 
hoạt động của Phật giáo; (vi) người dân theo Phật giáo có 
nhiều cơ hội hơn khi tiếp cận giáo dục và tìm kiếm việc làm 
trong khu vực công. 

Mối đe dọa an ninh tôn giáo ở Thái Lan còn tổn tại do 
tranh chấp về lịch sử và văn hóa với cộng đồng người Malaixia 
ở miền Nam Thái Lan. Trước năm 1909, toàn bộ vùng này là 
khu tự trị của Vương quốc Xiêm La. Khi Thái Lan theo đuổi 
việc xây dựng tôn giáo quốc gia theo định hướng lấy Phật giáo 
làm trung tâm đã làm tổn thương tình cảm tôn giáo của cộng 
đồng người Malaixia theo Islam giáo. Chính sách đồng hóa 
cưỡng bức đã gây phẫn nộ cho những người Islam giáo 
Malaixia, tạo nên sự bất bình đẳng khi tiếp cận giáo dục, việc 
làm (trong khu vực công) và phát triển kinh tế của cộng đồng 
người Malaixia theo Islam giáo ở Thái Lan. 

Nói chung, một chính sách bất bình đẳng về tôn giáo có 
thể dẫn đến những bất ổn tôn giáo. Bất ổn tôn giáo sẽ kéo 
theo bất ổn xã hội, an ninh con người, an ninh cộng đồng, an 
ninh quốc gia và việc duy trì ý thức hệ hay thể chế chính trị 
của quốc gia đó cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức. 

Luật pháp Thái Lan ngăn cấm phụ nữ trở thành tu sĩ 
Phật giáo, do đó phụ nữ Thái Lan muốn đi tu thường phải 
đến Xri Lanca để được thụ phong. Các vị ni sư đó bị coi là 
phong chui (bhikkhunis) sẽ bị chính phủ loại trừ khỏi sự bảo 
hộ của pháp luật. Các vấn đề liên quan đến ni sư và việc 


quản trị nội bộ của chùa Phật giáo nằm ngoài phạm vi quản 


146 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


lý của chính phủ. Tại các địa phương có chùa do ni sư trụ trì, 
chính quyền thường lờ đi việc các ni sư thực hành tôn giáo và 
thiết lập các tự viện. Tuy nhiên, vì không có địa vị pháp lý 
nên các tự viện do các ni sư trụ trì không nhận được bất kỳ 
sự hỗ trợ nào của chính phủ và có thể phải đối diện với các 
mối đe dọa đến an ninh con người và an ninh tôn giáo. 
Những vụ hỏa hoạn đốt tự viện của các ni sư thường xuyên 
xảy ra ở Thái Lan, ngoài lý do nhằm vào các nữ tu, còn một 
lý do khác nữa là do cạnh tranh không lành mạnh với những 
hoạt động an sinh xã hội hiệu quả và tạo tiếng vang tốt đối 
cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương mà các nữ tu 
(bhikkhum1s) thực hiện. 

Một yếu tố khác tác động đến tình hình an ninh tôn giáo 
ở Thái Lan là tình trạng quản lý đăng ký hoạt động của các 
tổ chức tôn giáo mới ở Thái Lan khá lỏng lẻo. Các nhóm tôn 
giáo mới có thể đăng ký (hoặc không đăng ký) với Cục Tôn 
giáo (Religlous Affairs Department/RAD) thuộc Bộ Văn hóa 
để được miễn thuế hoặc hưởng trợ cấp của Chính phủ'!. Các 
nhóm tôn giáo không đăng ký vẫn có thể hoạt động bình 
thường mà không có sự can thiệp của Chính phủ. Sau cuộc 
đảo chính quân sự năm 2014, Chính phủ Thái Lan đã siết 


v *tÀ A“ v Z Z hQ Z ^ *z Z2* ^ Z 
chặt việc cấp đăng ký cho các tổ chức tôn giáo mới, kể cả các 


1. Hằng năm, Chính phủ Thái Lan đã phân bổ khoảng 400 triệu baht 
(11 triệu USD) cho RAD để: phát triển tôn giáo, cải tạo, xây dựng, sửa 
chữa cơ sở thờ tự của các tôn giáo, hỗ trợ việc truyền bá tôn giáo, trợ cấp 
hằng ngày cho các tu sĩ, chức sắc tôn giáo, trợ cấp đi lại và chăm sóc sức 
khỏe cho các tu sĩ, triển khai các dự án giải quyết xung đột Islam giáo tại 
miền Nam Thái Lan... 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 147 


trường hợp tị nạn tôn giáo như Pháp Luân Công (Trung 
Quốc) dù có sự can thiệp của Liên hợp quốc. Năm 2015, Tòa 
án Hành chính tối cao (Supreme Administrative Court) đã ra 
phán quyết cho phép Pháp Luân Công được đăng ký là một 
tổ chức phi chính phủ hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội tại 
Thái Lan. Tuy nhiên, nhóm tín đồ Pháp Luân Công tị nạn 
vẫn phải đối mặt với việc có thể bị buộc hồi hương nếu có 
dính líu đến các hoạt động chính trị hay bất đồng chính kiến 
với nước sở tại hoặc chính quốc. 

Mối lo ngại về an ninh tôn giáo ở Thái Lan còn đến từ 
các cuộc đấu tranh quyền lực giữa các chính trị gia, giữa các 
đảng phái chính trị, cạnh tranh giữa quân đội và cảnh sát 
và do sự yếu kém trong quản trị xã hội của Chính phủ đã 
làm suy yếu hệ thống chính trị của Thái Lan. Thời Thủ 
tướng Thaksin Shinawatra (2001-2006), trong chính sách 
đối nội, ông đã thay đổi hệ thống chính trị được thiết lập 
trước đấy. Thaksin cho rằng, bạo lực không được thúc đẩy bởi 
lý do ly khai hoặc tôn giáo, mà là các hoạt động tội phạm 
gây ra, nên năm 2002 Thaksin đã xóa bỏ Trung tâm hành 
chính các tỉnh biên giới phía nam (Southern border provinces 
Adminnistratlon center/SBPAC) và Lực lượng đặc nhiệm dân 
sự - cảnh sát - quân đội 43 (Civilian - Police - Military task 
force/CPM 43) đã được thành lập trước đó để đối phó với các 
lực lượng phiến quân và bạo động ở miền Nam Thái Lan; 
trao thẩm quyền hoạt động an ninh ở miền Nam Thái Lan 
cho cảnh sát. Chức năng của CPM 43 đã được chuyển cho 
Quân đoàn 4 và Bộ Tư lệnh Hoạt động an ninh nội bộ khu 
vực 4 (the Internal Security Operatlons Command/ISOC). 


148 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Trung tâm hành chính các tỉnh biên giới phía nam (SBPAC) 
giao cho Bộ Nội vụ'. Hoạt động và nhiệm vụ chính của ISOC 
trở nên mơ hồ, chỉ là giám sát, kiểm tra và đánh giá các mối 
đe dọa tiểm ẩn đối với an ninh nội bộ và an ninh quốc gia, 
báo cáo với Hội đồng Bộ trưởng, không có chức năng xử lý 
tình hình nên thường phản ứng chậm trước các cuộc xung 
đột. Thêm nữa, việc thiết lập thể chế chính trị như trên đã 
gia tăng ảnh hưởng và quyền lực của quân đội đối với các 
quyết định chính trị và có phần lấn át các quan chức chính 
phủ. Theo ý kiến của Ủy ban Hoạt động an ninh nội bộ quốc 
gia, trong số các quan chức chính phủ, lực lượng quân nhân 
được huy động nhiều hơn dân sự. Quân đội còn được trao 
quyền kiểm soát các hoạt động dân sự. 

Sau đó, đến thời kỳ cầm quyền của mình, Thủ tướng 
Yingluck Shinawatra (2011-2014) tiếp tục có những ứng xử 
cứng rắn đối với cộng đông Islam giáo ở miền Nam Thái 
Lan, khiến cho các cuộc tấn công ly khai trỗi dậy ngày càng 
gia tăng. 

Dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra (2001-2006), 
Thái Lan thực sự đã có nhiều cải cách và đạt mức tăng 
trưởng kinh tế cao nhưng chưa đủ để xóa nhòa nỗi chán 
chường của tầng lớp trung lưu thành thị và người dân đối 
với chế độ “gia đình trị” của Thaksin. Sau khi Thaksin 
Shinawatra bị lật đổ (năm 2006), ông sống lưu vong ở nước 


ngoài nhưng vẫn tiếp tục dùng ảnh hưởng chính trị của 


1. Nguồn: https://www.refworld.org/docid/4cf2d0603b.htm] (truy cập 
ngày 19/01/2019). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 149 


mình tác động đến chính trường Thái Lan thông qua Đảng 
Nhân quyền và Đảng Pheu Thai cũng như phong trào áo 
đỏ. Em gái ông là Yingluek Shinawatra đã đắc cử Thủ 
tướng Thái Lan năm 2011, cầm quyền đến năm 2014 thì bị 
đảo chính. Bắt đầu từ cuối năm 2013, chính trị Thái Lan 
rối loạn giữa các nhóm ủng hộ Thaksin và những người 
chống lại ông, giữa nhóm ở Bangkok và miền Nam Thái 
Lan. Việc loại bỏ Thủ tướng Thaksin không cải thiện được 
tình hình an ninh chính trị và an ninh tôn giáo ở Thái Lan, 
các cuộc xung đột chính trị giữa các nhóm này ngày càng 
leo thang. 

Sự bất ổn chính trị ở Bangkok đã “phủ bóng đen” lên tình 
hình bất ổn về an ninh tôn giáo ở miền Nam Thái Lan. Vấn 
đề Islam giáo ở miền Nam Thái Lan vẫn là một trong những 
thách thức nghiêm trọng nhất mà Chính phủ Thái Lan phải 
đối mặt. Đến thời của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha (bổ 
nhiệm năm 2014), ông đã cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của 
quân đội và thành lập một bộ mới để phân cấp quyền lực cho 
lãnh đạo địa phương, xin lỗi về các chính sách cứng rắn của 
cựu Thủ tướng Thaksin, cam kết tuyển dụng thêm người 
Islam giáo vào vị trí lãnh đạo tại các tỉnh miền Nam Thái 
Lan (Pattam1, Yala và Narathiwat). 

Tuy nhiên, các chính sách mới vẫn tỏ ra thất bại trong 
việc ngăn chặn các cuộc xung đột tiếp theo. Những người 
ly khai ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, đặc 
biệt là những người theo Phật giáo sống trong vùng Islam 
giáo, buộc Chính phủ phải bố trí lực lượng vũ trang hộ 
tống cho các nhà sư Phật giáo khi họ đi khất thực và 


150 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


trong các ngày lễ hội của Phật giáo. Quân đội của Chính 
phủ cũng phải đóng quân trong các ngôi chùa Phật giáo, 
khiến người Islam giáo xem đó là quân sự hóa Phật giáo. 
Việc cho phép bình sĩ có trang bị vũ khí hiện diện trong 
không gian thờ tự là không phù hợp, việc các nhà sư được 
trang bị áo chống đạn cũng là không phù hợp với văn hóa 
tôn giáo và điều này có thể càng làm cho những ngôi chùa 
trở thành tâm điểm tấn công của lực lượng cực đoan. Vì 
thế, một số chùa đã từ chối sự bảo vệ của lực lượng quân 
đội để tránh bị các chiến binh nhắm đến; nhiều chùa chọn 
phương án kêu gọi và dựa vào các tình nguyện viên để bảo 
đảm an nĩnh. 

Nhìn chung, những thay đổi liên tục trong hoạt động và 
quản lý của hệ thống chính trị ở Thái Lan đã tạo ra một 
khoảng trống quyền lực và làm rối loạn chức năng của hệ 
thống quản trị hiện có, góp phần thúc đẩy sự tái diễn của 
tình trạng bạo động trong 1, 2 thập niên trở lại đây. Việc sử 
dụng quân đội để giải quyết xung đột tôn giáo hoàn toàn 
không hiệu quả. Việc Phật giáo đang được đối xử ưu đãi từ 
nhà nước, việc thiết lập các căn cứ quân sự tại các chùa như 
một biện pháp bảo đảm an ninh tôn giáo cũng là không hiệu 
quả, thậm chí nó còn làm cho tình hình xấu đi, bạo lực trở 
nên trầm trọng hơn. 

Một trở ngại lớn nữa trong việc kiểm soát an ninh tôn 
giáo ở Thái Lan hiện nay là Chính phủ không có khả năng 
xác định được đối tượng dàn dựng và chủ mưu các cuộc tấn 
công nổi dậy. Không có nhóm nào công khai nhận trách 


nhiệm về các cuộc tấn công hoặc đưa ra yêu sách chính trị 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 151 


cụ thể. Quân nổi dậy “chiếm thế thượng phong” đối với nhà 
nước Thái Lan và cũng không có nhu cầu tiếp cận “nhành ô 
liu? mà Chính phủ hứa hẹn cung cấp. Giữ im lặng để manh 
động là lợi thế của quân nổi dậy, cũng nhằm mục đích gây 
trở ngại cho lực lượng an ninh Thái Lan trong việc thương 
thuyết, đàm phán với các nhóm ly khai. Theo Văn phòng 
Phật giáo quốc gia thống kê tại thời điểm xung đột cao trào, 
có hàng nghìn ngôi chùa bị bỏ hoang, các nhà sư bỏ chạy do 
lo sợ an ninh tôn giáo ở khu vực miền Nam Thái Lan. Chính 
phủ đã có chính sách điều động các nhà sư ở các vùng khác 
về tăng cường cho các ngôi chùa ở các tỉnh miền Nam Thái 
Lan để trấn an tỉnh thần các nhà sư. Song, khả năng miền 
Nam Thái Lan sẽ trở thành khu tự trị của tổ chức Islam giáo 
cực đoan là rất cao. 

Về đối ngoại, Thái Lan là một đồng minh lâu đời của Mỹ, 
hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong “Chiến tranh chống khủng bổ” 
do Mỹ khởi xướng và gửi quân nhân tới lrắc tham chiến 
theo thỏa thuận đồng minh. Sự trỗi dậy của lực lượng bạo 
loạn Islam giáo ở Thái Lan là hệ lụy của chính sách đối 
ngoại trên. 

Chủ trương mở rộng cơ hội giáo dục, tạo điều kiện cho 
người Islam giáo ở Thái Lan đi du học ở Trung Đông và 
Pakixtan (các quốc gia Islam giáo) có thể là cơ hội để một 
số phần tử cực đoan tôn giáo tiếp cận nhóm Islam giáo cực 
đoan. Hiện tại, cộng đồng Islam giáo tại Thái Lan tuy chỉ 
là thiểu số đang có xu hướng dịch chuyển đến nhiều vùng 
Isan (Đông Bắc Thái Lan, nằm trên cao nguyên Khorat, phía 


nam giáp Campuchia) để thiết lập các nhà thờ Islam giáo ở 


152 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


khắp mọi nơi phổ biến như các ngôi chùa Phật giáo. Tại 
miền Nam Thái Lan, khu vực có đông người Islam giáo 
sinh sống, các ngôi chùa Phật giáo bị bỏ hoang vì tu sĩ bỏ 
chạy do lo sợ mất an ninh tôn giáo, khả năng miền Nam 
Thái Lan sẽ trở thành khu tự trị và sào huyệt của tổ chức 
Islam giáo cực đoan. 

Thêm nữa, hơn một thập kỷ trở lại đây, chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan Phật giáo cũng góp phần làm xấu đi tình hình an 
ninh tôn giáo ở Thái Lan. Việc hình thành phong trào “Phật 
giáo dân tộc” (Buddhist “nationalist”) do tâm lý chống Islam 
giáo để bảo vệ Phật giáo. Lo ngại Phật giáo suy yếu nên 
các cuộc bạo loạn mà cộng đồng Phật giáo khởi xướng 
nhằm vào những người Islam giáo cũng ngày càng gia 
tăng. Các nhà tu sĩ Phật giáo cực đoan thông qua phương 
tiện truyền thông xã hội (trên các trang website bằng tiếng 
Thái như pantip.com) để kêu gọi bạo lực chống lại Islam giáo; 
gửi thư cho thống đốc tỉnh Chiang Mai để phản đối việc 
thành lập khu công nghiệp Halal của cộng đồng Islam giáo 
Chiang Mai, chống lại các dự án (khu công nghiệp) của Islam 
giáo với lý do phá hủy di sản văn hóa của khu vực, khiến cho 


các dự án bị hủy bỏ hoặc bị treo. 
3. Kinh nghiệm rút ra 


Thứ nhất, sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, sắc tộc cùng với 
sự khác biệt lớn về mặt kinh tế, xã hội là nguy cơ tạo ra các 
cuộc xung đột. 

Trong lịch sử phát triển của mình, Thái Lan cũng như 


Việt Nam đều có sự xâm nhập của các nền văn minh lớn như 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 153 


Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây. Sự đa dạng tôn giáo đi 
liền với sự khác biệt về mặt kinh tế đã tạo nên các cuộc xung 
đột. Xung đột ban đầu liên quan đến các vấn đề tôn giáo, leo 
thang đến các phong trào ly khai, đỉnh điểm có thể là khủng 
bố. Các cuộc xung đột dưới danh nghĩa bảo vệ quyền bình 
đẳng tôn giáo, tự do tôn giáo nhưng thực chất liên quan 
nhiều đến quyền chính trị, quyền kinh tế hơn là quyền tôn 
giáo. Tức là, tôn giáo là nguyên nhân bên ngoài “che đậy” các 
nguyên nhân cơ bản bên trong là do bị đối xử bất bình đẳng 
trong cơ hội chính trị, kinh tế, văn hóa. 

Thứ hai, mối lo ngại về an ninh tôn giáo là đa diện, đa 
tầng, từ chính trị trong nước đến chính trị quốc tế: vấn đề 
kinh tế (đói nghèo, khoảng cách, cơ hội việc làm, thăng 
tiến...), vấn đề lịch sử tộc người, vấn đề khác biệt văn hóa, 
đức tin, vấn đề dân chủ và quyền con người,... 

Thứ ba, chủ trương chính thống hóa Phật giáo một cách 
có định hướng và có chủ đích đã làm tổn thương đến cảm xúc 
tôn giáo của các nhóm tôn giáo khác ngoài khu vực Phật 
giáo, gây ra nguy cơ làm suy yếu sự hòa hợp, đoàn kết tôn 
giáo vốn là một truyền thống văn hóa lâu đời. Nhà nước hóa 
Phật giáo sẽ có thể là nguy cơ gây xung đột tôn giáo và làm 
biến mất sự đa dạng văn hóa. 

Thứ tư, chính quyền đôi khi quá cứng rắn trong ứng 
xử với các tôn giáo (đặc biệt là tôn giáo nhóm nhỏ), phân 
biệt đối xử vì lý do tôn giáo khiến người dân mất đi cơ hội 
học tập, cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và thụ hưởng 
phúc lợi xã hội nếu không phải là “công dân phi tôn giáo”, 


tình hình đó đã làm tổn thương và xúc phạm đến tình cảm 


154 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tôn giáo, làm phẫn nộ những tín đồ thuộc các nhóm tôn 
giáo yếu thế, tạo nên sự bất bình đẳng về quyền công dân, 
quyền phát triển kinh tế, quyền chính trị, và các quyền con 
net bất: 

Thứ năm, chủ trương mở rộng cơ hội du học cho tín đồ 
Islam giáo sang các nước Trung Đông vô hình trung đã 
góp phần tăng cường tuyên truyền các giáo lý Islam giáo 
cực đoan. 

Phương hướng giải quyết trước mắt và lâu dài để cải 
thiện tình trạng bất ổn về an ninh tôn giáo ở Thái Lan là: 

- Cần giải quyết tận gốc rễ các vấn đề về dân chủ, nhân 
quyền, kinh tế và an sinh xã hội. Cần có một chiến lược và 
chính sách chung cho các vấn đề chính như giảm đói nghèo, 
giải quyết việc làm, bình đẳng và cơ hội kinh tế cho người 
dân. Tập trung vào ba nguồn lực tài nguyên xã hội, con người 
và tự nhiên để phát triển bền vững. Đặc biệt, không làm gia 
tăng mối lo ngại về quyền con người, quyền chính trị, quyền 
kinh tế và quyền tôn giáo. Bảo vệ quyền công dân không tính 
đến tôn giáo của họ. Thu hẹp sự bất bình đẳng xã hội và kinh 
tế, xem đó là một giải pháp căn cơ bảo đảm an ninh quốc gia 
và an ninh tôn giáo. 

- Bảo đảm các quyền công bằng, bình đẳng cho tín đồ và 
các tổ chức tôn giáo. Giải quyết ổn thỏa mối quan hệ sắc tộc - 
tôn giáo - nhà nước. Giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa 
bình, đối thoại thay cho giải pháp quân sự, bạo lực. 

- Thiết lập các biện pháp, cơ chế để ngăn chặn chủ nghĩa 


sôvanh Phật giáo và những mạo phạm của Phật giáo đang 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 155 


ngày càng gia tăng làm suy giảm giá trị của Phật giáo trước 
công chúng. 

- Chủ động hạn chế dòng tiền từ các các tổ chức IS ở 
Trung Đông để hạn chế sự tăng trưởng và khả năng hoạt 
động của các nhóm liên kết từ trong nước với I8. 

- Tham gia rộng rãi hơn với các nước ASEBAN và cộng 
đồng quốc tế để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ cho những nỗ 
lực thực hiện để bảo đảm an ninh tôn giáo. 

Trong điều kiện của các nước trong khu vực Đông Nam Á, 
an ninh tôn giáo cần sự ổn định chính trị với phát triển kinh 
tế, có thể đạt được an ninh tôn giáo thông qua việc củng cố 
nền dân chủ, nhân quyền và hài hòa mọi nhu cầu của con 
người. Vấn đề bảo đảm an ninh tôn giáo phụ thuộc vào sự 
nhận thức và chính sách riêng biệt của mỗi quốc gia, mỗi 
cộng đồng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc 
gia đang gia tăng đòi hỏi cách tiếp cận và giải pháp ở cấp độ 
quốc tế. Các biện pháp toàn cầu thường có tác động sâu sắc 


và lâu dài đối với các quốc gia. 
V. TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO Ở MIANMA 


1. Bối cảnh chính trị - xã hội Mianma 


Mianma (còn gọi là Miến Điện), tên chính thức là Cộng 
hòa Liên bang Mianma, là một quốc gia dân chủ có nền 
chính trị đa nguyên, đa đảng nhưng chịu sự điều hành của 
một lực lượng quân sự tiếm quyền (sau cuộc đảo chính năm 
1962). Trong suốt một thời gian dài và cho tới hiện nay, 


Mianma luôn xảy ra các cuộc xung đột và nội chiến kéo dài. 


156 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Các đại biểu được bầu ra trong cuộc bầu cử Quốc hội nhân 
dân năm 1990 hình thành nên Liên minh Chính phủ quốc 
gia Liên bang Mianma (National Coalition of the UDnlon oŸ 
Mianma/NCGUP), có trách nhiệm vãn hồi nền dân chủ tại 
Mianma. Sein Win' là Thủ tướng của NCGUEB. Tuy nhiên, 
NCGUB có rất ít quyền lực và đã bị đặt ra ngoài vòng 
pháp luật tại Mianma. Lãnh đạo nhà nước là Thống 
tướng Than Shwe, người giữ chức vụ Tổng thống Mianma 
và “Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia”. 
Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2010, ông nắm mọi quyền lực 
quan trọng, gồm quyền bãi nhiệm các bộ trưởng và các 
thành viên chính phủ, đưa ra các quyết định quan trọng 
trong vấn đề chính trị đối ngoại, giám sát một loạt các cải 
cách trong nỗ lực bình thường hóa khu vực và quan hệ 
quốc tế. Năm 2011, chính quyền quân sự chính thức giải 
tán sau tổng tuyển cử năm 2010, và được thay thế bằng 
một chính phủ dân sự trên danh nghĩa. Tuy nhiên, các 
lãnh đạo quân sự cũ vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn trong 


nhà nước Mianma và tiến hành các bước nhằm từ bỏ sự 


1. Sein Win là anh họ của chính trị gia Aung San Suu Kyl, Chủ 
tịch Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ của Mianma. Trong cuộc bầu cử 
phổ thông năm 1990, Đảng này giành 59% tổng số phiếu và 81% (392/ 
485) ghế trong nghị viện. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ 
được nhậm chức thủ tướng và đã bị chính quyền quân sự quản thúc tại 
gia trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Bà chịu sự quản thúc này suốt gần 15 
năm trong tổng số 21 năm bị quản chế, cho đến lần được thả gần đây 
nhất vào tháng 11/2010, trở thành một trong những tù nhân chính trị 
được biết đến nhiều nhất trên thế giới. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 157 


kiểm soát chính phủ'. Quyền tự chủ của nhà nước bị giới 
hạn bởi ảnh hưởng kinh tế và chính trị của lực lượng quân 
đội mặc dù quy định của Hiến pháp và các luật dân sự 
khác vẫn bảo đảm nhà nước có quyền tự chủ và hạn chế 
quyền lực của quân đội. Việc “chiếm nhà nước” của quân 
đội là lời giải thích cơ bản cho đặc điểm nhà nước Mianma 
và những thách thức dai dẳng khi quyền lực nhà nước bị 
tranh chấp, năng lực nhà nước bị hạn chế và tính hợp pháp 
yếu. Tatmadaw (tiếng Mianma có nghĩa là lực lượng quân 
đội, lực lượng vũ trang) từ lâu đã trở thành một lực lượng 
chính trị có ảnh hưởng lớn ở Mianma, mặc dù chức năng 
chính là bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất của Liên bang 
Mianma, nhưng lực lượng này lại không nằm dưới sự kiểm 
soát chính trị của chính phủ. Thay vào đó, Tatmadaw đã 
trở thành cơ sở để hình thành một tầng lớp kinh tế ưu tú, 
và do đó đã phát triển tư lợi kinh tế và cai quản quân sự. 
Hiện tại, Tatmadaw đã thể hiện một sự giải quyết linh 
hoạt đối với các vấn đề không được coi là lợi ích chính của 
mình, nhưng lại ít linh hoạt đối với các câu hỏi về sự thống 
nhất, chủ quyền và ổn định của Liên bang. Các vấn đề 
phát triển kinh tế dường như nằm ở đâu đó giữa hai cực 
này. Nói chung, việc chuyển đổi quan hệ dân sự - quân sự 


của Chính phủ Mianma vẫn là thách thức cốt lõi đối với 


1. Ngày 01/02/2021, lực lượng quân đội đã bắt bà Aung San Suu Kyi 
(cố vấn nhà nước và là người lãnh đạo thực tế Chính phủ Mianma) và các 
quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử vì cáo buộc có gian lận trong 
cuộc bầu cử tháng 11/2020. Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu 
tình lớn nhất ở Mianma trong hơn một thập kỷ qua. 


158 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


việc giải quyết xung đột, dân chủ hóa và phát triển kinh tế 
ở nước này. Cấu trúc cốt lõi của quyền lực và bản chất tập 
trung của nhà nước quân sự là những trở ngại cho tiến 
trình hòa bình ở Mianma. 

Bên cạnh đó, quyền lực của nhà nước còn bị tranh chấp 
và phân rẽ bởi nhiều tổ chức phi nhà nước có vũ trang, dẫn 
đến sự phức tạp trong việc kiểm soát và quản trị quốc gia của 
chủ thể nhà nước. Các chủ thể phi nhà nước, trong đó có các 
tổ chức vũ trang dân tộc (Ethnie armed organizations/EAO), 
tổ chức xã hội dân sự (Civil society organization/CSO§s) với 
rất nhiều loại khác nhau (từ các phong trào cấp cơ sở đến 
các tổ chức phi chính phủ có tổ chức và chuyên nghiệp), rất 
đa dạng về bản sắc, về sức mạnh quân sự và chiến lược can 
dự đối với quân đội và Chính phủ Mianma, có quyền kiểm 
soát lãnh thổ và cung cấp các dịch vụ công thể hiện tính 
chất giống như nhà nước. Những tổ chức này đóng các vai 
trò khác nhau trong cứu trợ nhân đạo, cung cấp dịch vụ 
công cộng và vận động chính trị trong bối cảnh sự hiện diện 
và năng lực của nhà nước hạn chế và xung đột vũ trang 
trong nước. Các tổ chức tôn giáo ở Mianma (đặc biệt là Phật 
giáo) có truyền thống lâu đời trong việc cung cấp các dịch vụ 
quan trọng trong xã hội như giáo dục, y tế, hỗ trợ phúc lợi, 
hỗ trợ nhân đạo, do đó, mối liên hệ mạnh mẽ và phức tạp 
giữa Phật giáo và chính trị ở Mianma đã tạo cơ sở cho sự tái 
xuất hiện gần đây của chủ nghĩa dân tộc Phật giáo. Từ năm 
2011, thế giới đã chứng kiến một làn sóng bạo lực chống 
Islam giáo từ cộng đồng Phật giáo (ở các bang miền Bắc 
Rakhine). 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 159 


Nói chung, mối quan tâm chính của các EAO và CSOs 
(trong quá khứ và hiện tại) là làm thế nào để xây dựng được 
một liên minh sắc tộc và tham gia với nhà nước để đòi 
quyền tự quyết và bình đẳng trong một quốc gia liên bang. 
Điều này càng tác động đến năng lực của chính phủ trong 
hoạch định chính sách và quản lý công, thiếu thẩm quyền 
hoặc tiếp cận hạn chế hiệu quả của các cải cách chính trị. 
Thêm vào đó, việc bộ phận hành chính được biên chế bởi 
những công chức được trả lương thấp, hệ thống và công 
nghệ lạc hậu đã khiến cho quá trình chuyển đổi mô hình 
chính phủ dân chủ và tính chuyên nghiệp ở Mianma có 
phần chậm chạp. 

Mianma còn chịu ảnh hưởng và sự chi phối lớn từ các 
quốc gia bên ngoài như Ôxtrâylia, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Na Ủy, Xingapo, Hàn Quốc, Thái Lan và đặc 
biệt là Mỹ (chính quyền tân Tổng thống Biden đã xem 
Mianma là “vấn đề ưu tiên” đối với Mỹ). Với cuộc khủng 
hoảng Rohingya những năm 2017-2018 ở bang Rakhine', 
các quốc gia Islam giáo như Inđônêxia, Malaixia, Pakixtan 
và nước láng giềng Bănglađét cũng đã góp phần định hình 
quan hệ quốc tế của Mianma. Sau cuộc bầu cử năm 2015, 
đặc biệt là nhờ vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán 


hòa bình ở Mianma, đi kèm với nỗ lực cải thiện hình ảnh 


1. Xung đột tộc người ở Mianma có nguồn gốc lịch sử sâu xa và xoay 
quanh những bất bình chính trị về hình thức nhà nước, chia sẻ quyền lực 
và bình đẳng sắc tộc. Theo các ĐAO lớn, không thể có hòa bình thực sự 
nếu không có các cuộc đàm phán chính trị về các vấn đề dân tộc tự quyết 
và chủ nghĩa liên bang. 


160 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


của Mianma thông qua các chương trình trách nhiệm xã 
hội, các đập thủy điện lớn và các dự án cơ sở hạ tầng trong 
khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Trung 
Quốc đã góp phần thúc đẩy kinh tế Mianma tăng trưởng, 
gia tăng tầm ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc vào Trung 
Quốc của Mianma. 

Quyền lực và tính hợp pháp yếu ớt của nhà nước khiến 
Mianma bị xếp vào “danh sách đỏ” các quốc gia có nguy cơ 
khủng khoảng và suy tàn (do Quỹ vì Hòa bình thế giới đánh 
giá năm 2017). Hầu hết công dân Mianma ủng hộ nền dân 
chủ, mặc dù kiến thức và quan niệm của họ về dân chủ còn 
hạn chế và rất khác nhau. Nhiều người thừa nhận rằng nền 
dân chủ của Mianma còn nhiều khiếm khuyết và mức độ tin 
tưởng vào các thể chế chính trị còn thấp. Cơ hội cho sự tham 
gia của người dân bị hạn chế cũng chính là một thách thức 
lớn đối với tính hợp pháp của nhà nước (mặc dù đã áp dụng 
thành công chế độ bầu cử dân chủ năm 2015). Người dân chủ 
yếu tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự, và sự ủng hộ của 
dân chúng ngày càng phụ thuộc vào các kết quả tích cực của 
nền dân chủ. 

Nhìn chung, các cải cách chính trị của Mianma được đón 
nhận và hoan nghênh nhằm hỗ trợ các quyền công dân cơ 
bản, bầu cử dân chủ và tăng trưởng kinh tế. Từ năm 2011 
trở lại đây, những cải cách này tạo ra cơ hội cho các quốc gia 
phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Mianma, đồng 
thời các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế tăng cường gắn kết với Mianma, hỗ trợ việc 


nâng cao năng lực nhà nước và phát triển kinh tế, ổn định 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 161 


chính trị của đất nước này. Tuy nhiên, Mianma vẫn phải 
đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc thay 
đổi mối quan hệ quân sự - dân sự, tức là tăng cường quyền 
lực của nhà nước đối với các phong trào kinh tế và chính 
trị, quân sự, thách thức trong việc cải cách chính trị để vực 
dậy một bộ máy chính trị “trì trệ” (có thể nói là nhất thế 
giới) trong một thời gian dài đã không đủ sức điều hành 
một nền kinh tế èo uột, nghèo đói, lạc hậu. Ngoài ra, nền 
hành chính không hiệu quả, hệ thống quản lý thiếu trách 
nhiệm giải trình và minh bạch; chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
trỗi dậy xung đột với nhà nước, gia tăng bạo lực tôn giáo 
giữa các nhóm tôn giáo và giữa Islam giáo và Phật giáo là 
thực trạng chính trị - xã hội ở Mianma đang trông chờ 
được giải quyết. 


2. Tác động của chính sách tôn giáo đối với an ninh 
tôn giáo ở Mianma 

Hiến pháp Mianma bảo đảm cho mọi công dân được 
quyền tự do tuyên xưng và thực hành tôn giáo tùy thuộc vào 
trật tự công cộng, đạo đức hoặc sức khỏe và các quy định 
khác của Hiến pháp. Luật pháp nước này nghiêm cấm phát 
ngôn hoặc có hành vi xúc phạm, bôi nhọ tôn giáo hoặc niềm 
tin tôn giáo; cũng nghiêm cấm việc gây thương tích, làm ô uế 
hoặc xâm phạm vào bất kỳ nơi thờ tự hoặc khu chôn cất nào 
với mục đích xúc phạm tôn giáo. 

Tất cả các tổ chức, cho dù thế tục hay tôn giáo, đều phải 
đăng ký với chính phủ để có được tư cách pháp lý chính 
thức. Địa vị pháp lý chính thức này là bắt buộc đối với các 


162 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tổ chức để có được quyền sở hữu đất đai, xin giấy phép xây 
dựng và tiến hành các hoạt động tôn giáo. Luật chuyển đổi 
tôn giáo quy định việc chuyển đổi phải thông qua một quá 
trình đăng ký và phê duyệt rộng rãi. Luật pháp không cho 
phép các tu sĩ chuyên nghiệp (của bất kỳ nhóm tôn giáo 
nào) được ứng cử vào các chức vụ công và tham gia bầu 
cử. Hiến pháp Mianma cấm lạm dụng tôn giáo vì mục đích 
chính trị. 

Theo các cuộc điều tra dân số năm 2014 của Chính phủ 
Mianma, dân số Mianma khoảng 56 triệu người, trong đó tín 
đồ Phật giáo Theravada (nguyên thủy) chiếm 88% dân số 
(chủ yếu là người Bamar, Rakhine, Shan, Mon, Karen và các 
nhóm dân tộc Trung Quốc). Ki-tô giáo chiếm 6,2% (bao gồm 
Tìn Lành Baptist, Công giáo La Mã, Anh giáo, cùng với một 
số giáo phái Tin Lành nhỏ). Người Islam giáo (chủ yếu là 
dòng Sunni) chiếm khoảng 4,2%, Ấn giáo 0,õ%, còn lại là các 
tôn giáo dân gian bản địa khác. 

Chính phủ hạn chế các hoạt động chính trị của các tăng 
đoàn Phật giáo (sangha) bằng luật pháp. Theo đó, chính phủ 
cấm tất cả các hệ phái Phật giáo ngoài 9 hệ phái được nhà 
nước công nhận. Các hành vi vi phạm lệnh cấm này có thể bị 
hình sự hóa. Vụ Phổ biến và Truyền bá Sasana (giáo lý Phật 
giáo) của Bộ Tôn giáo sẽ giám sát mối quan hệ của chính phủ 
với các nhà sư và trường học Phật giáo. Giáo dục tôn giáo 
không được đưa vào các trường công lập. Tuy nhiên, một số 
trường có đa số học sinh theo Phật giáo có thể bắt đầu ngày 
học bằng một buổi đọc kinh Phật giáo. Luật hôn nhân đặc 


biệt dành cho phụ nữ Phật giáo quy định các yêu cầu thông báo 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 163 


và đăng ký, đối với cuộc hôn nhân mà người chồng không 
theo Phật giáo thì người chồng phải tuân thủ các nghĩa vụ 
nếu không sẽ phải chịu hình phạt. 

Ở những khu vực có ít hoặc không có nhà thờ Islam 
giáo, tín đồ Islam giáo thường tiến hành các hoạt động tôn 
giáo (cầu nguyện, giảng dạy) tại nhà riêng. Bộ Văn hóa và 
Các vấn đề tôn giáo của Mianma quy định hạn chế các 
giáo lý tôn giáo phi Phật giáo và cấm các hoạt động cầu 
nguyện và giảng dạy tôn giáo tại nhà riêng; yêu cầu các 
tài liệu giảng dạy của Islam giáo không được in bằng 
tiếng Arập mà phải in bằng tiếng Mianma và phải nộp 
trước cho Bộ kiểm duyệt. 

Chính phủ tiếp tục gia tăng các hạn chế đối với các tổ 
chức xã hội dân sự thế tục và tôn giáo tổ chức các sự kiện 
công cộng tại tư gia hoặc các địa điểm khác như khách sạn, 
yêu cầu thông báo trước về các sự kiện và số lượng người 
tham gia. Nhiều tổ chức tôn giáo cho biết giấy phép của 
chính quyền địa phương về việc tổ chức sự kiện của tôn giáo 
có thể bị hủy vào phút chót. 

Kể từ năm 2011, việc chuyển đổi sang một chính phủ 
bán dân sự đã dẫn tới một loạt các cải cách pháp lý, nổi bật 
là các cải cách về luật pháp tôn giáo. VỊ trí của tôn giáo 
trong đời sống chính trị - xã hội cũng được quy định trong 
Hiến pháp nhưng đã có một sự tranh cãi (kể từ khi độc lập 
năm 1947) rằng, Mianma là một quốc gia thế tục hay quốc 
gia Phật giáo. Trước khi giành được độc lập, trong quá trình 
soạn thảo Hiến pháp, có một số quan điểm đề nghị công 


nhận Phật giáo là quốc giáo. Nhưng cũng có nhiều quan 


164 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


điểm phản đối đề xuất này. Dựa trên dự thảo Hiến pháp 
ban đầu, Mianma sẽ là một quốc gia thế tục. Tuy nhiên, dự 
thảo Hiến pháp đã được sửa đổi, trong đó bao gồm một điều 
khoản công nhận vị trí đặc biệt của Phật giáo. Hiến pháp 
năm 1947 công nhận rằng Phật giáo có một vị trí đặc biệt và 
là tôn giáo của đa số dân chúng, nhưng cũng quy định sự 
bình đẳng trước pháp luật của bất kể tôn giáo nào và cấm 
phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo chỉ 
có thể bị giới hạn trên cơ sở trật tự công cộng, đạo đức hoặc 
sức khỏe và các quy định khác của luật pháp. Hiến pháp 
cũng đặc biệt lưu ý bốn tôn giáo (ngoài Phật giáo) được cho 
là hợp pháp (tại thời điểm đó) là: Islam giáo, Ấn Độ giáo, 
Ki-tô giáo và Vật linh giáo. 

Sự cân bằng giữa vị trí đặc biệt của Phật giáo và các tôn 
giáo khác đã thay đổi khi Hiến pháp năm 1947 được sửa đổi 
năm 1960. Sự sửa đổi này đã gây nhiều tranh cãi về một nhà 
nước thế tục ở Mianma. Động lực cho lần sửa đổi hiến pháp 
này xuất hiện từ năm 1956, khi U Nu, lãnh đạo phe nhóm 
của Liên đoàn Tự do nhân dân chống phátxít đổi tên thành 
Đảng Liên minh, tuyên bố rằng ông dự định đưa Phật giáo 
trở thành quốc giáo. U Nu đã tranh cử thành công vào tháng 
02/1960, vì lời hứa đưa Phật giáo trở thành quốc giáo, Ủy ban 
Điều tra về tôn giáo quốc gia đã được thành lập để xem xét 
đề xuất đưa Phật giáo trở thành quốc giáo. Đề xuất này đã bị 
các nhóm như Liên minh thiểu số quốc gia (liên minh của các 
nhà lãnh đạo Islam giáo, Ki-tô giáo và các tôn giáo thiểu số 
khác do người Islam giáo và luật sư Ủ Than Tun lãnh đạo) 
phản đối. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 165 


Bất chấp sự phản đối, vào ngày 26/8/1960, đề xuất trên 
đã nhận được sự tán thành của 2/3 đại diện trong lưỡng viện 
của Quốc hội và do đó, Hiến pháp đã được sửa đổi để đưa 
Phật giáo trở thành quốc giáo chính thức. Một điều khoản 
cũng được bổ sung để buộc Chính phủ Liên minh phân bổ 
50% mức chi tiêu hiện tại hằng năm cho các vấn đề liên quan 
đến Phật giáo. Đây là một cam kết tài chính quan trọng mặc 
dù một cam kết cuối cùng không bao giờ được thực hiện. 
Trước những phát triển này, các nhóm thiểu số tôn giáo như 
Kachin (đa số theo Ki-tô giáo) đã bày tỏ sự quan ngại đối với 
các cải cách khi họ cho rằng việc sửa đổi này có thể áp đặt 
Phật giáo lên các tôn giáo thiểu số. Những cải cách pháp luật 
về tôn giáo còn nhằm hạn chế hành vi và hoạt động của 
những người không theo Phật giáo. Nhiều điều khoản trong 
luật pháp cũng được thêm vào để bảo vệ và truyền bá giáo lý 
của Phật giáo, yêu cầu nhà nước hỗ trợ việc trùng tu các 
chùa, cung cấp các bệnh viện dành riêng cho các thành viên 
của Tăng đoàn. Ngoài Hiến pháp, một đạo luật quốc gia được 
gọi là Đạo luật Khuyến khích tôn giáo nhà nước năm 1961 
cũng đã được thông qua, trong đó yêu cầu tất cả các trường 
học phải dạy tác phẩm Phật giáo kinh điển cho sinh viên và 
cho các tù nhân. 

Chính phủ Mianma lúc đó đã hỗ trợ tài chính cho các 
chủng viện Phật giáo và các hoạt động truyền giáo của Phật 
giáo; tài trợ cho haitrường đại học tăng đoàn của tiểu 
bang ở Yangon và Mandalay, nơi đào tạo các nhà sư và hỗ 
trợ tài chính cho các nghi lễ Phật giáo. Nhiều trường công 
lập cho phép học sinh tụng kinh niệm Phật, lập bàn thờ 


166 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Phật hoặc trưng bày các biểu tượng Phật giáo trong phòng 
học. Sinh viên theo Ki-tô giáo được khuyến khích cải đạo 
sang Phật giáo để có thể theo học những trường được tài trợ 
tốt hơn so với các trường công lập (người Mianma gọi các 
trường đó là “NaTaLa”), các trường này được mô tả như một 
“chương trình đồng hóa tôn giáo và văn hóa do nhà nước tài 
trợ”. Các phương tiện truyền thông chính thống thường 
xuyên đưa tin về việc các quan chức quân đội và chính phủ 
cùng các thành viên gia đình họ bày tỏ sự kính trọng đối với 
các nhà sư Phật giáo, cúng dường tại các chùa, làm lễ khai 
quang, tu bổ, trùng tu, xây dựng mới chùa chiền, kêu gọi 
quyên góp tiền bạc, thực phẩm và lao động công ích xây 
dựng hoặc sửa chữa các điện thờ Phật giáo trên toàn quốc. 
Chính phủ cũng xuất bản và phân phối các sách hướng dẫn 
về Phật giáo. 

Sau khi Phật giáo chính thức được xác lập là quốc giáo, 
sự thù địch và căng thẳng giữa người Islam giáo và Phật giáo 
đã gia tăng đáng kể ở Mianma. Bản Hiến pháp sửa đổi tái 
khẳng định việc giảng dạy Phật giáo trong trường học và 
quyền của cha mẹ trong việc bảo đảm con cái họ được học về 
tôn giáo. Tuy nhiên, điều này đã không thể xoa dịu những 
căng thẳng chính trị vào thời điểm đó, và cuộc đảo chính 
quân sự sau đó vào năm 1962 đã chấm dứt tình trạng tồn tại 
ngắn ngủi của Phật giáo như một quốc đạo. 

Cuộc đảo chính và tiếp quản năm 1962 của Hội đồng 
Cách mạng đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ trong các chính 
sách của Nhà nước Mianma về tôn giáo. Hội đồng Cách mạng 


bãi bỏ một số luật về tôn giáo và ngừng tài trợ cho Phật giáo. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 167 


Các tổ chức tôn giáo chịu sự kiểm soát của Hội đồng, phải 
đăng ký với chính quyền, tôn giáo và các tu sĩ không được 
tham gia vào chính trị, và bản thân Hội đồng sẽ không sử 
dụng tôn giáo để trục lợi chính trị. Hiến pháp sửa đổi năm 
1974 không thừa nhận vị trí đặc biệt của Phật giáo. 

Sau khi quân đội nắm quyền điều hành đất nước năm 
1988 đã bắt đầu quá trình soạn thảo Hiến pháp mới trong bối 
cảnh tranh cãi gay gắt. Nội dung của Hiến pháp về vấn đề 
tôn giáo giống với những nội dung trong Hiến pháp cũ năm 
1947. Hiến pháp năm 2008 thừa nhận địa vị đặc biệt của 
Phật giáo nhưng công nhận Islam giáo, Ki-tô giáo, Ấn Độ 
giáo và Vật linh giáo. Hiến pháp nghiêm cấm việc thao túng 
tôn giáo để trục lợi chính trị và cấm kích động hận thù hoặc 
xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo; đồng thời cũng trao 
quyền hạn sâu rộng cho Liên minh để cung cấp hỗ trợ cho các 
tôn giáo được nhà nước công nhận ở trên. 

Mặc dù Hiến pháp và các luật cụ thể đã quy định một 
cách rõ ràng về mối quan hệ nhà nước - tôn giáo ở Mianma, 
nhưng Mianma là một quốc gia mà đa số người dân theo 
Phật giáo đã có một lịch sử tương tác lâu dài giữa Phật 
giáo với nhà nước vì Phật giáo có liên quan mật thiết đến 
sự cai trị của các vị vua Mianma trong quá khứ. Do đó, bắt 
đầu từ khi tự do hóa chính trị vào năm 2011, Mianma vẫn 
gặp rắc rối về an ninh tôn giáo bởi sự gia tăng của chủ 
nghĩa dân tộc Phật giáo cực đoan chống Islam giáo. Tổ 
chức dân tộc chủ nghĩa nổi bật nhất là Hiệp hội Bảo vệ 
chủng tộc và tôn giáo (gọi tắt bằng tiếng Mianma là 


Mabatha) bao gồm các tăng, ni và cư sĩ. Không chỉ là một 


168 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tổ chức tập trung vào các mục tiêu chính trị hoặc chống 
Islam giáo, Mabatha tự coi mình và được nhiều người ủng hộ 
xem như một phong trào xã hội và tôn giáo trên diện rộng 
với mục tiêu trước hết là bảo vệ và truyền bá hình ảnh 
Phật giáo trong một quốc gia mà Phật giáo và nhà nước 
trong lịch sử đã từng không thể tách rời. 

Mabatha do các nhà sư được người dân tôn kính và có sức 
lôi cuốn rộng rãi lãnh đạo. Tính hợp pháp của Mabatha trong 
mắt nhiều Phật tử Mianma còn cao hơn nhiều so với chính 
phủ hoặc các cơ quan tôn giáo nhà nước. Mabatha cũng thu 
hút nhiều thành phần, bao gồm những người phản đối việc 
tham gia chính trị đảng phái hoặc tán thành quan điểm cực 
đoan chống Islam giáo', kích động hoặc dung túng bạo lực 
nhân danh bảo vệ chủng tộc và tôn giáo, và cả những người 
tham gia các hoạt động cộng đồng như các trường học Phật 
giáo ngày Chủ nhật, dịch vụ xã hội và giáo dục thế tục, cung 


cấp trợ giúp pháp lý và cứu trợ thiên tai. 


1. Bạo lực, phân biệt đối xử và quấy rối nhắm vào người Rohingya ở 
bang Rakhine theo Islam giáo và các nhóm dân tộc thiểu số khác theo 
Ki-tô giáo ở bang Kachin và người theo đạo Hinđu. Sau cuộc xung đột sắc 
tộc Rohingya (tháng 8/2017) khiến hơn 700.000 người tị nạn phải chuyển 
đến Bănglađét, người Rohingya còn lại ở Mianma tiếp tục đối mặt với sự 
hạn chế quyền tự do đi lại và tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và 
sinh kế dựa trên sắc tộc, tôn giáo và tình trạng công dân của họ. Theo Ủy 
ban Liên hợp quốc về nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ (NGOs), 
một Báo cáo (tháng 9/2017) cho thấy, Chính phủ Mianma “không làm gì, 
để phá bỏ hệ thống bạo lực và đàn áp chống lại người Rohingya, và những 
người Rohingya ở lại Rakhine đã sống trong hoàn cảnh thảm khốc giống 
như trước khi sự kiện xảy ra tháng 8/2017”. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 169 


Chính phủ đã tập trung nỗ lực đáng kể vào việc ngăn 
chặn mọi hoạt động của nhóm này và yêu cầu tổ chức 
Phật giáo trong nước vận động và tẩy chay các tổ chức Phật 
giáo cực đoan dạng đó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực không làm suy 
yếu chủ nghĩa dân tộc Phật giáo. Bất chấp lệnh cấm, nhiều 
chi hội Mabatha ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động, các thủ 
lĩnh của Mabatha vẫn tiếp tục tuyên truyền chống Islam giáo 
thông qua các bài thuyết pháp trên mạng xã hội, vẫn nhận 
được nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, có uy tín rất lớn trong 
cộng đồng dân cư vì sự phổ biến của các dịch vụ cộng đồng 
được cung cấp bởi Mabatha. 

Các nhóm tôn giáo thiểu số như Ki-tô giáo, Ấn giáo, 
Islam giáo bị hạn chế thực hành tôn giáo, từ chối quyền tự 
do đi lại, đóng cửa cơ sở thờ tự và trường dạy kinh sách, từ 
chối hoặc không chấp thuận giấy phép xây dựng và sửa 
chữa cơ sở thờ tự. Đặc biệt, tộc người Rohingya theo Islam 
giáo ở bang Rakhine của Mianma có nguồn gốc từ tộc người 
Ấn - Arya. Họ tự cho rằng mình là những người cư dân bản 
địa ở bang Rakhine (phía tây nam của Mianma), trong khi 
các sử gia khác cho rằng họ là nhóm đại diện cho một hỗn 
hợp của người di cư tiền thuộc địa và thuộc địa. Tuy nhiên, 
quan điểm của chính quyền Mianma cho rằng người 
Rohingya, chủ yếu là những người di cư vào Arakan sau độc 
lập Mianma năm 1948 hoặc sau khi Bănglađét độc lập vào 
năm 1971 là dân nhập cư bất hợp pháp. Các phương tiện 
truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền thường mô 
tả Rohingya là một trong những dân tộc thiểu số bị đàn áp 


nhất trên thế giới. Thậm chí, theo Liên hợp quốc, các vi 


170 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


phạm nhân quyền đối với người Rohingya có thể được gọi là 


A..À 1z _ *À 
”'. Do hạn chế về di chuyển, nhiều 


“tội ác chống lại nhân loại 
người Rohingya ở bang Rakhine theo Islam giáo không thể 
tiếp cận giáo dục tại các trường học do nhà nước quản 
lý. Trẻ em Rohingya chỉ được theo học tại các trường trung 
học của địa phương. Chính quyền không cho phép học sinh 
Rohingya tốt nghiệp trung học từ bang Rakhine ra ngoài 
bang để học cao đẳng hoặc đại học. Sinh viên tốt nghiệp đại 
học không có thẻ căn cước công dân sẽ không được thừa 
nhận, điều này ảnh hưởng đáng kể đến sinh viên thuộc các 
nhóm tôn giáo thiểu số (đặc biệt là sinh viên Islam giáo) bởi 
những sinh viên này có thể tham gia các lớp học và thi cử 
nhưng không thể nhận bằng tốt nghiệp trừ khi họ có thẻ 
căn cước công dân định danh tôn giáo của họ. Công dân 
Rohingya theo Islam giáo không thể kiếm được việc làm ở 
bất kỳ vị trí công chức nào trong chính quyền Mianma. Các 
đơn xin việc của người Islam giáo phần lớn bị từ chối. Trong 
khi đó, công dân theo Phật giáo lại chiếm đại đa số trong 
các nghị sĩ và giữ các vị trí quan chức cấp cao trong quân 
đội và dân sự. 

Một số nhà lãnh đạo tiến bộ của Phật giáo và Islam giáo ở 
Mianma cố gắng ngăn chặn bạo lực thông qua các hoạt động 
chính thức và không chính thức như tổ chức các sự kiện nội 
bộ và liên tôn để phát triển các cơ chế giám sát và chống 


lại sự thù hận tôn giáo, khuyến khích lòng khoan dung và 


1. https://www.alJazeera.com/news/2016/6/20/un-rohingya-may-be- 
vIctims-of-crImes-agaInst-humanIty. 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 171 


đa dạng tôn giáo. Theo đó, diễn đàn “Tư vấn hòa bình” và 
“Hòa giải quốc gia” do các tôn giáo đã được tổ chức tại Nay 
Pyi Taw. Các nhà lãnh đạo lslam giáo, Phật giáo, Ki-tô 
giáo cũng tích cực kêu gọi sự khoan dung tôn giáo và tôn 
trọng lẫn nhau. Một liên minh các nhóm xã hội dân sự liên 
tôn đã vận động và tham vấn về dự thảo Luật chống thù 
hận tôn giáo (tuy vậy, Quốc hội Mianma đã không thông 
qua luật này). 

Chính phủ Mianma cho phép các nhóm tôn giáo nước 
ngoài hoạt động như một tổ chức phi chính phủ viện trợ nhân 
đạo phi tôn giáo ở Mianma. Các tổ chức tôn giáo địa phương 
cũng có thể mời các giáo sĩ từ các nhóm tôn giáo nước ngoài 
vào Mianma giao lưu tôn giáo. 

Năm 1999, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ (United 
States Commission on International Religious Freedom, 
gọi tắt là USCIRF) đề xuất với Bộ Ngoại giao chỉ định 
Mianma là “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn 
giáo” (Country of Particular Coneerns, gọi tắt là CPC) vì đã 
tham gia hoặc dung túng cho những v1 phạm đặc biệt nghiêm 
trọng về tự do tôn giáo. Năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ 
định lại Mianma là CPC và hình phạt đi kèm là lệnh cấm 
vận vũ khí. Chính phủ Mỹ cắt giảm quan hệ quân sự song 
phương, hạn chế thị thực vào Mỹ và châu Âu đối với nhà 
lãnh đạo quân sự đương nhiệm và cựu lãnh đạo Mianma, ấp 
đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nước này... Các 
quan chức chính phủ Mỹ tiếp tục kêu gọi các giải pháp bền 
vững cho các nguyên nhân gốc rễ của phân biệt đối xử và bạo 
lực ở bang Rakhine. 


172 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


3. Kinh nghiệm cho Việt Nam 


Động lực của xung đột bạo lực có yếu tố tôn giáo ở 
Mianma có nguồn gốc sâu xa từ một lịch sử phức tạp và là sự 
giao thoa của nhiều bất bình không hẳn chỉ từ lý do tôn giáo, 
mà còn là căng thẳng về lợi ích, bất bình đẳng kinh tế và các 
động lực chính trị khác. Tuy nhiên, theo bình luận và quan 
sát quốc tế, tôn giáo đã trở thành vấn đề chính đằng sau các 
nguyên nhân xung đột ở Mianma, mặc dù còn có một số vấn 
đề kinh tế - xã hội khác như nghèo đói, thất nghiệp. Vì vậy, 
Chính phủ Mianma cần giải quyết tốt bài toán “chủ nghĩa 
dân tộc Phật giáo” và bài toán nhà nước quân sự tiếm quyền 
bởi Phật giáo là tôn giáo chiếm số đông dân số và có nhiều 
hoạt động hỗ trợ cho chính phủ trong quốc kế dân sinh và 
quân đội cũng rất quan trọng để giúp chính quyền dân sự 
để bảo vệ chính thể và chủ quyển quốc gia. Trong kinh 
nghiệm ứng xử tôn giáo, Chính phủ Mianma cần xác định 
vị trí thích hợp của Phật giáo và kết thúc sớm vai trò của 
lãnh đạo chính trị trong việc bảo vệ Phật giáo. Mặc dù mối 
quan hệ lịch sử sâu sắc, hợp pháp hóa lẫn nhau giữa nhà 
nước và giới tăng lữ, không thể chỉ xét về khía cạnh chính 
trị và chủ nghĩa dân tộc nhưng Nhà nước cần tách rời khỏi 
các vấn đề tôn giáo. Cần lưu ý rằng, dù các nhân vật và 
mạng lưới tôn giáo có thể ảnh hưởng lớn đến quan điểm và 
thái độ của cộng đồng, nhưng họ không thể nắm giữ quyền 
thực thi thay đổi hành vi cộng đồng rộng rãi. Hơn nữa, 
chính phủ nên kiểm soát và sắp xếp lại vị trí của Phật giáo 


trong bối cảnh dân chủ hơn, tránh đẩy cộng đồng Islam giáo 


Chương II: AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á... 178 


Rohingya ra khỏi đất nước Mianma, không phân biệt tư 
cách công dân vì lý do tôn giáo của họ. 

Song song với đó, cần phải giải quyết bài toán chủ nghĩa 
sắc tộc tôn giáo. Một thái độ coi “Rohingyas” (tộc người Rohingya 
theo Islam giáo ở bang Rakhine của Mianma) là những người 
nhập cư bất hợp pháp và do đó không có quyền công dân là 
một trong những nguyên nhân gây xung đột sắc tộc - tôn 
giáo ở Mianma. Vì thế, thiết lập các quyền hợp pháp bao gồm 
quyền công dân, quyền tự do tôn giáo có thể là một phần của 
giải pháp giải quyết xung đột tôn giáo và bảo đảm an ninh 
tôn giáo ở đất nước này. 

Việc tập trung nhiều hơn vào phát triển nền kinh tế sẽ 
khiến người dân tin tưởng rằng chính phủ đang ưu tiên các 
cơ hội và việc làm hơn, hứa hẹn một tương lai thịnh vượng 
hơn cho họ, từ đó sẽ thu hút người dân quan tâm đến công 
việc và cuộc sống thế tục của họ nhiều hơn việc tham gia 
vào các hoạt động tôn giáo của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo 
cực đoan. 

Về mặt hiến pháp, các quy định về tôn giáo cũng cần 
dung hòa vị trí đặc biệt của Phật giáo với việc công nhận của 
các tôn giáo khác. Đặc biệt, luật pháp đôi khi đã được sử 
dụng để ngăn chặn và tách biệt các cộng đồng tôn giáo, hạn 
chế ảnh hưởng của việc thực hành tôn giáo không phải là 
Phật giáo, ở một mức độ nào đó, đã gây nên xung đột tôn 
giáo, dẫn đến bất ổn về an ninh quốc gia. Trong bối cảnh này, 
cần có sự thỏa hiệp giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo và 
hiệu chỉnh chính sách đa dạng tôn giáo tỉnh tế hơn. Khi 
những nỗ lực có chủ ý nhằm loại trừ người Rohingya Islam 


174 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


giáo ra khỏi các cuộc thảo luận chính trị được thể chế hóa, 
làm suy yếu cơ hội của họ trong nền chính trị của Mianma, 
khiến người Rohingya buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị 
ở những nơi khác, các xu hướng xung đột sẽ càng trở nên mơ 
hồ và phức tạp hơn. 

Các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là từ quốc tế tác động 
đến cải cách chính trị và chính sách tôn giáo của Mianma, do 
chưa hiểu đầy đủ về bối cảnh tôn giáo ở Mianma một cách 
khách quan, đã nhấn mạnh quá mức các khía cạnh tôn giáo 
của cuộc xung đột, ở một chừng mực nào đó lại có tác dụng 
ngược, có thể làm gia tăng sự nhạy cảm tôn giáo và phân cực 
tôn giáo ở Mianma. Việc sử dụng các nhà lãnh đạo tôn giáo, 
những người ủng hộ hòa bình tôn giáo cũng cần tính đến sự 
nhạy cảm với khuynh hướng tôn giáo đang muốn duy trì sự 
tín nhiệm và quyền hạn của họ đối với cộng đồng đức tin và 
đối với chính quyền. Do vậy, với sự lãnh đạo sáng suốt và 
một tầm nhìn sắc sảo về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo, Chính 
phủ Mianma cần chấp nhận nhu cầu đa dạng văn hóa, đa 
dạng tôn giáo một cách linh hoạt hơn, có thể dựa trên cơ sở 
cùng tổn tại và đa nguyên tôn giáo như đã từng diễn ra và 
được giải quyết một cách ổn thỏa trong quá khứ ở Mianma 
cũng như ở nhiều quốc gia Đông Á khác. 


175 


Chương TIT 


THỰC TRẠNG ñN NINH TÔN BIÁ0 
Ủ VIỆT NAM HIỆN NAY 


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 


Trước tiên, chúng tôi muốn giới thiệu kỹ hơn về thuật 
ngữ tôn giáo được sử dụng trong cuốn sách, vì khái niệm “tôn 
giáo” hiện còn nhiều tranh luận học thuật chưa đi đến sự 
thống nhất ở Việt Nam. 

Trong thời kỳ cổ đại và trung đại, “tôn giáo” được hiểu 
đơn giản là một hành vi, một nghĩa vụ thờ cúng của cá nhân 
đối với gia đình, làng xã, thủ lĩnh (lãnh tụ, nhà cầm quyền và 
cao hơn nữa là với đấng tối cao, thượng đế, thiên chúa), 
không bao gồm hàm nghĩa là học thuyết hay tri thức. Tức là, 
tôn giáo được hiểu chủ yếu là các hành vi, nghi thức cúng tế. 
Các tôn giáo nguyên thủy chưa quan tâm nhiều đến giáo 
điều, kinh sách hay nói đúng hơn là chưa có giáo lý, kinh 
điển. Kinh sách (tư tưởng) có được sau này, chủ yếu là do các 
thế hệ tín đồ đời sau ghi chép lại những gì giáo chủ (hay 
người khai đạo) khi còn tại thế truyền giảng. 

Khái niệm về tôn giáo được sử dụng vào thế kỷ XVI để 
phân biệt hai khu vực: nhà thờ (tôn giáo) và các cơ quan 
dân sự (nhà nước). 


176 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Khái niệm tôn giáo (thời hiện đại) được dùng đã bao hàm 
trong đó các yếu tố cấu thành một tôn giáo: () yếu tố bắt 
buộc phải có đó là niềm tin/sự xác tín hoặc học thuyết/kinh 
sách/giáo điều; đi) một hệ thống các biểu tượng cùng hành vi 
thể hiện sự xác tín của con người về một đối tượng thần linh 
nào đó; (1ï) một tổ chức của những người cùng chung một đức 
tin. Như vậy, một tôn giáo được định hình với ba yếu tố cấu 
trúc cơ bản: đức tin; nghi lễ thực hành (hành vi cúng tế); 
cộng đồng (những người cùng chung một đức tin, giáo chủ, 
chức sắc, tín đồ). 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình, các tôn 
giáo cũng đã có những hình thức biểu hiện khác nhau trong 
các nền văn hóa khác nhau. Một số tôn giáo đặt trọng tâm 
vào niềm tin (giáo lý, kinh sách), một số tôn giáo lại nhấn 
mạnh đến hành vi thực hành (nghi lễ, giới luật, nghi thức, 
phương pháp tu tập), một số tôn giáo tập trung vào sự trải 
nghiệm (kinh nghiệm chủ quan) của cá nhân tôn giáo, trong 
khi một số tôn giáo khác coi hoạt động của cộng đồng tôn 
giáo mới là quan trọng nhất. Một số tôn giáo tuyên bố là phổ 
quát, trong khi một số tôn giáo khác chỉ được thực hành bởi 
một nhóm nhỏ người trên một địa bàn hẹp. Ở nhiều nơi, tôn 
giáo liên quan đến các thể chế công như giáo dục, y tế, nhưng 
cũng có nhiều nơi tôn giáo chỉ hoạt động trong phạm vi riêng 
tư, nhóm nhỏ, thuần túy đức tin. 

Giới nghiên cứu tôn giáo quốc tế đã phân chia tôn giáo 
thành ba loại chính: @) Tôn giáo thế giới (có tính phổ quát, 
tồn tại ở nhiều quốc gia, dân tộc và các nền văn hóa khác 


nhau), đó là Công giáo, lIslam giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 177 


(Hindu giáo) chiếm khoảng 5,8 tỷ tín đồ trên hơn 7 tỷ dân số 
toàn cầu, chiếm tỷ lệ 84%; (1ï) Tôn giáo bản địa (các loại hình 
tín ngưỡng dân gian, tôn giáo đại chúng tổn tại trong các 
cộng đồng nhỏ hẹp ở một vài quốc gia có những đặc thù riêng 
về văn hóa, chiếm khoảng 400 triệu tín đồ, chiếm tỷ lệ 6,4% 
dân số toàn cầu); (ii) các tôn giáo mới (phát triển trong mấy 
thập niên gần đây trên phạm vi toàn cầu). 

Khái niệm tôn giáo trong cuốn sách này đề cập được giới 
hạn theo nghĩa một tôn giáo với đầy đủ các yếu tố cấu thành: 
() niềm tin, sự xác tín; đi) hệ thống các biểu tượng và các nghi 
lễ cúng tế; (ii) cộng đồng (tín đồ, chức sắc, tổ chức giáo hội) và 
được nhà nước Việt Nam thừa nhận pháp nhân tôn giáo. 

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo cùng tồn tại, với 
khoảng 26 triệu tín đổ, 55 nghìn chức sắc, hơn 130 nghìn 
chức việc, gần 28 nghìn cơ sở thờ tự!. Hiện tại, có 16 tôn giáo 
được Nhà nước Việt Nam công nhận và 36 tổ chức tôn giáo đã 
được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, 4 tổ chức và 1 
pháp môn được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo”. 
Ngoài các tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân và 
đã đăng ký hoạt động nêu trên, ở Việt Nam (những năm gần 
đây) xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới/đạo lạ (chưa 
được Nhà nước công nhận). 


1. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn 
giáo: “Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 
12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn 
giáo”, ngày 31/7/2017. 

2. Công văn số 6955/BNV-TGCP ngày 28/12/2020 về Danh mục các tổ 
chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 


178 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Trong phần này, chúng tôi sẽ khái quát diện mạo 16 tôn 
giáo đã được Nhà nước Việt Nam thừa nhận để độc giả có cái 
nhìn tổng quan về sự đa dạng tôn giáo ở Việt Nam, đó là: 
Phật giáo, Công giáo, Tìn Lành, Islam giáo, đạo Cao Đài, 
Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, 
Tịnh Độ cư sĩ Phật hội, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo - Tam 
Tông miếu, đạo Bahaïi, Bàlamôn giáo, Giáo hội Các Thánh 
hữu ngày sau của Chúa Giêsu Ki-tô (viết tắt là đạo 
Moemon), Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Cơ đốc Phục lâm. 


1. Phật giáo 


Phật giáo ra đời tại Ấn Độ vào thế kỷ VI trước Công 
nguyên, do Thái tử Siddhattha (Tất Đạt Đa) thuộc bộ tộc 
Sakya vương quốc Kapilavatthu sáng lập, được truyền bá 
sang các nước khác theo hai con đường chính là “Nam truyền” 
và “Bắc truyền”. Phật giáo Nam truyền chủ yếu dùng kinh 
điển chữ Pali và Phật giáo Bắc truyền dùng hệ Hán ngữ và 
Tạng ngữ để truyền bá và thích hợp đối với nhiều nước như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. 

Phật giáo vào Việt Nam khi nào cũng có nhiều giả thuyết 
khác nhau, có nhận định cho rằng, Phật giáo có mặt ở Việt 
Nam từ cuối thời đại Hùng Vương (thế kỷ III trước Công 
nguyên) được ghi lại trong Lãnh Nam chích quái về câu 
chuyện Chử Đông Tử theo học một vị sư có tên Phật Quang. 
Nhận định phổ biến khác cho rằng, Phật giáo bắt đầu vào 
Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên và thực sự bám rễ 
vững chắc vào những năm đầu thế kỷ III với những tên tuổi 
như Mâu Tử/Mâu Bác (Trung Hoa), Khương Tăng Hội (Ấn Đội, 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 179 


Ma Ha Kỳ Vực (Ấn Độ). Ở phía Bắc, Phật giáo du nhập Việt 
Nam thời kỳ này trong tình trạng giao thoa với Đạo giáo (với 
phương pháp tu tiên và phép dưỡng sinh bất tử khá phổ biến 
trong tầng lớp tỉnh hoa của xã hội). Còn ở phía Nam, Phật 
giáo du nhập các quốc gia cổ như Phù Nam, Lâm Ấp (Chiêm 
Thành). Do khoảng trống về tài liệu chưa cho phép nhận 
định, nhưng căn cứ vào kết quả khai quật của ngành khảo cổ 
học cho thấy, Phật giáo cùng với đạo djJaina, đạo Bàlamôn đã 
kế tiếp và xen kẽ nhau du nhập miền đất của các tiểu vương 
quốc thuộc Đông Nam Á ngày nay. 

Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam có sự pha trộn và ảnh 
hưởng của các vị tăng người Hoa nên chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của Phật giáo Trung Quốc với các tông phái như Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi (năm ð80), Vô Ngôn Thông (năm 820). Tuy nhiên, 
chỉ có ba tông phái là Mật tông, Thiền tông, Tịnh Độ tông 
chiếm vị trí chủ đạo ở Việt Nam. Nhiều vị thiền sư như Vạn 
Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không,... (thế kỷ XI-XI]) 
đều thông thạo Mật tông (giỏi pháp thuật, thần thông biến 
hóa, trừ tà, chữa bệnh). Thiển tông giao thoa, tương đồng với 
Tịnh Độ tông trong việc đều cùng tụng niệm Phật A Di Đà và 
Bồ tát. Các điện thờ ở chùa miền Bắc có rất nhiều tượng 
Phật, Bồ tát, La Hán của các tông phái khác nhau. Các chùa 
miền Nam thì có xu hướng kết hợp Tiểu thừa với Đại thừa 
(nhiều chùa mang hình thức Tiểu thừa thờ Phật Thích Ca 
Mầu Ni, sư mặc áo vàng nhưng lại theo giáo lý Đại thừa; bên 
cạnh Phật Thích Ca Mầu Ni còn có các tượng Phật khác, bên 
cạnh áo vàng còn có áo nâu, áo lam...) cho thấy tỉnh thần vạn 


giáo nhất lý, vạn giáo đồng quy, tam giáo đồng tôn. Đây là 


180 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


một nét đặc trưng rất riêng của Phật giáo Việt Nam so với 
các quốc gia Phật giáo láng giềng khác như Thái Lan, Lào, 
Campuchia (chỉ có Phật giáo Nam Tông), Trung Quốc, Nhật 
Bản, Mông Cổ (Phật giáo Bắc Tông). 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam trải qua hơn 2.000 năm với 4 
lần hiệp nhất. Lần hiệp nhất Phật giáo cả nước diễn ra vào 
tháng 11/1981 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khi thành lập 
(năm 1981) đến nay được coi là tổ chức Phật giáo duy nhất 
đại diện cho Phật giáo Việt Nam trên phương diện đối nội và 
đối ngoại. Lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam có một tổ chức 
thống nhất trên toàn quốc với cơ cấu tổ chức hành chính 
hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. 

Ngày 29/12/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được 
Hội đồng Bộ trưởng cấp đăng ký pháp nhân số 83/BT. Tính 
đến năm 2019 Phật giáo có khoảng gần 14 triệu tín đồ', trên 
30 nghìn chức sắc, gần 68 nghìn chức việc, gần 18 nghìn cơ 
sở thờ tự và 40 cơ sở đào tạo trải rộng khắp trên cả nước. 

2. Công giáo 

Công giáo (Catholic) do Thiên Chúa thiết lập, người đứng 
đầu là Chúa Giêsu Ki-tô (Jesus Christ), sinh vào đầu Công 
nguyên ở vùng Bêlem (Bethlehem), xứ Giuđêa (Judea), nước 
Palextin ngày nay. Trong quá trình truyền giáo, Chúa Giêsu 


bị người Do Thái ghen ghét và bị nhà cầm quyền đương thời 


1. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 181 


ngăn cấm, kết tội mưu phản La Mã, bị kết án tử hình bằng 
cách đóng đinh trên cây gỗ hình chữ thập. 

Công giáo truyền vào Việt Nam từ khá sớm theo ghi 
chép trong tài liệu nghiên cứu như: Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục, Lịch sử truyền giáo', Mission and 
Catechesis”,... nhưng thời kỳ đầu chưa có kết quả đáng kể. 
Cho đến những năm đầu thế kỷ XVII, với sự nỗ lực của 
những người khai nguyên truyền giáo ở Đàng Trong là cha 
Franxico BuzomI1 (năm 1614), Đàng Ngoài là cha Alexandre 
de Rhodes (năm 1626), một giáo hội Công giáo ở Việt Nam 
thực sự được bắt đầu xây dựng nền móng và được xem là 
một giáo hội thịnh vượng nhất khu vực châu Á với một cộng 
đoàn giáo dân đông đảo vào giữa thế kỷ XVII. Riêng ở Đàng 
Ngoài năm 1641 đã có 108.000 giáo dân, năm 1648 tăng lên 
195.777 và 350.000 vào năm 1655”. Tuy vậy, mãi đến năm 
1668 mới có 4 linh mục người Việt Nam được truyền chức. Từ 
năm 1868 đến 1945 chỉ có 137 linh mục người Việt Nam và sau 
400 năm truyền giáo, tức năm 1933 mới có người Việt Nam 
đầu tiên được tấn phong Giám mục là Nguyễn Bá Tòng. Các 
giám mục người Việt Nam chỉ được cử coi sóc các địa phận 
nghèo như Phát Diệm, Bùi Chu, Vĩnh Long. Ngày 24/11/1960, 
Giáo hoàng Gioan XXIII (Giovanni XXIID đã ra sắc chỉ thiết 
lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Cơ cấu hành chính của Giáo 
hội Công giáo Việt Nam được chia làm 3 tổng giáo phận: 
Hà Nội, Huế và Sài Gòn với 25 giáo phận. Mỗi tổng giáo 


1. Nguyên Hồng: Lịch sử truyền giáo, Sài Gòn, 1959, quyển 1, tr.14-15. 
2. Peter C. Phan: Mĩission and Catechesis, NÑew York, 1998, p.9. 
ä. Giáo hội Công giáo Việt Nam: Niên giám 2005, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 


182 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


phận do một tổng giám mục đứng đầu, mỗi giáo phận do 1 
giám mục coi sóc và có 1 nhà thờ chính tòa. Gần đây nhất, 
ngày 22/12/2018, Tòa thánh Vaticăng thông báo thành lập 
Giáo phận Hà Tĩnh (tách ra từ Giáo phận Vĩnh), như vậy, 
Găiáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận. 

Trong lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, mối quan hệ giáo 
hội - nhà nước cũng có những bước thăng trầm và căng 
thắng: Biến cố di cư năm 1954 kéo theo 40% giáo dân và 72% 
linh mục từ Bắc vào Nam đã làm xáo trộn tình hình cả nước; 
cuộc di dân ra nước ngoài sau sự kiện ngày 30/4/1975 với sự 
tham gia của hàng triệu người Công giáo; cuộc phong thánh 
tử vì đạo năm 1988 cũng làm dấy lên sự quan ngại của chính 
quyền về hoạt động của Công giáo; những vụ “đòi đất” của 
giáo hội ở một số địa phương từ năm 1991 đến nay đã làm 
căng thẳng thêm quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Song, 
việc đổi mới quan điểm, chính sách tôn giáo cùng sự kiên trì 
đối thoại giữa Nhà nước với Tòa thánh Vaticăng và Giáo hội 
Công giáo Việt Nam (từ năm 1990 đến nay) đã đem lại nhiều 
kết quả khả quan. Đại diện không thường trực của Tòa 
thánh Vaticăng đã được đặt tại Việt Nam từ ngày 14/3/2011. 

Giáo hội Công giáo Việt Nam có lịch sử lâu dài. Theo con 
số công bố chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2019, 
Công giáo có hơn 7 triệu tín đồ, hơn 4 nghìn lĩnh mục, 44 giám 
mục, 1 hồng y, trên 16 nghìn tu sĩ nam nữ, hơn ð,ð nghìn nhà 


thờ, nhà nguyện trên khắp các tỉnh thành của cả nước!. 


1. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 183 


3. Tin Lành 


Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX bắt đầu có nhiều phái 
đoàn truyền giáo của đạo Tin Lành đến Việt Nam thăm dò, 
nhưng mốc khởi đầu xác định tôn giáo này chính thức có mặt 
ở Việt Nam là năm 1911. Đây là thời gian các giáo sĩ của Hội 
Liên hiệp Cơ đốc và Truyền giáo C.M.A' (do mục sư Albert 
Benjamin Simpson làm Hội trưởng) đặt chân tới Đà Nẵng, 
lập trụ sở truyền giáo, bắt đầu việc truyền đạo Tin Lành cho 
người Việt Nam. Các giáo sĩ C.M.A đã bắt đầu truyền giáo 
lên vùng các dân tộc thiểu số ở cả Bắc Bộ và cao nguyên miền 
Trung từ đầu những năm 1930. 

Trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam tạm thời bị chia cắt 
làm hai miền và Hội thánh Tin Lành Việt Nam cũng bị phân 
chia thành hai tổ chức là Hội thánh Tin Lành Việt Nam 
(miền Bắc) và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) 
hoạt động độc lập cho đến hiện nay. 

Hoạt động truyền giáo của đạo Tin Lành đối với các dân 
tộc thiểu số tại Tây Nguyên được tập trung đẩy mạnh hơn cả, 
đặc biệt trong thập niên 1955-196ã. Theo số liệu chính xác 
thống kê vào năm 1973”, riêng Hội thánh €C.M.A và Hội 
thánh Tin Lành Việt Nam ở hai địa hạt Thượng bao gồm: 
13.500 tín đồ đã Báptem trong tổng số 50.000 tín đồ nói chung: 


1. C.M.A là tên viết tắt của The Christian and Missionnary Alliance - 
một tổ chức truyền giáo đa hệ phái đến từ nước Mỹ, do Mục sư, tiến sĩ 
thần học Albert BenJamin Simpson thành lập. 

2. Số liệu của riêng Hội C.M.A và Hội thánh Tin Lành Việt Nam, 
tổng hợp theo Thánh Kinh Nguyệt san và các Khai trình hằng năm. 


184 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


212 chi hội (cả chi hội chính và chi hội nhánh); 144 chức sắc 
(bao gồm 37 mục sư, 60 truyền đạo, 47 truyền đạo sinh người 
dân tộc). Cộng thêm với số tín đồ của Cơ đốc Truyền giáo ở 
vùng Bắc Tây Nguyên (1.500 tín đồ Báptem và trên 10.000 
tín đồ chung) thì tổng cộng có khoảng 15.000 tín đồ đã 
Báptem và 60.000 tín đồ chưa Báptem!. Đặc trưng của hoạt 
động truyền giáo thời kỳ này là thăm dò, nghiên cứu phong 
tục, tập quán, dịch Kinh Thánh, đặt cơ sở,... 

Tình hình đạo Tin Lành ở miền Nam và tại Tây Nguyên 
từ sau năm 1975 đến nay có nhiều diễn biến phức tạp. Sau 
năm 1975, cộng đồng đạo Tin Lành tại miền Nam lâm vào 
thời kỳ khủng hoảng trầm trọng. Nhiều mục sư, truyền đạo 
vượt biên, di tản nên số tín đồ giảm. Đạo Tin Lành tại Tây 
Nguyên chỉ còn tồn tại dưới hình thức sinh hoạt tại gia. Các 
hệ phái nhỏ hơn như Ngũ Tuần, Chứng nhân Giêhôva, 
Trưởng Lão, Giám Lý,... bị tan rã hoàn toàn. Các hệ phái có 
số tín đồ và chức sắc khá hơn như Báptít, Cơ đốc Phục lâm, 
Cơ đốc Truyền giáo hoạt động cầm chừng cốt để duy trì sự 
hiện diện của mình. Các nhóm, nhánh nhỏ tách ra từ Hội 
thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) do phân hóa trước 
đây giờ quay trở lại sáp nhập với các cộng đồng của Hội 
thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) để tổn tại. Giai đoạn 
khủng hoảng, suy thoái của đạo Tin Lành kéo dài hơn 10 


năm đến những năm cuối của thập niên 1980, đầu thập 


1. Xem Nguyễn Xuân Hùng - Ngô Quốc Đông: Đạo Tin Lành ở Việt 
Nam - Thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. Báo cáo tổng quan 
đề tài cấp Bộ, 2014. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 185 


niên 1990, khi tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến 
chuyển, việc mở rộng giao lưu quốc tế, cải cách kinh tế, đổi 
mới chính sách xã hội đã tác động nhiều mặt đến đời sống 
tôn giáo mới dần hồi phục. Trong bối cảnh chung của sự phục 
hồi tôn giáo, đạo Tin Lành tại miền Nam nói chung và ở Tây 
Nguyên nói riêng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động. 

G1a1 đoạn sau năm 1975, Hội thánh Tin Lành Việt Nam 
(miền Bắc) hoạt động cầm chừng, không phát triển thêm về 
số lượng tín đồ, nhiều chức sắc tuổi cao và qua đời nên bộ 
máy tổ chức có lúc lâm vào khủng hoảng vì không có người 
kế cận. Các hoạt động về đào tạo, bổ nhiệm, in ấn, đối ngoại 
gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2004, Hội thánh Tin 
Lành Việt Nam (miền Bắc) có hơn 6.000 tín đồ, 3 mục sư, 9 
truyền đạo, 14 chi hội ở 10 tỉnh, thành phố (Lạng Sơn: 1 chỉ 
hội, Hà Nội: 2 chi hội, Hải Phòng: 3 chi hội, Nam Định: 2 chi 
hội, Hải Dương: 1 chi hội, Hà Tây: 1 chi hội, Vĩnh Phúc: 1 chi 
hội, Hà Nam: 1 chi hội, Thái Bình: 1 chi hội, Thanh Hóa: 1 
chi hội). Ngoài ra còn có các nhóm tín đồ nhỏ lẻ ở Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Thái Nguyên... 

Từ sau năm 1986, đạo Tin Lành thâm nhập lên vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là 
trong dân tộc HMông, dân tộc Dao và phát triển mạnh từ 
những năm 1990 qua hệ thống sóng phát thanh bằng tiếng 
HMông của đài FEBC (Nguồn sống) từ Manila (Philíppin). 


1. http://118.70.241.18/english3/news/241077/Tim-h1eu-ve-qua-trinh- 
hinh-thanh-va-phat-trien-cua-dao-tin-lanh-o-Viet-Nam.htm. Đây là số 
lượng tổ chức, chức sắc, tín đồ đạo Tin Lành đã đăng ký hoạt động. 


186 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Quá trình truyền đạo, theo đạo Tin Lành của người HMông, 
Dao được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là từ cuối năm 
1987 đến 1993 (bỏ tín ngưỡng đa thần, bỏ bàn thờ tổ tiên, đi 
theo “Vàng Chứ"”, Thìn Hùng (người Dao) hoặc cải đạo sang 
đạo Tin Lành); giai đoạn 2 là từ sau năm 1993. Đạo Tin 
Lành được truyền lên vùng dân tộc HMông tại các tỉnh miền 
núi phía Bắc và lan rộng theo chân các nhóm di dân vào đến 
các tỉnh Tây Nguyên. Cho đến trước thời điểm ra đời Chỉ thị 
số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về một số 
công tác đối với đạo Tin Lành”, số lượng tín đồ người HMông 
theo đạo ước tính đã lên tới hơn 100.000 người”. 

Tính đến năm 2005 (thời điểm trước khi có Chỉ thị số 
01/2005/CT-T'Tg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về công tác đối với đạo Tin Lành), cả nước có trên 670.000 tín 
đô, hơn 80 tổ chức, hệ phái, nhóm Tin Lành. Trong đó, số 
lượng tín đồ đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên tăng 4,6 
lần so với trước năm 1975 (từ 71.200 lên 329.731 tín đô). Ở 
khu vực miền núi phía Bắc, từ 1 chi hội người Dao (ở huyện 
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), đạo Tin Lành đã lan ra 13 tỉnh với 
106.242 người theo đạo, trong đó có 104.943 tín đồ người 
dân tộc thiểu số (bằng 98,77%)?. Có thể nói, trước khi Chỉ 
thị số 01/2005/CT-TTg được ban hành, đạo Tin Lành ở nước ta 


1. Những năm 1991-1992, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số 
theo Công giáo. 

2. Những người này chưa đăng ký sinh hoạt. 

3. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 200 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 187 


phát triển tự phát trên phạm vi cả nước, trở thành một trong 
số những tôn giáo lớn khá phức tạp và nhạy cảm, liên quan 
đến vấn đề dân tộc, an ninh quốc phòng, ổn định chính trị và 
hợp tác quốc tế. Vì vậy, Chỉ thị số 01/2005/CT-TTTg ra đời đã 
góp phần giải quyết nhu cầu tôn giáo, nhận thức trong quản 
lý và đưa đạo Tin Lành trở về hoạt động bình thường, bóc 
tách ra khỏi các yếu tố lợi dụng. 

Sau khi Chỉ thị số 01/2005/CT-TTTg đi vào thực tiễn, cho 
đến năm 2018, đạo Tin Lành phân bố ở các khu vực chính 
như sau: (1) Khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước: Có 
584.000 người theo đạo Tin Lành (500.000 người dân tộc 
thiểu số, chiếm 85,6%), 311 chi hội, 183 nhà thờ, 1.742 điểm 
nhóm, 811 chức sắc, 2.587 chức việc, lần lượt chiếm tỷ lệ 
52% tín đồ, 36% chức sắc, 37,7% chức việc, 31,7% cơ sở thờ 
tự của đạo Tin Lành cả nước; (2) Khu vực miền núi phía 
Bắc: Tổng số người theo đạo Tin Lành là 235.635 người, 
trong đó 233.619 người dân tộc thiểu số (95% là người 
H Mông, tiếp đến là người Dao), 389 chức sắc, 525 chức việc; 
9 chi hội; 2 nhà thờ; 1.631 điểm nhóm (797 điểm nhóm đã 
được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, chiếm 
48,8%), lần lượt chiếm tỷ lệ 21,01% tín đô, 17,3% chức sắc, 
7,1% chức việc, 0,3% cơ sở thờ tự của đạo Tin Lành cả nước; 
(3) Khu vực trung tâm, đô thị lớn: Thành phố Hồ Chí Minh 
có gần 74.000 tín đồ đạo Tin Lành, là nơi đặt trụ sở trung 
ương giáo hội của khoảng 95% tổ chức đạo Tin Lành cả nước. 
Thành phố Hà Nội có khoảng 10.000 tín đồ, là nơi đặt trụ sở 
trung ương giáo hội của 4% tổ chức đạo Tin Lành cả nước. 


188 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Đồng thời, đây là nơi gần 8.000/9.000 người nước ngoài cư 
trú hợp pháp là tín đồ đạo Tin Lành sinh hoạt tôn giáo tập 
trung'. Năm 2019, cả nước có trên 1,12 triệu tín đồ đạo Tin 
Lành”; khoảng 100 tổ chức, hệ phái, trong đó có 10 tổ chức 
đã có pháp nhân, 3 tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn 
giáo; 2.253 chức sắc, 6.8ð1 chức việc; 757 tổ chức tôn giáo 
trực thuộc”. 

Tóm lại, đạo Tin Lành hiện diện ở Việt Nam với những 
đặc điểm sau: (1) đa dạng các hệ phái; bản địa hóa Tin Lành; 
(2) không có một Hội thánh duy nhất đại diện trước Nhà 
nước và công chúng, nên việc tác động đến tín đồ Tin Lành 
thông qua Hội thánh và đại diện của Hội thánh để tạo ra sự 
thay đổi có tính nhất quán không dễ dàng: (3) cần phân biệt: 
các hệ phái Tìn Lành đang hoạt động hợp pháp (được công 
nhận pháp nhân); các hệ phái Tin Lành đang hoạt động hợp 
pháp (chưa được công nhận pháp nhân); các hệ phái đang 
hoạt động tự do (chưa được Nhà nước chấp nhận hoặc từ chối 
cấp đăng ký sinh hoạt và công nhận pháp nhân). Do đó, khi 


Z* ^ . ` ^⁄ ^ ^ PA Z ` ~ ^ 
nói về đạo Tìn Lành, bất kể một nghiên cứu nào cũng nên cụ 


1. Viện Tôn giáo và tín ngưỡng: Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị - 
tôn giáo và tín ngưỡng, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018, tr.106. 

2. Theo Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 
01/4/2019, tổng số tín đồ đạo Tin Lành ở nước ta là 960.558/96.208.984 
người, chiếm tỷ lệ 0,99% dân số cả nước. Trong đó, thành thị: 107.199, 
chiếm 11,1%; nông thôn: 853.359, chiếm 88,9% tổng số tín đổ đạo Tin 
Lành. Xem Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương: Kết 
quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 
2019, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2019. 

3. Bao gồm chỉ hội và hội thánh địa phương. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 189 


thể là đang nói đến hệ phái Tin Lành nào và đang hoạt động 


ở khu vực nào của Việt Nam. 


4. Cao Đài 


Đạo Cao Đài, cùng với một số trào lưu tôn giáo nội sinh 
khác (Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ 
Hương, Minh Lý đạo Tam Tông Miếu, Phật giáo Hiếu Nghĩa 
Tà Lơn,...) đã ra đời ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX 
trong bối cảnh xã hội có nhiều xáo trộn và đối thay, đặc 
biệt về mặt chính trị, tư tưởng và kinh tế. Sự ra đời của 
đạo Cao Đài và một loạt các tôn giáo nội sinh khi đó vừa 
phản ánh những quan ngại của một bộ phận dân chúng 
trước hiện thực xã hội, vừa cho thấy những mong mỏi, 
khao khát, bối rối giữa việc chấp nhận hay đấu tranh để 
sửa đổi hiện thực xã hội. 

Thời kỳ này, còn có sự khủng hoảng về hệ tư tưởng. Do sự 
suy thoái mạnh mẽ của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo nên 
người dân thiếu đi những trụ cột về tư tưởng, đồng thời dẫn 
đến sự thiếu hụt và rời rạc của hệ tư tưởng. Các tín ngưỡng 
dân gian truyền thống tồn tại trong dân chúng thì thiếu vắng 
sự thuyết phục về một cái gì đó lớn lao hơn, giàu ý nghĩa hơn. 
Các cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo như đình, đền, miếu, 
phủ, chùa trở nên hoang vắng và mất đi vị thế là những 
trung tâm sinh hoạt hay điểm tựa về tỉnh thần của người 
dân. Khoảng trống về đời sống tinh thần - tâm linh đó khiến 
họ dường như bị “lạc lối” giữa rất nhiều những xu thế chính 
trị và tôn giáo khác nhau đến từ phương Tây, phương Đông. 
Đạo Cao Đài ra đời có thể được xem như là một trong những 


190 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


kết quả có phần canh tân, cải biên, sáng tạo loại hình tôn 
giáo nội sinh được gọi là “Ông Đạo” ở Nam Bộ thời kỳ trước 
đấy, giúp khỏa lấp khoảng trống tôn giáo - tâm linh của 
người dân vùng đất mới khai hoang. 

Năm 1920, ông Ngô Văn Chiêu, vốn là một viên chức cho 
chính quyền thực dân Pháp lúc bấy giờ là một trong những 
người thường xuyên dự đàn cơ hoặc tự mình lập đàn cầu cơ 
kiểu phương Tây. Ông là người đầu tiên tin và được nhận 
thông điệp từ Đức Cao Đài. Ông cũng nhận được hình tượng 
Con mắt Thánh mà sau này là biểu tượng của đạo Cao Đài 
cũng như tâm điểm trên điện thờ của đạo Cao Đài. Theo 
nhiều truyền thuyết ghi chép, vào dịp Giáng sinh năm 1925, 
Đấng Tối cao thường xuất hiện qua giáng bút và bắt đầu tiết 
lộ rõ ràng về mình với nhóm tín đồ đầu tiên, bao gồm các ông 
Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang - những 
người có vai trò quan trọng trong việc khai mở đạo Cao Đài 
trước công chúng cũng như trong sự phát triển và lớn mạnh 
của loại hình tôn giáo này về sau. Ngày 07/10/1926, ông Lê 
Văn Trung và một nhóm 27 người, đại diện cho khoảng 247 
tín đổ đầu tiên ký tên vào tờ Khai đạo để nộp lên chính 
quyền thực dân Pháp xin được công nhận là một tôn giáo. Tới 
tháng 11/1926, sau khi đơn được phê chuẩn, lễ Khai đạo đã 
diễn ra tại chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, đạo chính thức ra đời 
và được truyền bá công khai từ đây với tên Đại đạo Tam kỳ 
Phổ độ, gọi tắt là Cao Đài. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng 
đã có tới hơn 20.000 người theo đạo. Năm 1927, Thánh thất 
mới được xây dựng ở Tây Ninh. Đến năm 1930, số tín đồ được 
ghi nhận là khoảng 500.000 người. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 191 


Đạo Cao Đài lấy tôn chỉ là “lam giáo quy nguyên” (quy 
nguyên Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo) và “Ngũ chi hiệp 
nhất” (hợp nhất các tôn giáo lớn của nhân loại tự cổ chí 
kim khắp năm châu; năm nhánh đạo hợp lại làm một, bao 
gồm: Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật 
đạo). Đạo Cao Đài đề cao các giá trị phổ quát của nhân loại 
như bác ái, công bằng, yêu thương tha nhân, dấn thân vì 
phúc lợi của xã hội và nhấn mạnh lối sống lấy đạo đức làm 
nền tảng. 

Kinh sách của đạo Cao Đài truyền ra từ cơ bút trong suốt 
khoảng thời gian từ năm 1926 đến 1927, đến khoảng năm 
1935 được biên soạn lại thành Thánh ngôn hiệp tuyển bằng 
cả chữ Pháp và chữ Hán. Ngay từ năm 1927, đã có thông 
điệp từ Đức Chí tôn về việc dừng cơ bút, nhưng thực tế việc 
sử dụng cơ bút mãi đến năm 1976 mới chấm dứt. 

Giai đoạn 1931-1934 đánh dấu sự rạn nứt trong nội bộ 
Giáo hội Cao Đài Trung ương. Một số chức sắc đã ly khai, 
thành lập các chi phái riêng như Cao Đài Ban chỉnh đạo, Cao 
Đài Tiên thiên, Cao Đài Chơn lý, Cao Đài Minh chơn đạo, 
Cao Đài Bạch Y, v.v.. Đến năm 1975, số chi phái có lúc lên 
tới 30, và bắt đầu có một số chi phái truyền đạo ra miền 
Trung (Đà Nẵng), miền Bắc (Hà Nội). 

Từ năm 1986 đến nay, đạo Cao Đài có những bước phát 
triển lớn, trở thành một tôn giáo hoạt động bình thường 
theo pháp luật. Năm 1995, Chính phủ công nhận Cao Đài 
là một loại hình tôn giáo chính thức, nhưng tổn tại dưới 
dạng các tổ chức tôn giáo thuộc các chi phái Cao Đài khác 


Z ` Z* Z *“À ` ^ Z ` 
nhau. Các chi phái mau chóng kiện toàn tổ chức của mình, 


192 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


xây dựng hiến chương và đề ra phương hướng hành đạo cụ 
thể. Hiện nay, đạo Cao Đài có 10 Hội thánh có tổ chức 
giáo hội. 

Với sự nỗ lực truyền đạo Cao Đài ra thế giới, đạo Cao Đài 
đã có mặt tại Mỹ (bang California), Pháp (thủ đô Parls), 
Ôxtrâylia (các bang Victoria, New South Wales), tín đồ chủ 
yếu là cộng đồng người Việt. 

Theo thống kê năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ, 
đạo Cao Đài có khoảng 2, triệu tín đồ, gần 12,5 nghìn chức 
sắc, gần 23 nghìn chức việc, khoảng 1.300 cơ sở thờ tự; phân 
bố ở 37 tỉnh thành trên cả nước, chủ yếu tại Nam Bộ và 
Trung Bộ”. Con số này đưa đạo Cao Đài lên vị trí tôn giáo lớn 


thứ ba ở nước ta, chỉ sau Phật giáo và Công giáo. 
5. Phật giáo Hòa Hảo 


Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939, được coi là một 
trong những nỗ lực chấn hưng Phật giáo ở vùng đất Nam Bộ, 
do ông Huỳnh Phú Sổ (1919-1946) sáng lập tại làng Hòa 
Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là sự tiếp tục dòng chảy 
tư tưởng nhập thế của Phật giáo Thiền tông Lâm Tế đã được 
địa phương hóa ở Nam Bộ qua môn phái Bửu Sơn Kỳ Hương 
do Đoàn Minh Huyên (1807-1856), Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô 
Lợi (1831-1890) lập ra và truyền thừa vào cuối thế kỷ XIX. 
Sau này, ông Huỳnh Phú Sổ được tín đồ suy tôn là Giáo chủ 


1. Xem thêm Phụ lục. 
2. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 193 


với những danh xưng tôn kính như Đức Thầy, Đức Huỳnh 
Giáo chủ. 

Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là giáo lý của Phật giáo được 
bình dân hóa, chứa đựng trong Sấm giảng giáo lý và Sấm 
giảng thi văn của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Phật giáo Hòa 
Hảo không sử dụng kinh kệ của Phật giáo, phật tử chỉ đọc 
Sấm giảng của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và niệm Lục tự Di 
Đà (sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật) để tĩnh tâm. Do cách 
hành đạo niệm Lục tự Di Đà nên Phật giáo Hòa Hảo tự nhận 
mình là Pháp môn Tĩnh độ Phật học tu nhân. 

Về cách thức tu hành, vì Phật giáo Hòa Hảo chủ trương 
tu hành tại gia là chính nên không xây cất chùa to, Phật 
lớn. Phật giáo Hòa Hảo thờ Phật, nhưng không thờ tượng 
cốt, tranh ảnh mà thờ tấm vải Trần Dà' (thay cho tấm vải 


1. Theo Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo 
chủ: “Từ trước đến nay các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng. Đành 
rằng vì tôn kính đấng Từ Bi mới làm ra thờ phượng Ngài, nhưng cũng có 
kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm 
thế chúng ta không có ý hủy báng sự phượng thờ của các chùa chiền. 
Cách thờ phượng ấy tùy theo điều kiện của các sư mà chúng ta cũng có 
thể sùng ngưỡng đặng”... “Từ trước chúng ta thờ Trần Điều là di tích của 
Đức Phật Thầy Tây An để lại. Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ Trần Điều 
tự xưng cùng tông phái với chúng ta, làm sai phép, sai với tôn chỉ của 
Đức Phật, nên toàn thể trong Đạo đổi lại màu dà. Lại nữa, từ trước đến 
giờ các sư dùng màu dà để biểu hiện cho sự thoát tục của mình, và màu 
ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho 
sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy 
chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô 
thượng của Nhà Phật”. 

Nguồn: Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo: Sấm giảng giáo 
lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
2018, tr.208-204. 


194 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Trần Điều của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương với cùng một 
quan niệm Phật tức Tâm, Tâm tức Phật), thồ ông bà tổ tiên, 
thờ các vị anh hùng dân tộc, không thờ thần thánh nếu 
không rõ căn tích. 

Với chủ trương “Phật tại tâm”, “cúng lễ tại nhà”, Phật 
giáo Hòa Hảo chủ trương không xuất gia tu hành, không 
hình thành lực lượng chức sắc chuyên hoạt động tôn giáo. 
Người theo Phật giáo Hòa Hảo đều bình đẳng trong việc tu 
hành và các sinh hoạt tôn giáo. Khi mới ra đời, Phật giáo 
Hòa Hảo không thiết lập bộ máy tổ chức (giáo hội), nhưng 
khi lực lượng tín đồ phát triển đông đảo cần có thiết chế tổ 
chức để quản lý điều hành, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ mới vận 
động thành lập Việt Nam Phật giáo hên hiệp Hội và soạn 
thảo cương lĩnh hoạt động của Hội nhưng không được giới 
Phật giáo hưởng ứng. Sau nhiều cố gắng không thành công, 
năm 1945, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và những người thân tín 
quay về xây dựng và củng cố tổ chức của đạo, lập ra Ban trị 
sự ở các tỉnh và cơ sở. Ban trị sự cấp toàn đạo do Giáo chủ 
Huỳnh Phú Sổ làm Hội trưởng, ông Lương Trọng Tường làm 
Tổng Thư ký. Từ đây, tổ chức giáo hội của Phật giáo Hòa Hảo 
chính thức được hình thành. 

Sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, năm 1999, 
được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà nước, tín đồ Phật 
giáo Hòa Hảo mới tổ chức Đại hội chính thức, bầu ra cơ 
quan lãnh đạo với tên gọi Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo, 
sau đổi thành Ban Trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo 
Hòa Hảo - người đại diện hợp pháp duy nhất của cộng 


đồng Phật giáo Hòa Hảo, tổn tại đến ngày nay, trải qua 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 195 


năm kỳ Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn 
đạo (nhiệm kỳ I: 1999-2004, nhiệm kỳ II: 2004-2009, nhiệm 
kỳ II: 2009-2014, nhiệm kỳ IV: 2014-2019, nhiệm kỳ V: 
2019-2024. Tính đến năm 2019, Phật giáo Hòa Hảo có 
1.450.000 tín đồ (An Giang: 700.000 tín đồ, Đồng Tháp: 
200.000 tín đồ, Vĩnh Long: 150.000 tín đồ, Cần Thơ: 120.000 
tín đồ, Kiên Giang: 50.000 tín đồ), 100 ngôi chùa nằm rải 
rác ở 18 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong số đó có ð 


tỉnh (nêu trên) có đông số lượng tín đồ nhất!. 


6. Islam giáo 


Islam giáo” hay đạo Islam (theo tiếng Arập nghĩa là 
phục tùng theo ý chân chủ) xuất hiện ở bán đảo Arập vào 
khoảng thế kỷ VII, gắn liền với tên tuổi một người được xem 
là giáo chủ Muhammad (Môhamét) (570-632), thuộc gia tộc 
Casimu ở Mecca. Tục truyền rằng, thượng đế Allah đã cử 
thiên sứ Gabrien đến truyền đạt Thần dụ và lần đầu tiên 
“khải thị” cho Muhamed chân lý của Kinh Qưran (Côran) 
khiến ông trở thành “Thánh thụ mệnh” và ông tự xưng là 
người tiếp thụ sứ mệnh (Thiên sứ) của chân chủ trao cho và 
bắt đầu truyền đạo. 

Người Arập có mặc cảm là một chủng tộc thiếu văn hóa và 
họ tỏ ra trọng nể người Do Thái và người Kitô giáo. Sự xuất 


hiện Islam giáo và kinh Côran đã đem lại cho các dân tộc Arập 


1. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Ö Việt Nam còn gọi là Hồi giáo, là cách gọi của người Trung Quốc 
dùng để chỉ tộc người Hồi theo đạo Islam. 


196 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


một niềm tự hào vì từ nay họ đã có một tôn giáo và bộ Thánh 
Kinh viết bằng tiếng Arập. Kinh Côran và Islam giáo là hai 
yếu tố quan trọng đem lại sự hứng khởi tỉnh thần và là chất 
keo văn hóa kết nối các bộ lạc Arập lại với nhau, biến đại 
khối Arập thành một lực lượng chính trị, quân sự hùng mạnh 
trong nhiều thế kỷ qua. 

Kinh Côran viết bằng tiếng Arập (theo tiếng Arập, Côran 
nghĩa là “tụng đọc”, “đọc lại) vì đó là những lời nói do 
Thượng đế Allah thông qua thiên sứ Gabrlien “khải thị” cho 
Muhammad và được ghi lại, được tập hợp lại thành sách sau 
20 năm Muhammad qua đời. Kinh Côran tổng cộng có 30 
quyển, 114 chương (gọi là surah), hơn 6.200 tiết (gọi là ayah, 
là những đoạn thơ) với nội dung rất phong phú, bao gồm: 
những tín ngưỡng cơ bản của Islam giáo, ghi chép về tình 
hình xã hội trên bán đảo Arập đương thời cùng những quy 
phạm luân lý đạo đức. 

Giáo lý cơ bản của Islam giáo được ghi lại trong kinh 
Côran. Đặc điểm giáo lý của Islam giáo là rất đơn giản 
nhưng luật lệ và lễ nghi lại rất phức tạp, nghiêm khắc, khắt 
khe đến mức vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo, trở thành 
những chuẩn mực pháp lý của các quốc gia Islam giáo, nên 
trong giáo lý Islam giáo khó thấy ranh giới giữa cái thiêng 
và cái tục. Các tín điều cơ bản của Islam giáo được tóm lược 
trong 6 trụ cột cơ bản: Tin có một Thượng đế duy nhất; tin 
có các thiên thần và ma quỷ; tin các sách Mặc Khải; tin các vị 
thiên sứ; tin có ngày tận thế, xác kẻ chết sống lại, mọi người 


sẽ được Thượng đế xét xử trong Ngày Phán xét cuối cùng; 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 197 


Mọi việc do Thượng đế tiền định, nhưng mọi người đều có ý 
chí tự do. 

Những thế kỷ đầu sau khi ra đời, việc truyền bá Islam 
giáo phát triển nhanh như vũ bão với công thức “thanh 
gươm - vó ngựa - kinh Côran”. Lần lượt các vùng Trung 
Đông và Tiểu Á (chiếc nôi của Ki-tô giáo), Bắc Phi, và 
miền nam châu Âu và cả châu Á đã bị đặt dưới quyền cai 
trị của các nhà lãnh đạo Islam giáo (không những về mặt 
tôn giáo mà cả về mặt chính trị). Số lượng tín đồ Islam 
giáo không ngừng gia tăng, nhất là trong những năm gần 
đây, khiến Islam giáo trở thành tôn giáo có đông số lượng 
tín đồ nhất thế giới. Năm 2000, tín đồ Islam chỉ có 1,188 
tỷ (chiếm 19,47% dân số thế giới), năm 2016, tăng lên 1,8 
tỷ (chiếm 23,84% dân số thế giới). Theo dự báo, Islam 
giáo sẽ tăng 35% trong 20 năm tới và đạt 2,2 tỷ người 
vào năm 2030)'. 

Về thời điểm chính xác Islam giáo vào Việt Nam vẫn còn 
nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, đạo Islam 
truyền bá vào Việt Nam từ khoảng thế kỷ X đến thế kỷ XIV 
bằng con đường hòa bình cùng với quá trình tan rã của quốc 
gia Chiêm Thành (Chămpa), với sự suy giảm dần của đạo 


Hindu do vương triều Chăm dần suy yếu, niềm tin vào đạo 


1. Pew Research Center: The Puture of the Global Muslim 
Population, January 27, 2016. 

2. Từ thế kỷ X trở đi, vương quốc Chămpa với sự phát triển khá 
mạnh về hàng hải có sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa và buôn bán với 
người Inđônêxia, Malaixia (những nước đã có đạo Hồi phát triển), đạo Hồi 
theo đó đã bám rễ được vào một bộ phận người Chăm. 


198 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Hindu giảm sút. Do đó, hiện nay, người theo đạo Islam ở Việt 
Nam phần đông là tộc người Chăm. Do vị trí địa lý và hoàn 
cảnh truyền đạo, điều kiện sống và sự giao lưu của cộng đồng 
người Chăm ở Việt Nam với bên ngoài (nhất là với thế giới 
Islam giáo) nên ở Việt Nam hình thành hai khối Islam giáo 
với nhiều khác biệt đáng kể: 

Thứ nhất, khối Hồi giáo vùng Ninh Thuận, Bình Thuận 
(Nhà nước Việt Nam công nhận danh xưng là Hồi giáo, 
không dùng Islam giáo) gọi là đạo Banl (Chăm Banl) đượm 
sắc thái của yếu tố sinh hoạt và tôn giáo bản địa. Các lễ 
thức được tiếp biến cho phù hợp với chế độ gia đình mẫu 
hệ, các lễ liên quan đến đời sống của con người và các lễ 
thức nông nghiệp, không có liên hệ, gắn kết nhiều với Islam 
giáo trên thế giới. Thậm chí, cộng đồng tín đồ Chăm Bani ở 
Việt Nam còn không muốn thừa nhận và gắn mình với Hồi 


giáo Banl'. 


1. Năm 2007, trong Quyết định số 4106/QĐ-UBND, ngày 01/10/2007 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã cấp đăng ký và công nhận tổ chức 
Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận. Thế nhưng, một vị chức 
sắc đạo Bani ở Ninh Thuận đã gửi Thư kiến nghị (tháng 6/2017) đến Ban 
Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận về việc ghi danh tôn giáo trong chứng minh 
nhân dân của con em họ, đổi từ Chăm Bani thành đạo Hồi. Theo vị chức 
sắc này, ghi như vậy là phạm vào sai lầm sau: 

- Không đúng với truyền thống văn hóa và tín ngưỡng dân tộc Chăm. 

- Không đúng với thực tế: Hai tôn giáo Islam giáo và đạo Bani hoàn 
toàn khác nhau, dù đạo Bani có nguồn gốc Islam giáo nhưng đã được bản 
địa hóa từ xa xưa. 

- Tộc người Chăm Pangdurangga (ở Ninh Thuận và Bình Thuận 
ngày nay) có 2 tôn giáo chính là Ahiêr và Awal. Awal là Islam giáo đã 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 199 


Thứ hai, khối Hồi giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, An 
Giang, Đồng Nai, Tây Ninh gọi là Chăm Islam giáo, đây là 
Hồi giáo chính thống, không bị pha trộn với phong tục, tập 
quán, tín ngưỡng của người Chăm, và thường xuyên liên hệ 
với thế giới Islam giáo ở Campuchia và Malaixia. 

Tuy có sự khác nhau, nhưng giữa hai khối Hồi giáo này 
không có sự kỳ thị mà hòa hợp với nhau. Hiện nay, các tín đồ 
Hồi giáo sinh hoạt bình thường, hợp pháp, duy trì mối quan 
hệ với thánh địa Mecca, vừa vâng phục các giáo luật khắt 
khe của đạo Islam, vừa thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân, 
tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự 
quản lý của Nhà nước. 

Nhìn chung, Hồi giáo ở Việt Nam đã mất đi tính chính 
thống vì bị lai tạp với Phật giáo và Ấn Độ giáo. Tại nhiều 
nhà thờ Hồi giáo có vẽ rồng phượng và hoa sen. Quan 
niệm về thượng đế Allah mờ nhạt, có nơi tín đồ Hồi giáo 
đọc kinh khấn vái Ali (con rể của Muhammad) và gọi Ali là 


“Con Thiên Chúa” mặc dù đây là điều Islam giáo cấm ky. 


được bản địa hóa từ thế kỷ XVII. Đây là hiện tượng đầy bản sắc văn 
hóa của cộng đồng dân tộc Chăm. Các tên gọi khác để chỉ bộ phận này 
là Bani, Anưk Bini, Chăm Islam giáo (cũ). Cộng đồng tín đồ Chăm 
Bani ở Ninh Thuận có 7 palel, ở Bình Thuận có 10 palel. Khi Islam du 
nhập Ninh Thuận đầu thập niên 1960, một bộ phận người Chăm cải 
giáo từ Awal sang Islam giáo và được gọi là Chăm Islam hay Gah 
Birau (bên Mới). 

- Chăm Ahiêr và Chăm Awal có khác biệt: Chăm Ahiêr là người 
Chăm theo Ấn giáo (hay Bàlamôn giáo), trên Chứng minh nhân dân của 
họ ghi: TÔN GIÁO: BÀLAMÔN: còn chứng minh nhân dân của người 
Chăm Awal ghi: TÔN GIÁO: BANI. 


200 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Người Hồi giáo Việt Nam thường không ăn chay trọn tháng 
Ramadan mà chỉ ăn chay 3 ngày, sau đó còn tổ chức tiệc tùng 
linh đình tại nhà thờ và mời bạn bè theo các đạo khác đến 
tham dự cho vuI. 

Trước đây, do khác biệt về ngôn ngữ, do lai tạp với Phật 
giáo và Ấn giáo nên tính hội nhập và liên kết quốc tế của Hồi 
giáo Việt Nam với Islam giáo thế giới còn hạn chế. Nhưng 
hiện tại, Hồi giáo Việt Nam có quan hệ khá gắn bó với cộng 
đồng Islam giáo Đông Nam Á trên nền tảng tôn giáo tương 
đồng, mối quan hệ dòng tộc (hôn nhân, huyết thống), chủng 
tộc, quan hệ ngôn ngữ, quan hệ giao thương gần gũi. Cộng 
đồng Islam giáo Arập cũng đang nỗ lực tăng cường quan hệ 
ngoại giao - kinh tế với Việt Nam, tạo ảnh hưởng sâu rộng, 
quan tâm nhiều đến cộng đồng Hồi giáo Việt Nam dưới nhiều 
hình thức: đào tạo chức sắc, cấp học bổng du học cho sinh 
viên Việt Nam đến các quốc gia Trung Đông, cấp chi phí 
hành hương đến Thánh địa Mecca, cung cấp kinh phí xây 
dựng, sửa chữa thánh đường, in ấn kinh Côran, viện trợ 
nhân đạo, hợp tác kinh tế... 

Tại Việt Nam, mỗi thánh đường Hồi giáo có một ban 
Hakim điều hành, gồm có: Hakem (Giáo cả, người đứng đầu 
một thánh đường ở làng xã); Nabkim (Phó giáo cả, phụ giúp 
Hakem); Ahly (người đứng đầu một nhóm tín đồ ở thôn ấp); 
Imam (người hướng dẫn tín đồ cầu nguyện trong thánh 
đường, dạy kinh Côran cho trẻ em); Hadji, là tín đồ đã hành 
hương đến Thánh địa Mecca. 

Ngày 07/01/1999, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
đã ra Quyết định số 28/QĐ-UBND công nhận Ban đại diện 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 201 


Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/02/2004, 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định số 2775/QĐ-UBND 
công nhận Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang. 
Ngày 01/10/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra 
Quyết định số 4106/QĐ-UBND công nhận Hội đồng Sư cả 
Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận. 

Tính đến năm 2019, cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam có 
khoảng 80.000 tín đồ (Hồi giáo Bani khoảng 50.000, Islam 
giáo khoảng 30.000), 89 cơ sở thờ tự (64 thánh đường 
Islam, 25 chùa Bani)'. So với các nước Đông Á khác, cộng 
đồng Hồi giáo ở Việt Nam nhỏ bé và ít có ảnh hưởng chính 


trị - xã hội. 
7. Đạo Baha”i 


Đạo Baha” có nguồn gốc từ phong trào chủ nghĩa Babi do 
SIiyyid Ali Muhammad (1819-1850), danh xưng Bab (cánh 
cửa) xuất hiện từ giữa thế kỷ XIX. Người sáng lập tôn giáo 
Baha" là Mirza Husayn Ali, tuyên xưng là Bahaullah, có 
nghĩa “Vinh quang của Thượng đế”, sinh năm 1817. Năm 
1863, Baha'ullah tuyên bố mình là Đấng sứ giả của Thượng 
đế và thành lập tôn giáo Baha”i (có nghĩa là người noi theo 
ánh sáng, hay tin theo Đức Baha'ullah). 

Đạo Bahai có nhiều kinh sách do Đức Bab, Đức 
BahauTllah, Đức Abdul - Baha truyền dạy, trong đó Thánh 
kinh Kitab-i-a Qdas của Đức Baha'uTlah là thiêng liêng nhất. 


1. Ban Tôn giáo Chính phủ: Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


202 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Kinh sách của tôn giáo Baha” tổng hợp thành 150 bộ, được 
dịch ra hơn 800 ngôn ngữ. 

Đạo Baha" chủ trương đoàn kết, thống nhất các tôn giáo 
nên công nhận 9 giáo tổ của các tôn giáo lớn như Adam, 
Noah, Abraham, Krishna, Moses, Zoroaster, Phật Thích Ca, 
Chúa Giêsu, Muhammad, Đức Bab và Đức Bahaullah là sứ 
giả được Thượng đế gửi xuống trần gian theo trình tự thời 
gian để giáo dục nhân loại. Sự khác biệt trong giáo lý về xã 
hội của các tôn giáo là để phù hợp với trình độ phát triển văn 
minh tại thời điểm đó. Theo tôn giáo Baha'i, mỗi sứ giả của 
Thượng đế đều có một chu kỳ giáng thế riêng. Chu kỳ của 
Đức Baha uTlah là 1.000 năm. 

Giáo lý của Đức Bahaullah là sự thống nhất bao trùm 
được thể hiện qua ba chân lý sau: @) Thượng đế là Đấng tối 
cao duy nhất; (1) tất cả các tôn giáo đều chung một nguồn 
gốc thiêng liêng: (1i) mọi người đều thuộc về một gia đình 
nhân loại vì cùng là con của Thượng đế. 

Giáo luật của tôn giáo Bahai thể hiện ở những nội dung 
chính yếu sau: Tuân tùng luật pháp và chính phủ của đất 
nước mình; tìm hiểu chân lý một cách độc lập; hủy bỏ mọi 
dạng thành kiến; bình đẳng nam nữ; tôn giáo phải hòa hợp 
với lý trí và kiến thức khoa học; giải pháp tâm linh cho các 
vấn đề về kinh tế; giáo dục phổ thông bắt buộc; chấp dụng 
một thế giới ngữ; thiết lập hệ thống liên bang thế giới dựa 
vào những nguyên tắc an ninh chung; thế giới hòa bình. 

Đối tượng thờ tự của tôn giáo Baha1 gồm Thượng đế 
(Đấng tối cao duy nhất) và Đức Bahaullah (Đấng biểu hiện 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 203 


của Thượng đế). Bên cạnh đó, người theo tôn giáo Baha” luôn 
tỏ lòng tôn kính giáo tổ của các tôn giáo có trước theo nguyên 
lý tất cả các tôn giáo đều có chung nguồn gốc thiêng thượng 
và họ đều là sứ giả của Thượng đế theo từng thời kỳ của 
nhân loại. 

Tính đến năm 2020, tôn giáo Baha”i có khoảng 7 triệu 
tín đồ ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế 
giới. Đạo Baha'i xuất hiện ở Việt Nam trước năm 1975. 
Ngày 07/5/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã công nhận 
Cộng đồng tôn giáo Baha1 Việt Nam theo Quyết định số 
150/QĐ-TGCP. Tôn giáo Bahai ở Việt Nam có khoảng 7.000 
tín đồ, phân bố trên 45 tỉnh thành, tập trung ở Nam Bộ và 
Trung Bộ!. 


8. Tịnh độ cư sĩ Phật hội 


Tịnh độ Cư sĩ Phật hội do Nguyễn Văn Bồng (1886-1958) 
sáng lập tại Đồng Tháp vào năm 1934. Người đi theo Tịnh độ 
Cư sĩ Phật hội gọi ông Nguyễn Văn Bồng là Đức Tông sư 
(giáo chủ) Minh Trí. Ông Nguyễn Văn Bồng là người theo 
Nho học từ nhỏ và say mê nghiền ngẫm giáo lý Phật giáo. 
Ông đã vận dụng tri thức Phật giáo rồi chuyển tải giáo lý 
thành thơ ca, kinh sách dưới dạng Phật học đối đáp dễ hiểu, 
ngắn gọn thành bảy quyển kinh: Lễ bái lục phương; Phu thê 
ngôn luận; Đạo đức - phương pháp thực hành; Giới luật; Phật 
học vấn đáp; Phước - Huệ song tu; Phương pháp kiến tính. 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020, tr.76. 


204 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Giáo lý cơ bản của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội là tu theo đạo 
Phật để nâng cao trí tuệ, nhận thức nhằm đạt đến sự giải 
thoát, an vui. Tịnh độ Cư sĩ Phật hội cho rằng, tu phước, tu 
huệ có mối quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để cùng phát 
triển từ cá nhân ra xã hội. Tu phước là hành động tích cực 
đóng góp công sức, trí tuệ, tài vật để xây dựng, phát triển 
ngành y dược dân tộc nhằm chữa bệnh miễn phí giúp người 
đời. Tu phước được xem là phương tiện để tạo ra cơ hội cho 
những người nghèo có cơ duyên đến với Phật pháp. Tu huệ là 
học Kinh - Luật - Luận của Phật đạo để nâng cao trí tuệ, đạt 
tới cảnh giới giải thoát, an vui. Qua tu huệ để giác ngộ tu 
phước, phước và huệ nương tựa, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát 
triển trong mỗi con người, từ đó phát triển ra xã hội, nhằm 
xây dựng xã hội đoàn kết, thân ái, tương trợ nhau lúc khó 
khăn, hoạn nạn. 

Kinh sách của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội dựa trên Tam Tạng 
kinh của Phật giáo: Kinh - Luật - Luận. Cơ sở thờ tự của 
Tịnh độ Cư sĩ Phật hội được gọi là Hội quán, đồng thời cũng 
là phòng thuốc Nam chẩn trị y học cổ truyền. 

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội không có hàng giáo phẩm hay 
người xuất gia tu hành, chỉ có hội viên và tín đồ tại gia. Hội 
viên có sáu cấp: Hội viên sáng lập; Hội viên danh dự; Hội 
viên phước thiện; Hội viên huấn đạo; Hội viên tán trợ; Hội 
viên hành sự. 

Ngày 27/11/2007, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có Quyết 
định số 207/QĐ-TGCP công nhận tổ chức tôn giáo của Tịnh độ 
Cư sĩ Phật hội là Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Đến năm 
2020, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam có khoảng 600.000 tín 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 205 


đồ, 900.000 hội viên, gần 6.000 chức sắc và chức việc, hơn 900 
y sĩ, y sinh, 210 cơ sở thờ tự (hội quán) cũng là 210 phòng 
thuốc nam phước thiện, phân bố 2ð tỉnh thành, chủ yếu ở 
Nam Bộ!'. Đường hướng hành đạo của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội 
Việt Nam là “Fu học, hành thiện, ích nước, lợi dân”. 


9. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 


Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do ông Đoàn Minh Huyên khai 
lập vào năm 1849 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang. Ông Đoàn Minh Huyên (1807-1856) sinh ra tại làng 
Tòng Sơn, Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp), là người tu theo 
Phật giáo nhưng mang tỉnh thần nhập thế, trong quá trình 
tu hành, ông vừa truyền bá Phật pháp, vừa khai hoang lập 
ấp, chữa bệnh cho người dân. 

Khi đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thu hút được nhiều tín đồ, 
thực dân Pháp sợ ông lập hội kín để làm phản, nên bắt ông 
về tu tại chùa Tây An tại núi Sam (Châu Đốc, An Giang) 
thuộc thiền phái Lâm Tế. Tại đây, ông cho xây dựng chùa 
mới, dạy người dân khai hoang lập ấp, nên tín đồ gọi ông là 
Phật Thầy Tây An và môn phái của ông được gọi là Bửu Sơn 
Kỳ Hương. 

Không sử dụng kinh sách như Phật giáo, tín đồ đạo Bửu 
Sơn Kỳ Hương duy trì theo phương pháp truyền thừa lý 
thuyết của Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên cho các đệ 
tử thân tín, lớp trước truyền lại cho lớp sau. Đạo Bửu Sơn Kỳ 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sảd, tr.80. 


206 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Hương lấy giáo pháp “Học Phật tu nhân” và báo đáp “Tứ đại 
trọng ân” làm giáo lý. 

Tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương phải thực hiện 5 giới cấm 
bao gồm: cấm sát sinh; cấm tham lam, trộm cắp, hưởng thụ 
của phi nghĩa, không làm mà hưởng; cấm tà dâm, trụy lạc 
(tâm dâm và thân dâm); cấm rượu chè, hút chích, ma túy, cờ 
bạc, gái điếm, mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán; cấm gian 
dối, vọng ngữ, châm chọc, chia rẽ. Tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương không xuất gia nên vẫn được dựng vợ gả chồng, sinh 
con đẻ cái, đàn ông được tự do để tóc, râu. 

Cơ sở thờ tự của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là chùa. Các 
chùa không bài trí tượng, tranh ảnh Phật mà chỉ treo trước 
tường chính điện một tấm vải màu đỏ gọi là Trần Điều. Trần 
Điều biểu trưng cho lòng từ bị, bác ái. Trên bàn thờ bày lọ 
hoa, nước lã, nhang, đèn, không sử dụng chuông, mõ. 

Tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương cũng lập bàn thờ tại gia, 
cách bài trí tương tự như ở chùa. Giữa nhà là bàn thờ gia 
tiên có thêm tấm Trần Điều, ngoài sân có bàn thờ Thiên. Tín 
đồ ngày cúng hai lần (sáng sớm và chiều tốt), cúng gia tiên 
trước, rồi cúng Tam Bảo, cúng Thiên. 

Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương không có hệ thống chức sắc nên 
tổ chức của đạo này là chùa. Mỗi ngôi chùa là một tổ chức 
độc lập, là nơi thờ tự chung, là đầu mối điều hành, quản lý 
mọi hoạt động nghi lễ tôn giáo, thực hiện chức năng đối 
nội, đối ngoại. Mỗi chùa có một Ban quản tự, được bầu 
chọn từ những người có uy tín trong số tín đồ, với cơ cấu 
gồm: trưởng ban, các phó trưởng ban, thư ký, thủ quỹ và các 


thành viên. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 207 


Ngày 18/3/2009, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu ra Quyết định số 529/SNV-TG công nhận đạo Bửu 
Sơn Kỳ Hương. Đến năm 2020, Bửu Sơn Ky Hương có 
khoảng hơn 10.000 tín đồ, 90 chức sắc và 18 cơ sở thờ tự, 
phân bố chủ yếu tại một số tỉnh thành Nam Bộ như An 
Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, 
Vĩnh Long, Tiền Giang'!. 


10. Tứ Ân Hiếu Nghĩa 


Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra đời năm 1867 tại An Giang, do 
ông Ngô Lợi sáng lập. Ông Ngô Lợi sinh tại làng Kiến Hòa, 
huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, là sĩ phu yêu nước, tham gia 
khởi nghĩa chống thực dân Pháp, bị thực dân Pháp và triều 
đình phong kiến truy đuổi, ông trốn chạy vào vùng Thất Sơn - 
An Giang ẩn thân, từ đó ông theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và 
trở thành đệ tử của Phật Thầy Tây An. 

Dựa trên nền tảng giáo lý của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, 
ông Ngô Lợi bắt đầu truyền đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và kết 
hợp chữa bệnh cho người dân, dạy người dân làm ăn, khai 
hoang lập ấp, ổn định cuộc sống. Sau này, tín đồ gọi ông là 
Bổn sư Ngô Lợi. 

Kinh sách của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là những lời giáo 
huấn được viết bằng chữ Hán của Đức Bổn sư Ngô Lợi truyền 
giảng. Ngoài ra, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn có hệ thống Sấm 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sđủ, tr.84. 


208 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


giảng được viết theo thể thơ lục bát, ngũ ngôn, thất cú do các 
cao đồ (ông Trò, ông Gánh) sáng tác để cụ thể hóa những lời 
dạy của Đức Bổn sư Ngô Lợi. Sấm giảng được truyền miệng, 
dễ hiểu, dễ thuộc. 

Giáo lý của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng giống như đạo 
Bửu Sơn Kỳ Hương, chú trọng học Phật, tu nhân và tứ đại 
trọng ân. Các tín đồ là cư sĩ tại gia phải lấy đạo hiếu làm 
đầu. Tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng phải thực hiện 5 
giới cấm bao gồm: cấm sát sinh; cấm tham lam, trộm cắp; 
cấm tà dâm; cấm rượu chè, ma túy, cờ bạc, gái điếm, mê tín 
dị đoan, đồng bóng, bói toán; cấm gian dối. Tín đồ đạo Tứ 
Ân Hiếu Nghĩa không xuất gia, không thừa nhận ly gia cắt 
ái, không đặt nặng giới luật khắt khe, không phân biệt chức 
sắc, tín đồ. 

Cơ sở thờ tự của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là chùa. Chùa Tứ 
Ân Hiếu Nghĩa khác với chùa Phật giáo vì đó không phải là 
nơi tu hành mà là địa điểm chữa bệnh cho tín đồ. Bên cạnh 
hệ thống chùa, tại mỗi làng còn có đình. Đình là nơi diễn ra 
các sinh hoạt tôn giáo của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Cơ sở thờ 
tự của Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn có Tam bửu gia là nơi thờ riêng 
của dòng họ Trưởng Gánh và thường được xây trên đất của 
dòng họ. 

Cơ cấu tổ chức của đạo Hiếu Nghĩa có hai cấp là Đạo hội 
(cấp toàn đạo) và Gánh (cấp cơ sở). Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 
không có phẩm hàm chức sắc, người lãnh đạo Ban quản tự ở 
các chùa, đình do Trưởng Gánh, Trưởng Trò chỉ định. 

Ngày 16/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ra 
Quyết định số 1114/QĐ-UBND công nhận tổ chức Phật hội 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 209 


Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đến năm 2020, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 
khoảng 62.000 tín đồ, 476 chức sắc và 76 cơ sở thờ tự, phân 
bố tại 16 tỉnh thành, chủ yếu tại Nam Bộ như An Giang, 
Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên 
Giang, Bà Rịa Vũng Tàu'. 


11. Minh Sư đạo 


Minh Sư đạo có nguồn gốc từ môn phái Phật đường Nam 
tông của Phật giáo Thiền tông Trung Quốc thế kỷ VIII, chính 
thức do Hoàng Đức Huy (Hoàng Công Đức Huy) lập ra năm 
1623 tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Minh là sáng suốt, 
thông hiểu. Sư là đạt tới giải thoát, trở thành bậc thầy. Minh 
Sư đạo suy tôn Đạt Ma Tổ sư là vị tổ đầu tiên. 

Tu sĩ Minh Sư đạo phải ăn chay trường, trau đồi đạo hạnh, 
tu học theo kinh bổn và quy điều tương ứng với sự thăng tiến 
đạo phẩm; hành trì nghiêm túc giới luật Phật giáo (250 giới 
đối với nam tu sĩ, 348 giới đối với nữ tu s}); tuân theo tứ đại 
điều quy (ôn hòa, cung kính, khiêm tốn, nhường nhịn), thập 
lục điều quy (từ bi, bác ái, nhẫn nhục, khiêm nhu, hòa nhã, 
trung dung, cần kiệm, tri túc, minh chính, vô vì); giữ tám đức, 
tam cương, ngũ thường, tam quy, ngũ giới. 

Cơ sở thờ tự của Minh Sư đạo gọi là Phật đường hoặc 
chùa. Tổ chức của Minh Sư đạo chia ra hai thành phần. 
Thành phần giáo phẩm (xuất gia) gồm các phẩm Thiên ân, 
Chứng ân, Dẫn ân, Bảo ân, Đảnh hàng, Bổ thiệt, Thập địa, 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sảd, tr.88. 


210 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Thái Lão sư được Giáo hội tấn phong. Thành phần đại chúng 
(tại gia) gồm tu sĩ là người trọn đời vì đạo, với các phẩm Nhất 
bộ, Nhị bộ và Tam bộ; và tín đồ là người cầu quy y hộ đạo, 
nhưng chưa được thụ giới luật của tu sĩ. 

Tổ chức Minh Sư đạo được chia thành hai cấp: cấp trung 
ương và cấp địa phương. Cấp trung ương: Hội đồng Trưởng 
lão và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội. Hội đồng Trưởng lão 
là cơ quan tối cao của Giáo hội, có nhiệm vụ chăm lo về đạo 
pháp. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm 
pháp lý trước Nhà nước, trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt 
động của Giáo hội. Cấp địa phương: Ban Trị sự Phật đường 
có nhiệm vụ giúp trụ trì điều hành hoạt động của Phật 
đường. Những tỉnh, thành phố nào có nhiều Phật đường được 
lập Ban Trị sự tỉnh/thành phố để phổ biến và thực hiện 
chương trình hoạt động của Giáo hội đến các vị trụ trì Phật 
đường và Ban Trị sự Phật đường; nắm tình hình hoạt động 
và nguyện vọng của tu sĩ và tín đồ tại địa phương; thay mặt 
Giáo hội sắp xếp ổn định nội bộ, các hoạt động của Phật 
đường trên địa bàn; quan hệ với chính quyền và các tổ chức 
tôn giáo khác theo ủy quyền của Giáo hội. 

Minh Sư đạo được truyền từ Trung Quốc vào Việt Nam 
năm 18683 với tên thường gọi là Đại đạo; trước năm 1975 
có ba tông phái là Đức Tế, Phổ Tế và Hoằng Tế. Năm 
2008, ba tông phái này hợp nhất lại thành một tổ chức với 
danh xưng “Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạc”. 
Ngày 01/10/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra Quyết định 
số 196/QĐ-TGCP công nhận Giáo hội Phật đường Nam tông 
Minh Sư đạo. Tổ đình của Minh Sư đạo đặt tại Quang Nam 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 211 


Phật đường, số 17 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Ban Trị sự 
Trung ương Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo đặt 
tại chùa Trọng Văn Phật Đường, số C15/7, ấp 3, xã Tân Quý 
Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 
2020, Minh Sư đạo có khoảng 10.000 tín đồ, hơn 500 chức 
sắc, hơn 1.200 chức việc, 53 cơ sở thờ tự, phân bố ở 19 tỉnh, 
thành phố, chủ yếu ở Nam Bội!. 


12. Minh Lý đạo - Tam Tông miếu 


Minh Lý đạo - Tam Tông miếu ra đời vào năm 1924 tại 
Sài Gòn. Sáu vị khai đạo Minh lý gồm có: Âu Kiệt Lâm (pháp 
danh Minh Chánh); ông Nguyễn Văn Xưng (pháp danh Minh 
Giáo); ông Nguyễn Văn Đề (pháp danh Minh Đạo); ông Lê 
Văn Ngọc (pháp danh Minh Truyền); ông Nguyễn Văn Miết 
(pháp danh Minh Thiện); ông Võ Văn Thạnh (pháp danh 
Minh Trực). 

Giáo lý Minh Lý đạo - Tam Tông miếu là sự kết hợp tỉnh 
hoa của ba tôn giáo lớn ở phương Đông là Nho giáo, Phật 
giáo, Lão giáo để hướng dẫn tín đồ, môn sinh tu hành, tự độ, 
vị tha, độ dẫn loài người xây dựng một xã hội hòa bình, an 
lạc. Lập trường của Minh Lý đạo là thuần túy tu hành, đem 
đạo độ đời mà không xen lẫn ý tư riêng của việc đời vào 
việc đạo. Nền tảng giáo lý Minh Lý đạo dựa trên 5 bộ kinh: 
Bố cáo, Sám hối, Tịnh nghiệp văn, Nhật tụng và Giác thế. 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sảd, tr.93. 


2122 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


Luật đạo có giới luật và hình phạt, tứ đại điều quy và nhị 
thập tứ điều. Phần luận có Minh Lý yếu giải, Minh Lý học 
thuyết, Minh Lý chơn giải do Nguyễn Minh Thiện soạn thảo 
và kết tập đại thành. 

Từ năm 192ð đến 1927, Minh Lý đạo mượn chùa Linh 
Sơn làm nơi tụng kinh Sám hối. Sau này, để có nơi thờ tự 
riêng, các chức sắc của Minh Lý đạo - Tam Tông miếu đã 
tiến hành xây dựng chùa, lấy tên là Tam Tông miếu. Trong 
chùa, miếu của Minh Lý đạo không thờ thánh tượng mà thờ 
bài vị. Trên Bửu điện của Minh Lý đạo là Thiên bàn có ð cấp: 
Bài vị Diêu Trì Kim mẫu; Ngọc Hoàng Thượng Đế; Tam 
giáo tổ sư (Thích Ca, Thái Thượng Lão Quân, Văn Tuyên 
Khổng Thánh); Tứ đại Bồ Tát; Ngũ đầu tinh quân và chư 
Phật, chư Tiên. 

Từ năm 1965 đến 1975, Minh Lý đạo đã hoàn thiện về 
tổ chức và hình thành Hội Thánh. Hiện nay, cơ cấu tổ chức 
của Minh Lý đạo gồm có: Hội đồng Hội Thánh là cơ quan 
cao nhất của đạo; Viện Bảo đạo do một vị Tổng lý đứng đầu 
chuyên lo phần tu tịnh, giữ gìn đạo pháp; Viện Hành đạo 
do một vị Hiệp lý đứng đầu chuyên lo các công việc hành 
chính đạo. 

Về cấp tu trong Minh Lý đạo gồm 8 bậc là: Hướng tịnh sư 
(tín đồ mới nhập môn); Chí tịnh sư; Tâm tịnh sư; Thanh tịnh 
sư (hàng Môn sinh); Khiết tịnh sư; Vĩnh tịnh sư; Siêu tịnh sư 
(hàng Giáo sư); Giác tịnh sư (ngôi Giáo tổi. 

Ngày 01/10/2009, Ban Tôn giáo Chính phủ ra Quyết 
định số 195/QĐ-TGCP công nhận tổ chức Minh Lý đạo - 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 218 


Tam Tông Miếu. Đến năm 2020, Minh Lý đạo - Tam Tông 
miếu có hơn 1.000 tín đồ, phân bố tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, tỉnh Long An và Bà Rịa Vũng Tàu'. 

15. Bàlamôn giáo 

Bàlamôn giáo ra đời ở Ấn Độ thời kỳ cổ đại, khoảng thế 
kỷ X (trước Công nguyên). Đây là loại hình tôn giáo nguyên 
thủy, nên người sáng lập thuộc về quần chúng nhân dân thời 
kỳ đó. 

Kinh sách của đạo Bàlamôn dựa trên nền tảng của kinh 
Veda (Vêởa) với 4 tập: Rig Veda; Sama Veda; Yayur Veda; 
Atharva Veda. 

Đạo Bàlamôn thờ Phạm Thiên (Thượng đế) với quan niệm 
Tam vị nhất thể gồm: Brahman: Thần sáng tạo; Vishnu: 
Thần bảo tồn; Siva: Thần hủy diệt. 

Hội đồng chức sắc đạo Bàlamôn gồm: Hội đồng phong 
tục hay Ban tổ chức các cuộc lễ, gồm: Sư cả (Posah) là thầy 
thông thái; cấp phó (Popal) là người giúp việc Sư cả. Hội 
đồng chức sắc gồm 4 cấp bậc: Đung Akouk (Kok): thầy 
Passeh, cấp thấp nhất; Lyah: thầy Passeh Lyah; Puah (còn 
gọi là thầy Passeh Puah): tu sĩ chính thức; Tapah: thầy 
Passeh Tapah là cấp cao nhất. Đạo Bàlamôn phong chức, 
phong phẩm theo giới luật sau: Lễ nhập đạo (ÐĐung AkouhR): 
lễ xông miệng học chữ Chăm; lễ lên cấp Passeh Lyah: học kinh 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sảd, tr.98. 


214 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


và nghi thức hành lễ; lễ lên cấp tu sĩ chính thức; lễ lên chức 
Sư cả (Posah). 

Hệ thống chức sắc của đạo Bàlamôn theo chế độ đẳng cấp 
tăng lữ của Bàlamôn giáo. Chức sắc được duy trì theo chế độ 
cha truyền con nối. Đẳng cấp Passeh (đẳng cấp cao nhất, 
được coi là giới trí thức, lưu giữ các kinh sách, văn tự, hiểu 
biết giáo lý, giáo luật); thầy cúng (gọi là Kain/ông bóng, Muk 
Rija/bà bóng); Mưdwon (là người vỗ trống, hát những bài hát 
tụng ca ngợi các thần); Muk Pajau (là người tắm các tượng 
thần và dâng lễ vật); Pariya Hamu (là người thực hiện các lễ 
nghi nông nghiệp). 

Bàlamôn giáo truyền vào Việt Nam từ khoảng đầu Công 
nguyên, tổn tại chủ yếu trong cộng đồng người Chăm nên đạo 
này còn được gọi là Chăm Bàlamôn. Đạo Bàlamôn ở Việt 
Nam không theo giáo lý Tam vị nhất thể, chỉ đề cao thần 
Hủy diệt Siva dưới dạng biểu tượng của Lănga - Yoni; tục thờ 
thần Brahman chuyển thành thờ Mẹ Xứ sở Pô Inư Nưgar. 
Các nghi lễ cúng tế của đạo Bàlamôn rất phức tạp, huyền bí, 
ma thuật. Các ngày lễ chính gắn với những ngày lễ hội 
truyền thống của người Chăm. 

Ngày 18/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra 
Quyết định số 1192/QĐ-UBND công nhận Hội đồng Chức sắc 
Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận. Ngày 19/12/2012, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 2605/QĐ-UBND 
công nhận Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Bình 
Thuận. Đến năm 2020, ở Việt Nam có khoảng 54.000 người 


Chăm theo Bàlamôn giáo, trên 400 chức sắc và chức việc, 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 215 


42 cơ sở thờ tự, phân bố chủ yếu tại hai tỉnh Ninh Thuận và 
Bình Thuận". 


14. Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu 
Ki-tô (Mặc Môn/Mormon) 


Người sáng lập Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của 
Chúa Giêsu Ki-tô (Mặc Môn) là jJoseph Smith (1805-1844). 
Ông sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở bang 
Vermont, nước Mỹ, vào thời kỳ diễn ra cuộc Đại Thức tỉnh tôn 
giáo lần thứ hai ở quốc gia này. Khi đó, do các tôn giáo phát 
triển và cạnh tranh mạnh mẽ, :Joseph rất khó khăn trong lựa 
chọn theo tôn giáo nào nên phải nhờ cậy đến Thượng đế. Tuy 
nhiên, theo chỉ dẫn của Thượng đế, ông đã không tham gia 
tôn giáo nào khác lúc đó. Tương truyền, ngày 21/9/1823, 
Thượng đế gửi Thiên sứ Môrôni đến chỉ dẫn cho Joseph về 
việc phục hồi Phúc Âm của Chúa Giêsu. Thiên sứ cho biết về 
một quyển sách được chôn giấu trên ngọn đổi Cumorah ở 
New York, tường thuật câu chuyện các cư dân thời xưa sống 
trên lục địa châu Mỹ và nguồn gốc của họ. Theo sự mặc khải 
của Thiên sứ Môrônl, bốn năm sau, ông tìm được các bản 
khắc của cuốn sách và bắt đầu phiên dịch thành Sách Mặc 
Môn (Thánh thư). Sau khi chịu phép Báptem cùng với thầy 
giáo Oliver Cowdery, jJoseph có khả năng tiên tri và nói về sự 
ra đời của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu 
Ki-tô. Tôn giáo này bắt đầu hình thành và phát triển từ 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sđd, tr.108. 


216 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


năm 1830. Đến năm 2020, Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau 
của Chúa Giêsu Ki-tô có 16 triệu tín đồ, phân bố ở 176 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều nhất là ở Mỹ (chiếm 
1/3 tổng số tín đồ trên thế giới)!. 

Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Ki-tô 
khẳng định, Kinh Thánh là lời của Thượng đế. Điều này giống 
với đạo Tin Lành, tức là thừa nhận 39 quyển Cựu ước và 27 
quyển Tân ước. Đồng thời, Sách Mặc Môn (gồm 15 tập) cũng 
được coi trọng như Finh Thánh. Kinh Thánh và Sách Mặc 
Môn là nền tảng của giáo lý, đức tin và luật lệ của Giáo hội. 

Tín đồ Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu 
Ki-tô tuân theo Luật Thông sáng: không hút thuốc, không 
uống rượu, không sử dụng chất gây nghiện (cà phê, ma túy); 
đóng góp tiền bạc, công sức cho Giáo hội và tham dự các buổi 
lễ (Tiệc thánh). 

Nhà giảng là nơi sinh hoạt tôn giáo hằng tuần của tín đồ 
Giáo hội. Đền thờ là nơi diễn ra những lễ nghĩ, hoạt động 
quan trọng của Giáo hội. Cả nhà giảng và đền thờ đều được 
thiết kế theo những kiến trúc hiện đại thông thường, thuận 
tiện cho nhóm họp đông người. Trên đỉnh của đền thờ có gắn 
tượng Thiên sứ thổi kèn với nghĩa để loan báo tin tốt lành 
cho mọi người. 

Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Ki-tô 
truyền vào Việt Nam từ năm 1962. Ngày 30/5/2016, Ban Tôn giáo 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín ngưõng, tôn 
giáo, Sđd, tr.109. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 217 


Chính phủ ra Quyết định số 173/QĐ-TGCP công nhận ban 
Đạo diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu 
Ki-tô Việt Nam. Tuy nhiên, theo Công văn số 6955/BNV- 
TGCP của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2020 về danh mục các tổ 
chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo thì giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa 
Giêsu Ki-tô Việt Nam chỉ là “tổ chức được cấp chứng nhận 
hoạt động tôn giáo”'. Đến năm 2020, tôn giáo này có khoảng 
1.000 tín đồ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giêsu 
Ki-tô Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định ở 
nước ta trong khoảng hai thập kỷ qua”. 


15. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn 


Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một tôn giáo nội sinh, do 
ông Nguyễn Ngọc An sáng lập năm 1915 tại Kiên Giang. Tên 
gọi của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn gắn với việc tôn giáo 
này được hợp thành trên cơ sở giáo lý Phật giáo, lấy pháp 
môn tu hành cốt lõi là Hiếu - Nghĩa và lấy tên núi Tà Lơn 
(Campuchia) - nơi sư tổ tu học và đắc đạo để đặt thành tên 
tôn giáo của mình. Tín đồ tôn xưng ông Nguyễn Ngọc An là 


Đức Thầy hay ông Đạo Bảy, ông Thầy Bảy. 


1. Sự khác biệt giữa “tổ chức tôn giáo” và “tổ chức được cấp chứng 
nhận hoạt động tôn giáo” được quy định ở Chương V, Điều 21, Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo (hiện hành), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 
2018, tr.24. 

2. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn 
giáo, Sđd, tr.111. 


218 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn sử dụng kinh sách của 
Phật giáo, Nho giáo. Giáo lý của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 
Lơn sử dụng giáo pháp của Phật Thích Ca, và nền tảng luân 
lý Tam cương, Ngũ thường của Khổng Tủ. 

Giáo luật của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn có tám điều 
quy định cụ thể như sau: phải tôn kính Phật tổ Quan Âm; 
phải tôn kính Thiên hoàng; tôn kính Địa hoàng sinh hóa vạn 
vật; tôn kính tổ giáo huấn nghề; trọng âm dương - ngũ hành; 
trọng quốc vương thủy, hỏa, thổ nuôi dưỡng con người; trọng 
giáo sư dạy dỗ con người; kính trọng phụ mẫu, ông bà, cô bác, 
xóm làng. 

Tín đồ Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn hằng ngày phải thực 
hiện một số lễ nghi: tại chùa: hành lễ vào các giờ Mão (5-7 
giờ), Ngọ (11-13 giờ), Dậu (17-19 giờ); tại gia đình: hành lễ 
vào các giờ Mão, Dậu. 

Cơ sở thờ tự của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn được gọi là 
chùa hay am. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn thờ tấm vải Trần 
Điều màu đỏ (giống đạo Bửu Sơn Kỳ Hương). Màu đỏ tượng 
trưng cho khí huyết và thể hiện sự tiết trung, hiếu nghĩa. 

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn không có tổ chức giáo hội 
chung, cũng không có đội ngũ chức sắc chuyên nghiệp, chỉ có 
chức việc phụ trách mọi sinh hoạt tôn giáo cho tín đồ tại các 
chùa, am. Họ là những người có tâm đạo, uy tín, được tín đồ 
bầu chọn. 

Ngày 22/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp 
Giấy chứng nhận số 01/GCN-BTG công nhận “tổ chức đăng 
ký hoạt động tôn giáo” đối với Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn. 
Đến năm 2020, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn có khoảng 8 cơ sở 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 219 


thờ tự, khoảng 65.000 tín đồ tập trung tại các tỉnh An Giang, 
Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang'!. 


16. Cơ đốc Phục lâm 


Cơ đốc Phục lâm là một giáo phái hình thành từ phong 
trào “Phục lâm” bắt đầu vào thế kỷ XIX, trong bối cảnh của 
cuộc Đại Thức tỉnh (Great Awakening) lần thứ hai ở Mỹ với ý 
nghĩa là sự trở lại trần gian lần thứ hai của Chúa Giêsu (nên 
có tên gọi là Tái lâm hay Phục lâm). Phong trào này do 
Wiliam Miller khởi xướng vào những năm 1830 và những 
người theo ông được gọi là Millerite. Sau sự kiện Đại Thất 
vọng (Great DisappoIintment), phong trào Millerite bị chia 
tách thành một số nhóm có quan điểm khác biệt. Nhóm lớn 
nhất trong số đó là Giáo hội Cơ đốc Phục lâm ngày thứ Bảy 
(Seventh day adventist church/Giáo hội Cơ đốc phục lâm An 
thất nhật). Cơ đốc Phục lâm ngày thứ Bảy có bộ máy tổ chức 
khá chặt chẽ và thống nhất trên phạm vi thế giới, với năm 
cấp giáo hội: (1) Tổng hội Cơ đốc Phục lâm toàn cầu là cơ 
quan Trung ương của Giáo hội, chịu sự điều hành của Ban 
Chấp hành do Đại hội đại biểu bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm 
với ba chức danh chủ chốt: Tổng hội trưởng, Tổng Thư ký và 
Thủ quỹ; (2) Tổng hội khu vực - mang tính chất liên hiệp; (3) 
Liên hiệp hội - mang tính chất liên hiệp; (4) Địa hạt - cấp 
hành chính chính thức của giáo hội; (5) Chi hội (Hội thánh) - 


đơn vị cơ sở của Giáo hội. 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín nguõng, tôn 
giáo, Sđd, tr.112. 


220 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Năm 1916, Việt Nam thuộc khu vực truyền giáo của Liên 
hiệp hội Hoa Nam, trụ sở tại Hồng Công (Trung Quốc). 
Người truyền đạo là Tân Kia Ou, ông tổ chức trường Sa-bat 
tại khu vực Chợ Lớn cho cộng đồng người Hoa. Đến năm 
1928, khu vực truyền giáo Việt Nam được giao về cho Liên 
hiệp hội, trụ sở tại Xingapo, mục sư R.H. Wentland cùng gia 
đình vào truyền giáo ở Việt Nam. Năm 1929, Việt Nam chính 
thức được Liên hiệp hội Đông Nam Á thừa nhận đủ tiêu 
chuẩn thành lập Giáo hội. 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (còn gọi là Giáo hội 
Cơ đốc Phục lâm An thất nhật Việt Nam) là Địa hạt của Liên 
hiệp hội Đông Nam Á trong cơ cấu Giáo hội Cơ đốc Phục lâm 
toàn cầu; hoàn toàn độc lập về tài chính và điều hành đối với 
Tổng hội Cơ đốc Phục lâm toàn cầu và các tổ chức khác. Địa 
hạt Việt Nam chỉ hiệp thông với Toàn cầu Tổng hội và các tổ 
chức khác về hoạt động trong từng giai đoạn cụ thể. Lãnh 
đạo Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam là một ban quản trị 
gồm: một hội trưởng, một quản lý, một thư ký và 11 ủy viên 
phụ trách các công việc chuyên môn như Trường Sa-bat, Tín 
hữu truyền đạo, Thư báo truyền đạo, Thanh niên và tiết 
chế, Chiến tranh, Tu thư, Giao tế, Tiếng nói hy vọng, ấn 
loát, Giáo dục, Y tế. Về tổ chức, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm 
Việt Nam gồm 2 cấp: cơ quan trung ương gọi là Ban Quản 
trị Giáo hội; cấp chi hội (cấp cơ sở). Ban quản trị Giáo hội 
Cơ đốc phục lâm Việt Nam có quyền đề cử, phong chức, bổ 
nhiệm các chức sắc: mục sư, mục sư nhiệm chức, trưởng lão, 
chấp sự. Hệ thống hàng giáo phẩm cũng được phân chia 


theo cơ cấu tổ chức. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 221 


Ngày 04/12/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ ra Quyết định 
số 236/QĐ-TGŒCP công nhận tổ chức tôn giáo Giáo hội Cơ đốc 
Phục lâm Việt Nam. Đến năm 2020, Giáo hội Cơ đốc Phục 
lâm Việt Nam có hơn 16.000 tín đồ, 7 mục sư, trưởng lão, 
giám mục, 102 chấp sự, (không có chức danh truyền đạo) 10 
chi hội, hơn 100 điểm nhóm, 7 nhà thờ và một trụ sở văn 
phòng làm việc giáo hội'. Địa bàn hoạt động của Giáo hội Cơ 
đốc Phục lâm Việt Nam rải rác ở 32 tỉnh, thành phố (chủ yếu 
ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, 
Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Khánh Hoà, Tiền Giang, Phú Yên, Quảng Trị...). 


II. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO 
ĐẾN TÌNH HÌNH AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


1. Chính sách tôn giáo của Việt Nam từ sau thời kỳ 
đổi mới 

Chính sách, luật pháp ứng xử, giải quyết vấn đề tôn giáo 
của bất kể quốc gia nào cũng không thể tránh khỏi những 
khiếm khuyết, sai lầm hay một sớm một chiều có thể hoàn bị 
được. Việt Nam cũng không ngoại lệ, đã từng có thời kỳ Việt 
Nam chủ trương thực hành chủ nghĩa vô thần cứng nhắc, 
hạn chế tôn giáo, trong khi chưa cải tạo xã hội hiện thực để 
người dân không còn phải tìm đến tôn giáo như một “tiếng 


thở dài”, một “cứu cánh” cuối cùng của họ. Hạn chế đó đã 


1. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên): Cẩm nang về tín ngưuõng, tôn 
giáo, Sdd, tr.128. 


222 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


được khắc phục từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng (năm 1986), Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới với 
những thay đổi căn bản trong chủ trương, chính sách đối với 
tôn giáo. Dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập chính sách tôn giáo 
của Việt Nam hiện nay, và một số vấn đề đặt ra có thể chỉ 
phối đến tình hình an ninh tôn giáo ở Việt Nam. 

Từ năm 1986 đến nay, có thể nói, chưa có giai đoạn 
nào, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nhiều văn bản 
liên quan đến việc chỉ đạo lãnh đạo chính sách tôn giáo'. 


1. Từ năm 1986 đến năm 2017 đã có 12 văn bản của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư về tôn giáo, 2 văn bản của Quốc hội về tôn giáo, 20 văn bản 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tôn giáo, 
cụ thể là: 

- Nghị quyết số 25-NQ/TW năm 2003; Thông báo số 119-TB/TW năm 
2003; Thông báo số 160-TB/TW năm 2004; Quy định số 123-QĐ/TW năm 
2004; Thông báo số 121-TP/TW năm 2004; Thông báo số 148-TB/TW năm 
2008; Kết luận số 57/KL-TW năm 2009; Kết luận số 58/KL-TW năm 
2009; Kết luận số 08/KL-TW năm 2011; Chỉ thị số 23/CT-TW năm 2013; 
Thông báo số 150/TB-TW năm 2013; Kết luận số 101/KL-TW năm 2014. 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/PL-UBTVQH11 năm 2004; 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2016). 

- Nghị định số 69/HĐBT năm 1991; Nghị định số 91/NĐ-CP năm 
2003; Nghị định số 32/NĐ-CP năm 2005; Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg 
năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất, đất liên quan đến tôn 
giáo; Nghị định số 92/NĐ-CP năm 2012; Chỉ thị số 01/CT-TTTg năm 2005; 
Quyết định số 15/QĐ-TTg năm 2005; Quyết định số 10/QĐ-TTg năm 
2014; Nghị định số 08/NĐ-CP năm 2007; Quyết định số 83/QĐ-TTg năm 
2007; Chỉ thị số 1940/CT-TTg năm 2008; Quyết định số 134/QĐ-TTg năm 
2009; Nghị định số 58/NĐ-CP năm 2014; Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 
2015; Thông tư số 04/TT-BNV năm 2010; Thông tư số 01/TT-BNV năm 
2013; Quyết định số 1119/QĐ-BNV năm 2013; Thông tư liên tịch số 
04/TTLT/BBVHTTDL-BNV năm 2014; Thông tư số 04/TT-BNV năm 
2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP năm 9017. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 223 


Những văn bản này là “dấu son” đánh dấu sự thay đổi trong 
nhận thức của Đảng ta về tôn giáo theo hướng xóa đi ranh 
giới vô hình giữa người cộng sản và tôn giáo, ghi nhận giá trị 
và đóng góp của tôn giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam, xem tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần 
phát triển bền vững đất nước. Từ quan điểm chỉ đạo của 
Đảng, Chính phủ và Quốc hội cũng đã ban hành khá nhiều 
văn bản pháp quy làm căn cứ pháp lý bảo hộ cho các hoạt 
động tôn giáo theo hướng mở rộng chủ thể và các quyền tự do 
tôn giáo, phù hợp với luật pháp và công ước quốc tế về quyền 
con người và quyền tự do tôn giáo. 

Từ sau năm 1986, các văn kiện, diễn ngôn chính trị của 
Đảng đều khẳng định: thực hiện nhất quán chính sách tự do 
tôn giáo, không phân biệt công dân vì lý do tôn giáo, thừa 
nhận đạo đức tôn giáo có nhiều điểm tương đồng với lý tưởng 
cộng sản. Cộng đồng tôn giáo cũng là cộng đồng dân tộc trong 
khối đoàn kết thống nhất chung. Tôn giáo là một nhu cầu 
tỉnh thần của người dân và sẽ còn tồn tại lâu dài cùng đất 
nước trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy, 
Đảng và Nhà nước đã nhìn nhận cộng đồng tôn giáo là một 
thực tại ổn định, đã tạo ra một mạng lưới giao tiếp hiệu quả 
và tin cậy trong cộng đồng đức tin cũng như cộng đồng xã 
hội, tôn giáo đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ nhà nước duy trì 
trật tự đạo đức và ổn định xã hội, hợp tác với chính quyền 
trong việc thực thi các chính sách dân sinh như y tế, giáo 
dục, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân 
đạo và an sinh xã hội. Hơn nữa, ở Việt Nam, các tôn giáo đã 
có mặt trong các thiết chế chính trị - xã hội như một hiện 
diện quyền tự do tôn giáo đây đủ của các tín đồ. 


20, AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Trước đây, nhận thức của một số Đảng Cộng sản và nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cho rằng tôn giáo là lạc hậu, mê lầm, 
không đặt nhiều mong chờ ở tôn giáo trong giải quyết các vấn 
đề nhân sinh. Hiện tại, ở Việt Nam, tôn giáo và bản sắc văn 
hóa được coi là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực tạo ra một 
cơ sở chung của lòng yêu nước và ý thức quốc gia dân tộc. 
Nhiều nghiên cứu ở Việt Nam đã bắt đầu nhấn mạnh (với 
mức độ ngày càng gia tăng) vai trò của tôn giáo trong việc 
chuyển hóa lối sống, hành vi của cá nhân và thái độ của xã 
hội trên nhiều lĩnh vực: nghề nghiệp, giao tiếp, đạo đức, lối 
sống, phong tục, tập quán, khoa học, môi trường, nhân 
quyền... Mối quan hệ nhà nước - tôn giáo đã hóa giải dần 
những khác biệt duy tâm - duy vật, vô thần - hữu thần, 
chuyển từ thành kiến, phòng ngừa, đấu tranh sang vận động, 
thuyết phục, hợp tác, tương hỗ. 

Bắt đầu từ thời kỳ đổi mới, cùng với sự điều chỉnh trong 
nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã có những 
chính sách rõ ràng về tôn giáo và mối quan hệ mạch lạc giữa 
chính trị và tôn giáo trên nguyên tắc chính sách tôn giáo 
không còn là vấn đề đấu tranh ý thức hệ (một bên tuyên bố 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo, bên kia tuyên bố bảo vệ ý thức 
hệ và chủ quyền dân tộc). Hiện thực hóa quan điểm chính trị 
nêu trên, chính sách tôn giáo của Việt Nam ngày một phù 
hợp với luật pháp, công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo, 
nêu cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo hộ quyền 
tự do tôn giáo, thể hiện trên một số khía cạnh sau: 

(1) Chủ thể có quyển tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được 
mở rộng, không chỉ là “công dân Việt Nam” (như Hiến pháp 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 225 


trước năm 2012 quy định) mà là “mọi người” (kể cả những 
người bị tam giam, tạm giữ, người chịu án phạt tù, người 
trong trại cai nghiện bắt buộc và trại giáo dưỡng, người nước 
ngoài sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam); 

(2) Người nhập tu không cần phải đăng ký hay được sự 
chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người 
phụ trách cơ sở tôn giáo cũng không phải đăng ký người nhập 
tu đến các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo; 

(3) Bổ sung nhiều điều khoản (theo hướng tạo điều kiện) 
cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được thực 
hiện quyền tự do tôn giáo như được nhập tu, được phong 
chức, phong phẩm, được sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn 
giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp, được mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài giảng đạo, v.v..'. 

(4) Một số hoạt động tôn giáo chỉ cần thông báo đến cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thay vì phải đăng ký hay xin 
phép như trước đây: thông báo hoạt động của cơ sở đào tạo; 
thông báo tuyển sinh; thông báo thuyên chuyển chức sắc, 
chức việc, nhà tu hành; thông báo hội nghị thường niên, 
thông báo quyên góp; thông báo về việc phong chức, phong 
phẩm, bổ nhiệm chức sắc; 

() Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự được miễn giấy 
phép xây dựng nếu đó không phải là di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xếp hạng, không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không 
làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới 


môi trường, an toàn công trình; 


1. Điều 47 đến Điều 53 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 


226 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


(6) Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định đủ điều kiện để 
Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo (pháp nhân tôn giáo) 
được rút ngắn chỉ còn 5ð năm! thay cho 23 năm như quy định 
trước đây”; 

(7) Hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo trong các 
lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, từ thiện, an sinh xã hội được 
mở rộng theo hướng được phép thay vì chỉ khuyến khích như 
trước đây. 

(8) Thẩm quyển giải quyết các hoạt động liên quan đến 
tôn giáo đã được trao cho các cơ quan quản lý nhà nước về 
tôn giáo ở Trung ương và địa phương. 

Nhìn chung, chính sách tôn giáo của Việt Nam hiện nay 
có bước chuyển rõ rệt theo hướng giảm bớt thủ tục hành 
chính trong việc đăng ký hoạt động tôn giáo và các hoạt động 
khác liên quan đến tôn giáo. Linh hoạt, giải quyết tối đa các 
nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo như thành lập, chia 
tách, sáp nhập, phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ 
nhiệm, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài, xây dựng cơ 
sở thờ tự, hoạt động xã hội từ thiện, đăng cai tổ chức các hội 
nghị, diễn đàn quốc tế về tôn giáo. Các ngày lễ trọng của tôn 
giáo được xem là ngày hội chung của đất nước. Sự hiện diện 
của các lãnh đạo cấp cao trong các buổi lễ tôn giáo thể hiện 


sự cởi mở, thân thiện giữa chính quyền và tôn giáo, nhà nước 


1. Điều 30, Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/QH14 năm 2016. 

2. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/PL-UBTVQH11 năm 2004; 
Nghị định số 92/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chỉ tiết và biện pháp 
thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2012. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 12 2fÍ 


và giáo hội. Nhà nước thông qua nghị trình chính trỊ, qua 
chính sách tôn giáo, qua những chương trình vận động nhân 
dân về xây dựng đất nước, đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc 
văn hóa... đã thúc đẩy các hoạt động tôn giáo, góp phần bảo 
tôn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và chung tay xây 
dựng đất nước. 

Sự đổi mới trong chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn 
giáo của Đảng và Nhà nước ta đã đem lại sự khởi sắc cho đời 
sống tôn giáo. Chưa từng có thời kỳ nào, tôn giáo ở Việt Nam 
có những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, về cơ sở thờ tự, số 
lượng tín đồ, chức sắc như hiện nay'. Nhìn chung, các tôn 


giáo hoạt động ổn định theo hướng đồng hành cùng dân tộc, 


1. Theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến năm 
2019, nhà nước đã công nhận 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo (tăng 250% so 
với trước thời kỳ đổi mới). Số lượng tín đồ hiện nay khoảng 26,3 triệu 
người (tăng 12% so với trước thời kỳ đổi mới), 27.916 cơ sở thờ tự (tăng 
15,2%), khoảng 53.000 chức sắc (tăng 55%), 133.662 chức việc (tăng 
69%). Cơ sở đào tạo của tôn giáo được phép thành lập tăng nhanh trong 
thời kỳ đổi mới (Phật giáo có 3 học viện và 44 cơ sở đào tạo Phật học ở 
các cấp độ sơ cấp, trung cấp, đại học...); Công giáo có 7 Đại chủng viện; 
Phật giáo Nam tông Khmer có 1 học viện. Số lượng kinh sách và ấn 
phẩm tôn giáo được phát hành ngày càng nhiều, trung bình một năm 
riêng Nhà xuất bản Tôn giáo (thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ) cho ra 
mắt bạn đọc hơn 400 đầu sách tôn giáo, chưa kể các ấn phẩm sách, báo, 
tạp chí do các tổ chức tôn giáo tự phát hành. Nguồn tiền đổ về khu vực 
tôn giáo tăng mạnh từ sau năm 1986, các cơ sở thờ tự của tôn giáo được 
xây cất mới nhiều với quy mô lớn. Số đoàn ra, đoàn vào liên quan đến 
hoạt động quốc tế của tôn giáo (truyền giáo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 
tu học) tăng mạnh. Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ: Báo cáo Hội nghị 
triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, 
tôn giáo. 


228 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tăng cường hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đóng góp cho 
công tác giáo dục nghề nghiệp, chăm sóc trẻ em khuyết tật, 
người mắc bệnh hiểm nghèo và người già cô đơn. Các tổ chức 
tôn giáo có xu hướng chủ động tham gia đời sống chính trị 
(đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban đoàn kết Công giáo,...). Các 
cuộc đàm phán quốc tế của Việt Nam liên quan đến tôn giáo 


cũng gia tăng đáng kể từ sau năm 1986. 


2. Một số vấn đề đặt ra 


Trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, luật 
pháp về tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn tôn tại một số vấn đề, 
có thể sẽ là một trong những yếu tố tác động đến tình hình 
an ninh tôn giáo ở Việt Nam: 

(1) Các tổ chức tôn giáo trên thế giới khi đã có pháp nhân 
(được luật pháp thừa nhận và bảo hộ quyền tự do tạo dựng 
tôn giáo) đồng thời cũng sẽ được đảm bảo các quyền và nghĩa 
vụ như các pháp nhân dân sự khác, cụ thể, được tham gia tất 
cả các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo 
dục, y tế, từ thiện, an sinh xã hội mà tổ chức tôn giáo đó có 
thể chứng minh được năng lực hay thế mạnh của mình và 


đáp ứng các điều kiện quy định của luật pháp!. Ở Việt Nam, 


1. Ở Mỹ, các tổ chức tôn giáo có thể là chủ các dự án phát triển kinh tế 
và cung cấp các dịch vụ xã hội rất hiệu quả ở nhiều thành phố thuộc các 
tiểu bang như Chicago (Hinois), Baltimore (Maryland), Harlem (New 
York), Cleveland (Ohio), Los Angeles (California), Austin (Texas), và 
Atlanta (Georgia). Hệ thống các trường Cao đẳng và Đại học do tổ chức tôn 
giáo (Công giáo, Tin Lành) thành lập và giảng dạy có mặt trên khắp các 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 229 


các tổ chức tôn giáo dù đã có tư cách pháp nhân (được pháp 
luật thừa nhận) nhưng quyền hiện diện xã hội, quyền tham 
gia các hoạt động xã hội - nghề nghiệp (từ thiện, nhân đạo, 
xóa đói, giảm nghèo, tư vấn pháp luật,...), quyền cung cấp 
các dịch vụ công (giáo dục, y tế, hỗ trợ tài chính,...) chưa 
được mở rộng. 

(2) Chính sách, luật pháp về tôn giáo của Việt Nam vẫn 
còn thiên về “quản lý” hơn là “hướng dẫn, hỗ trợ” người dân 
thực hiện quyền tự do tôn giáo của họ đúng pháp luật. 
Trong các văn bản pháp quy, các điều khoản quy định để 
được sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo phần nhiều vẫn 
còn nặng về nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức tôn giáo trước các 


cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mang dáng dấp xin - cho. 


châu lục. Số học sinh theo học tại các trường do giáo hội tổ chức ngày càng 
nhiều hơn. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), rất nhiều bệnh viện 
của các tổ chức tôn giáo được phép thành lập để khám chữa bệnh cho người 
dân. Năm 1937, ở Trung Quốc đã có 254 bệnh viện của các tổ chức tôn giáo. 
Sau năm 1945, hầu hết các bệnh viện này đều được cải tạo một phần hoặc 
chuyển giao cho Chính phủ. Các hiệp hội chính trị - xã hội với pháp nhân 
tôn giáo đã và đang hoạt động rất hiệu quả ở nhiều nước, ví dụ, Liên Công 
đoàn Ki-tô giáo (Đức) là một tổ chức Công đoàn quốc gia ở Đức bao gồm 
280.000 thành viên tham gia và liên kết với Liên minh châu Âu (European 
Union/EU) và Liên đoàn Thương mại Tự do (Free Trade Ủnion). Các Quỹ 
xã hội, Quỹ từ thiện của các tổ chức tôn giáo có pháp nhân đang hoạt động 
rất hiệu quả và tích cực trên nhiều quốc gia như Quỹ Christian cho Trẻ em 
và Người cao tuổi; Ban Quản lý Y tế Công cộng (CMMB); Quỹ vận động 
Mùa Chay của Hà Lan; Các nhà truyền giáo Bác ái; Các nhà truyền giáo 
của người nghèo, Quỹ Hỗ trợ Quốc tế của Công giáo Xcốtlen; Hội §t 
Vincent de Paul của Pakixtan, v.v.. Theo http://prospect.org/article/can- 


churches-save-cItles 


230 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Nhiều hoạt động thuần túy tôn giáo thường xuyên! phải đăng 
ký với chính quyền nhưng thủ tục chưa được tỉnh giản hóa. 

(3) Quá trình hoạch định chính sách, luật pháp về tôn 
giáo của Việt Nam tuy có sự tham gia, trao đổi, phản biện, 
công khai hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
nhưng còn có lúc mang tính hình thức dẫn đến nhiều ý kiến 
phản biện chính sách của người dân (kể cả của giới khoa học) 
ít được tham khảo và điều chỉnh. Người dân chấp thuận các 
định chế chính sách, không có nhu cầu phản biện nhưng còn 
chưa đồng thuận hoàn toàn. Một chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật ban hành nếu không nhận được nhiều sự 
đồng thuận từ người dân (người bị điều chỉnh bởi chính sách) 
thì người dân sẽ không tự giác tự nguyện thực hiện, dẫn đến 
hiện tượng lách luật, phi luật. 

(4) Do một thời gian dài trong lịch sử người Việt Nam gắn 
bó nhiều hơn với các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống như 
Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo nên chính quyền một số nơi có 
sự quan tâm hơn đối với các nhóm tôn giáo này so với các 
nhóm tôn giáo khác như Công giáo, Tin Lành,... Trong một số 


trường hợp, chính quyền địa phương quá lo lắng về an ninh 


1. Các hoạt động lễ hội tôn giáo thường xuyên, định kỳ; hoạt động xã 
hội - từ thiện; chia tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực 
thuộc; giải thể các tổ chức tôn giáo; hiến chương, điều lệ hoạt động của 
các tổ chức tôn giáo; sửa đổi Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo; 
thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo; đăng ký người được bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử làm chức việc; mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; tổ chức Đại hội 
của tổ chức tôn giáo; giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo; tham gia các hoạt 
động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài;... 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 281 


trật tự và ổn định xã hội do việc tụ tập đông người khi thực 
hành tôn giáo, cộng với năng lực còn hạn chế trong phân biệt 
động lực tích cực và tiêu cực liên quan đến thực hành tôn 
giáo, không suy xét đầy đủ các mặt nhu cầu tín ngưỡng tôn 
giáo của người dân, dẫn đến chính quyền cứng nhắc, chưa 
quan tâm đúng mức đến quyền tự do tôn giáo và quyền tự do 
thực hành tôn giáo của tín đồ (đặc biệt trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số); có lúc, có nơi còn thực hiện chính sách tôn 
giáo không nhất quán, bình đẳng. Một số chính quyền địa 
phương đã tạo cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân, tổ chức tôn giáo trong việc xây dựng nhiều cơ sở thờ tự 
với quy mô và kinh phí quá lớn, trong khi các tôn giáo khác ở 
địa phương khác còn khó khăn trong việc có được cơ sở để thờ 
tự và thực hành tôn giáo. 

(ð) Chính sách tôn giáo cần mở rộng nhiều vấn đề liên 
quan như kinh tế, chính trị, văn hóa, an sinh xã hội, môi 
trường, hợp tác quốc tế... bởi tình trạng nghèo đói về kinh tế, 
khoảng cách giàu nghèo, thiếu việc làm, bất bình đẳng xã 
hội, dân trí thấp, môi trường khủng hoảng, an sinh xã hội, 
bảo trợ xã hội thấp, chính trị quốc tế phức tạp là các yếu tố 
khiến một bộ phận người dân bức xúc, mất niềm tin, đổ lỗi 
cho chính phủ, chống đối chính quyền dưới lý do tôn giáo 
nhưng thực chất là vì các quyền và lợi ích khác. 

Tóm lại, môi trường tự do tôn giáo cũng là một trong 
những điều kiện được quan tâm trong các giao dịch kinh tế, 
thương mại và hội nhập quốc tế của các nước. Việt Nam đang 
trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, 


chính sách tôn giáo của Việt Nam sẽ trở thành cơ sở nền tảng, 


232 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


điều kiện trong những tương tác quan trọng về chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam với các nước khác. 

Với sự chuyển biến quan trọng của quan điểm mác xít 
trong cách nhìn nhận về tôn giáo và cách giải quyết các vấn 
đề tôn giáo, Việt Nam đã có được những kết quả khả quan 
trên lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, tôn giáo hiện nay đang 
hiện diện xã hội không chỉ như một lực lượng đức tin (tỉnh 
thần thuần túy) mà còn là một lực lượng vật chất đáng kể về 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Trong bối cảnh đó, chúng 
ta cần kiểm soát tốt các chính sách tôn giáo, cần quan tâm 
hơn đến các giá trị và hệ tư tưởng tôn giáo, xu hướng đa dạng 
tôn giáo, hài hòa giữa thế tục và tôn giáo trên nguyên tắc 
thỏa mãn nhu cầu tôn giáo hợp lý của người dân, hạn chế tối 
đa sự can thiệp của nhà nước vào công việc nội bộ của tổ chức 
tôn giáo. Hệ thống chính sách khơi thông các nguồn lực tôn 
giáo đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước trên 
nguyên tắc bình đẳng, công bằng, thượng tôn pháp luật. 
Chính sách, pháp luật tôn giáo dần tương thích với quốc tế. 


II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


Khi đánh giá về thực trạng an ninh tôn giáo hiện nay ở 
Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ khảo cứu hiện trạng an ninh 
của các yếu tố cấu trúc nên tôn giáo: niềm tin, sinh hoạt tôn 
giáo, hoạt động tôn giáo (xây dựng cơ sở thờ tự và các hoạt 
động xã hội khác), cộng đồng tôn giáo (tín đô, chức sắc). 

Dưới đây là những đánh giá khái quát về thực trạng an 


ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay trên một số phương diện: 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 233 


1. Về đức tin, nhu cầu tôn giáo của người Việt Nam 


hiện nay 


Trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều 
nhận định rằng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của một bộ 
phận nhân dân. Thực tế đời sống tôn giáo hiện nay cho thấy, 
đông đảo người dân có nhu cầu tôn giáo. Hiện tại, cả nước có 
khoảng 26 triệu người là tín đồ của 16 tôn giáo (đã được Nhà 
nước công nhận) thường xuyên tham gia các nghỉ lễ, các hoạt 
động tôn giáo. Ngoài ra, một số lượng đông đảo người dân đã 
thực hiện quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), tham gia các 
khóa tu ngắn hạn, thực hành cúng lễ tại các cơ sở thờ tự của 
Phật giáo hoặc tại tư gia. Nhiều người dân không phải là phật 
tử đã quy y nhưng họ thường xuyên đến chùa để được nghe 
giảng về Phật pháp, tập thiền nâng cao sức khỏe, chữa bệnh 
hoặc tìm một sự an định tỉnh thần. Số còn lại đều ít nhiều 
tham gia các hành vi cúng lễ tại các cơ sở thờ tự của tôn giáo 
hoặc tại gia đình. Người dân có xu hướng tìm “giải pháp tâm 
linh” khi họ gặp những trỏ ngại, bất hạnh trong cuộc sống. Do 
vậy đã hình thành một “thị trường tôn giáởơ”: tôn giáo được 
xem như một sản phẩm “hàng hóa” trên thị trường, người tiêu 
thụ “hàng hóa tôn giáo” chính là tín đồ, người cung cấp “hàng 
hóa tôn giáo” là các nhà tu hành, tu sĩ, chức sắc tôn giáo. 
Trong cơ chế thị trường “tự do cạnh tranh”, chức sắc tôn giáo 
căn cứ trên nhu cầu tôn giáo của tín đồ sẽ không ngừng sáng 
tạo và cung cấp các “hàng hóa mới” như chữa bệnh, cầu siêu, 
tụng cầu vãng sinh vào cõi Tây phương cực lạc, làm lễ hằng 
thuận vợ chồng, xem hướng nhà, hướng mộ, xem ngày lành 


dữ, cát hung,... để kích thích nhu cầu “tiêu dùng” tôn giáo của 


234 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


giáo chúng, thúc đẩy sự phồn vinh của tôn giáo mình và cạnh 
tranh với các tôn giáo khác. Giá cả của thứ hàng hóa này 
không tính theo quy luật giá trị, đôi khi là siêu giá, siêu lợi 
nhuận nhưng khách hàng vẫn tự nguyện chi trả. 

Việc tin theo tôn giáo của người dân hiện nay đang dần 
theo xu hướng chuyển từ thụ động sang chủ động tìm đến với 
tôn giáo. Đặc biệt, ở nhóm người mà chỉ số an toàn sinh tồn 
(existential safety) bị đe dọa như mất việc làm, mất của, mất 
đất đai nhà cửa, mất người thân, mất chức vụ, ốm đau bệnh 
tật, ly hôn, vô sinh, cô đơn..., họ chủ động tìm đến với tôn 
giáo để được chia sẻ, được nâng đỡ, được tư vấn, để nâng cao 
sức khỏe, để chữa bệnh, để giải tỏa bức xúc... Niềm tin tôn 
giáo đang có một “điểm tựa” thế tục (chính trị, kinh tế, xã 
hội) vững chãi và tôn giáo có thể trở thành công cụ kiểm soát 


an ninh tỉnh thần, an ninh con người. 


2. Vấn đề đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự của tôn 
giáo hiện nay 

Một, hai thập niên trở lại đây, vấn đề đất đai liên quan 
đến tôn giáo ở Việt Nam khá phức tạp, tỷ lệ lớn các “điểm 
nóng” tôn giáo gây mất an ninh tôn giáo, an ninh quốc gia 
đều liên quan đến đất đai tôn giáo. Các vụ khiếu kiện, khiếu 
nại, tranh chấp liên quan đến đất đai tôn giáo cũng chiếm 
một tỷ lệ lớn trong các vụ khiếu kiện tôn giáo. Theo con số 
thống kê của Ban Tôn giáo chính phủ', tính đến năm 2019, 


bốn tôn giáo là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài có 


1. Dự án khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn 
giáo ở Việt Nam hiện nay: Giải pháp và kiến nghị, năm 2019. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 235 


nhiều số vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai tôn giáo nhất 
với 728 vụ (trong đó, Công giáo là 430 vụ, Phật giáo là 196 
vụ, Cao Đài 6ð vụ, Tin Lành là 32 vụ). Trong sáu tháng đầu 
năm 2020, cả nước có 28 vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài về 
đất đai tôn giáo (Thành phố Hồ Chí Minh 12 vụ; tại Hà Nội, 
Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên đã có 4 đơn kiến nghị gửi Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Tôn giáo Chính phủ 
về đất đai tôn giáo; Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đông Na) 
mượn giáo dân mua gần 100ha đất tại khu vực Núi Cúi hiến 
tặng để xây Trung tâm Mục vụ Đức mẹ Núi Cúi; Giáo phận 
Vinh phát sinh 5 vụ; Nghệ An: 18 vụ:...). Theo thống kê chưa 
đầy đủ của Cục An ninh - Xã hội (Bộ Công an), tại 54 tỉnh 
thành phố trực thuộc Trung ương (trong vòng 2 thập niên trỏ 
lại đây) đã có trên 2.000 vụ khiếu kiện đất đai liên quan đến 
tôn giáo, số vụ tụ tập đông người gây mất an ninh tôn giáo và 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (trên nhiều địa 
bàn) chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ “điểm nóng” tôn giáo. 

Các vụ việc khiếu kiện ngày càng phức tạp, đối tượng 
đứng đơn, chủ mưu khiếu kiện chính quyền, trước đây, 
thường giấu mặt, đẩy tín đồ đối đầu với chính quyền, bây giờ, 
đối tượng đứng đơn khiếu kiện công khai là chức sắc các tôn 
giáo, lấy chữ ký của người dân và tín đồ, huy động một số 
lượng đông đảo tín đổ tụ tập, biểu tình, phá hoại tài sản 
công, chống người thi hành công vụ, bắt cán bộ, đập phá cơ 
quan, trụ sở công, chặn đường gây tắc nghẽn giao thông gây 
mất an ninh trật tự. Khi chính quyền không giải quyết, họ 
lên mạng xã hội kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế và kiều bào. 
Một số vụ lợi dụng khiếu kiện đất đai tôn giáo để tập hợp 


quần chúng tín đồ gây rối, bạo loạn đấu tranh đòi tự do, 


286 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


dân chủ, đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản, từ vấn đề đất đai chuyển 
thành vấn đề chính trị (nói chính xác là mượn tôn giáo để 
làm chính trị). 

Ở Việt Nam, đất của tôn giáo thuộc diện đất Nhà nước 
giao không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước cấp đất cho các tổ 
chức tôn giáo để xây dựng cơ sở thờ tự hoặc sử dụng vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế tự viện và 
xây dựng cơ sở đào tạo tôn giáo, xây nhà dưỡng lão, trại trẻ 
mồ côi,... 

Sau năm 1975, hàng loạt các cơ sở đất đai của tôn giáo 
đang sử dụng cho các hoạt động tôn giáo, hoạt động kinh tế - 
xã hội (đã được cấp trước đấy) đều thuộc diện phải xác lập sở 
hữu nhà nước nên các cấp chính quyền đã tiếp quản, trưng 
thu để quản lý, sử dụng. Một số đất đai tôn giáo bị giải tỏa để 
sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh 
quốc phòng, một số bị người dân xung quanh lấn chiếm. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đất tôn giáo là do 
Nhà nước giao (không thu tiền sử dụng đất) thì tổ chức tôn 
giáo sẽ không được chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp, mua 
bán; nếu vi phạm sẽ bị thu hồi. Đất cơ sở tôn giáo do Nhà 
nước giao không thu tiền sử dụng đất thì sẽ không được đền 
bù khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi vì mục đích an ninh, quốc 
phòng, phát triển kinh tế - xã hội và vì lợi ích quốc gia, công 
cộng'. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tổn tại hiện tượng chuyển 
nhượng, mua bán, cho tặng đất của cơ sở tôn giáo dưới nhiều 
hình thức mà Nhà nước không thu hồi. Khi Nhà nước lấy lại 


đất của cơ sở tôn giáo để sử dụng vào mục đích phát triển 


1. Theo Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Điều 76, Điều 82. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 237 


kinh tế - xã hội và lợi ích quốc gia, công cộng vẫn phải đền bù 
cho cơ sở tôn giáo dưới hình thức thay thế bằng một khu đất 
khác (thậm chí rộng hơn), nhưng các tổ chức tôn giáo thường 
gây khó dễ khi bị thu hồi đất, thường yêu cầu, khiếu kiện 
Nhà nước phải đền bù hay trả lại. 

Tình trạng gia tăng số lượng cơ sở thờ tự, xây dựng trái 
phép, sai phép các công trình tôn giáo, công trình phụ trợ 
đang diễn ra khá phổ biến... cho thấy tính phức tạp của vấn 
đề đất đai liên quan đến tôn giáo. 

Bảng thống kê dưới đây về tỷ lệ số lượng tín đồ, số lượng 
cơ sở thờ tự và diện tích đất các tổ chức tôn giáo đang sở hữu 
(ở một số thành phố lớn) cho thấy sự bất hợp lý giữa các 
thành phố về quỹ đất dành cho tôn giáo: 


Thành phố S0 Hướng Số cơ SỞ Điện th đất tổ chức 
tín đồ thờ tự tôn giáo đang sử dụng 

Hà Nội 843.282 1.664 426,6 ha 

Bắc Ninh 132.813 632 170 ha 

Ninh Bình 234.204 685 283,2 ha 

Nam Định 623.800 1.505 2,332,7 ha 

Nghệ An 375.000 415 263,6 ha 

Gia Lai 367.363 226 172 ha 

Kon Tum 218.556 132 78,61 ha 

Đắk Lắk 608.403 329 1ð1,33 ha 

Đắk Nông 250.469 145 227,62 ha 

Lâm Đồng 790.000 485 590 ha 

Thành phố 

Hồ Sợ An 3.956.685 2.157 357,8 ha 


Nguồn: Báo cáo số 379-BC/BDVTW về tổng kết 10 năm thực hiện 
Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên 
quan đến tôn giáo. 


238 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Việc đầu tư xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo nhằm mục 
đích kinh doanh, lợi ích nhóm đang ngày càng lộ rõ. Nhiều 
công trình tôn giáo địa phương trên cả nước được xây dựng 
mới trong khoảng 1-2 thập niên lại đây đã được dư luận xã 
hội đặt tên là “Công ty cổ phần tôn giáo” hay “BOT chùa”, 
“BOT tâm linh”!. Tín đồ và tổ chức tôn giáo xây dựng chùa, 
thánh thất, nhà thờ, dựng tượng, chuông, mõ ngày càng 
lớn, cái sau hoành tráng hơn cái trước, cần phải huy động 
một nguồn tiền xã hội hóa rất lớn đầu tư. Trong khi đó, 
người dân (vùng sâu, vùng xa, miền núi) còn sống trong 
tình trạng nghèo đói, vô gia cư, nhà ở chật chội, thu nhập 
thấp, cơ sở hạ tầng giao thông, đường sá, cầu cống, trường 
học, bệnh viện còn rất khiêm tốn. Nếu xưa kia, các bậc tu 
hành đều chọn lối ẩn tu (tìm hang, động, núi cao để dựng 
am, cốc tu luyện), không cần chùa to, chùa đẹp, không cần 
“đền đài mũ mão” nhưng vẫn trở thành các bậc danh sư ưu 
thời mẫn thế được người dân và triều đình trọng dụng, tôn 
thờ thì thời nay, tu sĩ lấy cơ sở thờ tự để phô trương thanh 
thế, đẳng cấp. 

Nói chung, hiện trạng vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự tôn 


giáo ở Việt Nam hiện nay là một thách thức đối với an ninh 


1. “Siêu dự án tâm linh chùa Hương, 15.000 tỷ, xin đừng BOT cổng 
chùa”, xem https:/vov.vn/xa-ho1⁄sieu-du-an-tam-linh-chua-huong-15000- 
ty-xin-dung-bot-cong-chua-8ð5284.vov; “Cái gì có thể thu được lợi, thì rồi 
cũng sẽ bị thương mại hóa. Và, trong một đất nước giàu tín ngưỡng, tôn 
giáo như Việt Nam thì “tâm linh” không thể thoát khỏi “số phận”. Xem 
https://thanhnien.vn/chao-buoI-sang/BOTT-tam-linh-1089699.htmI]. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 239 


tôn giáo và an ninh quốc gia. Các vụ khiếu kiện nếu 
không được giải quyết thỏa đáng, kịp thời dễ tạo ra các 
cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nhằm lật 
đổ chính quyền như đã từng diễn ra ở một số quốc gia như 
Xécba (năm 2000), Grudia (năm 2008), Ucraina (năm 2004), 
Cưrơgưxtan (năm 2005), Libăng (năm 2005), Côoét (năm 
2005). Thiết nghĩ, Nhà nước không thể “bỏ qua” và “xem nhẹ” 
một nghịch lý: người Việt Nam sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn tỷ 
đồng để xây chùa mà không lựa chọn đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng như trường học, bệnh viện, cầu đường vì lợi ích thu 
về chậm, nhiều rủi ro nên không dễ dàng kêu gọi nguồn vốn 
xã hội hóa đầu tư. 

Nghịch lý và thách thức nêu trên liên quan đến đất đai, 
cơ sở thờ tự của tôn giáo là biểu hiện dễ nhận biết nhất về sự 


thay đổi của tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 


3. Hoạt động tôn giáo hướng đích xã hội, thâm 


nhập sâu vào đời sống thế tục 


Hiện nay, hoạt động tôn giáo đang chuyển từ “cứu rỗi 
tâm linh” sang “cứu trợ hiện thực” với phương châm “xã hội 
không làm hết nhiệm vụ với cộng đồng thì giáo hội thay thế”, 
cạnh tranh với các tổ chức tư nhân, tổ chức nhà nước trong 
các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, chữa bệnh, cai 
nghiện, từ thiện nhân đạo, bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ 
côi, người già không nơi nương tựa, chăm sóc người nhiễm 
HIV, bệnh phong,... để thu hút tín đồ. 

Tôn giáo xúc tiến làm kinh tế để khuếch trương thanh 
thế. Mô hình kinh tế tự viện (trong lâm nghiệp, nông nghiệp, 


240 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


thủ công nghiệp, công nghiệp), sản xuất thực phẩm dưỡng 
sinh, nông sản sạch ngày càng phát triển,... không chỉ cung 
cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu với mục đích 
thương mại rõ ràng. Xuất hiện “bản hội tôn giáo” (religious 
corporation), theo đó tín đồ chung một tôn giáo sẽ lập hội, lập 
công ty cùng làm kinh tế. Như vậy, người dân theo tôn giáo 
không chỉ để thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần mà còn thỏa mãn 
cả mục đích kinh tế. Tôn giáo trở nên hấp dẫn và thu hút tín 
đồ tin theo hơn. 

Các tôn giáo đều có chiến lược “làm mới mình” trên ba 
phương diện truyền giáo, nghi lễ, nhân sự nhằm củng cố đức 
tin, bảo vệ tính chính thống, thu hút và cạnh tranh tín đồ. 
Phật giáo có 3 chiến lược: thay đổi cách truyền giảng Phật 
pháp theo nhu cầu giáo chúng; chú trọng đào tạo tầng lớp 
tăng tài có trình độ; thay đổi nghi lễ sinh hoạt Phật giáo cho 
phù hợp hơn. Công giáo cũng có 3 chiến lược: thần học giáo 
dân; tái truyền giáo và hội nhập văn hóa. 

Nói chung, các tôn giáo đang chuẩn bị lộ trình, điều kiện 
để đề xuất với Nhà nước được tham gia các hoạt động xã hội - 
nghề nghiệp như từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường, tư vấn pháp lý, luật sư... và các hoạt động dịch 
vụ công như giáo dục - đào tạo, chăm sóc y tế,... hoạt động 
như một tổ chức pháp nhân (Sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo được ban hành, Điều 5õ của Luật quy định, hoạt động 
xã hội của các tổ chức tôn giáo trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục - đào tạo, từ thiện, an sinh xã hội được mở rộng theo 
hướng được phép thay vì chỉ khuyến khích như trước đây). 


Điều đó cho thấy, tôn giáo ngày càng thâm nhập sâu vào 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 241 


đời sống xã hội để tạo dựng tôn giáo, củng cố đức tin, khẳng 
định tính chính thống. Trong hành trình thâm nhập đời sống 
xã hội, tôn giáo không tránh khỏi tham vọng muốn khôi phục 
lại vị trí “nổi bật” trong các vấn đề chính trị - xã hội, muốn 
thay thế các giá trị thế tục còn khuyết thiếu, muốn lôi kéo 
quần chúng, khẳng định tính chính thống của mình, cạnh 
tranh với các tổ chức chính trị - xã hội. Lúc này, để bảo vệ 
các quyền dân sự khác, để bảo đảm an ninh con người, an 
ninh chính trị và trên hết là an ninh quốc gia, chính quyền 
đều có đối sách, nguyên tắc riêng để kiểm soát quyền, giới 
hạn quyền tự do tôn giáo, đôi khi dẫn đến vi phạm quyền tự 
do tôn giáo của người dân. Trong một số trường hợp, tôn giáo 
“nổi loạn” chống lại chính quyền nhân danh quyền tự do tôn 
giáo, “bất ổn” về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo là điều 
có thể xảy ra. 

Tôn giáo tham gia công tác an sinh xã hội, xét đến cùng 
cũng là để tiếp cận nhóm cộng đồng phi tôn giáo, củng cố niềm 
tin và thực hành tôn giáo của họ và quan trọng hơn là để 
truyền đạo. Từ thiện là phương tiện để gần gũi giáo chúng, lấy 
việc giúp người làm phương tiện giáo hóa chúng sinh và hướng 
họ đến một thứ đạo chân chính. Thêm nữa, công tác an sinh 
xã hội là một sứ mệnh quan trọng của tôn giáo, tôn giáo tham 
gia hoạt động hướng đến xã hội không được tìm kiếm sự vinh 
danh. Từ thiện hay bác ái là một hành động đạo đức hoàn hảo 
của tôn giáo, nhưng để “hoàn hảo” thì phải không mong đợi 
được khen thưởng hay ngợi ca. Ngay cả việc thực hành từ 
thiện “để cảm thấy tốt về bản thân” cũng được coi là một động 


lực không trong sáng. Thậm chí, các tu sĩ làm từ thiện còn 


242 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


giấu đi danh tính của mình, hành động công đức như vậy mới 
là sự trưởng thành tâm linh, đưa mọi người đến gần với sự 
“giác ngộ”. Song đôi khi những hoạt động xã hội của tôn giáo 
với sự hấp dẫn mới mẻ sẽ lôi cuốn và “tiêu hao năng lượng” lớn 
hơn cơ hội truyền giáo sẽ dễ dẫn tới việc người dân đến với tu 
sĩ, đến với tôn giáo chỉ cốt để được thỏa mãn nhu cầu lợi lộc 
trần thế hơn là để tiếp nhận tôn giáo. Các tu sĩ không hoạt 
động xã hội, không tích cực tham gia công tác an sinh xã hội 
thì cũng đồng thời mất đi cơ hội truyền giáo, do đó, các tu sĩ 
thời nay phải học cách thu hút tín đồ bằng các việc làm tương 
tự, dẫn đến hoạt động an sinh xã hội không còn là mục đích tự 
thân mà mang tính cạnh tranh, ganh đua rõ rệt. Hay hoạt 
động từ thiện lại được xem như một phần thưởng cho tu sĩ 
hoặc để “đánh bóng hình ảnh” hoặc cho rằng công đức đó sẽ 
mang lại may mắn, vinh danh cho người thực hiện, chứng tỏ ý 


nghĩa của hạnh bố thí, bác ái đã bị bóp méo. 
4. Hoạt động tôn giáo nảy sinh các vấn đề phức tạp 


Đời sống cá nhân và xã hội trong một số trường hợp đang 
bị tôn giáo hóa, người dân tin tưởng vào sự phù hộ độ trì của 
thánh thần trong làm ăn kinh tế, trong sự nghiệp chính trị 
và các ngày lễ trọng của cuộc đời, trấn yếm, xem hướng nhà, 
hướng phòng làm việc, động thổ làm nhà, xây dựng công 
trình công cộng đều thực hiện các nghi lễ cúng tế của tôn 
giáo. Xuất phát từ nhu cầu tâm linh đó, một bộ phận tu sĩ đã 
thực hiện các hoạt động cúng lễ mang màu sắc mê tín dị 
đoan như cúng vong chết oan gia trái chủ, cúng giải trùng 


tang, cúng giải hạn tam tai, yếm bùa,... 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 243 


Các hoạt động truyền giáo xuyên biên giới được thực hiện 
bằng hình thức trực tuyến, qua hệ thống mạng xã hội. Các 
hoạt động tôn giáo của người nước ngoài vào Việt Nam theo 
con đường du lịch, thuyết pháp, truyền giáo tại nhà riêng của 
tín đồ dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc 
bộ từ thiện, đạo tràng (không đăng ký với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền) đang ngày càng gia tăng, thậm chí vượt tầm 
kiểm soát!. 

Xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới theo chiều hướng 
cực đoan, mê tín hóa, chính trị hóa như: Thanh Hải Vô 
Thượng sư, Hội thánh Đức chúa trời Mẹ, Chân Không Lưu 
Văn Ty, Hà Mòn, Pháp Luân Công, Trường Ngoại cảm Tố 
Dương, Giáo ngoại biệt truyền diệu tâm, Cánh cửa thiên 
đường, Đền Mặt trời, Satan, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Quốc 
tổ lạc hồng, Đoàn 18 Hùng Vương, Lạc Hồng Âu Cơ, Trần 
Hưng Đạo,... Các hiện tượng tôn giáo này đang tìm kiếm sự 
ủng hộ của đám đông giáo chúng, tín đồ, gây sức ép buộc các 
cơ quan chức năng phải thừa nhận sự tôn tại và cho phép 
hoạt động. 

Các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo dưới nhiều hình thức: 
tôn giáo hóa các vấn đề dân sự (Formosa, đặc khu kinh tế, an 
ninh mạng, thu phí BOT...); chính trị hóa các vấn đề tôn giáo 
(Hội đồng liên tôn Việt Nam, Hội đồng liên kết quốc nội hải 


ngoại Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Thống nhất, tăng đoàn 


1. Gần đây đang nổi lên dư luận đề nghị làm rõ hoạt động của 
Câu lạc bộ Tình người được cho là một hình thức hoạt động tâm linh 
trá trình. 


244 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Thừa Thiên Huế, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy,...); tận dụng 
kênh ngoại giao, phỏng vấn báo chí quốc tế để phản ánh sai 
lệch về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Nhà 
nước Việt Nam; thành lập tổ chức chính trị đối lập kích động 
biểu tình, bạo loạn, lật đổ, tự trị (hội dân oan, hội tù nhân 
lương tâm, nhóm xã hội dân sự, Việt Tân, Tin Lành Đề Ga, 
Liên hội sư sãi Khmer Campuchia Krom (Mỹ), Đảng dân xã 
(Phật giáo Hòa Hảo). 

Nhìn chung, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam (từ sau năm 
1986 đến nay) khá sôi động với những gam màu sáng, tối 
khác nhau. Nhiều hoạt động tôn giáo đã vượt ra khỏi không 
gian thờ tự và không gian tâm linh, thâm nhập sâu vào đời 
sống xã hội để củng cố đức tin, tính chính thống và cạnh 
tranh giữa các tôn giáo. Người dân tham gia tôn giáo không 
chỉ thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần mà còn thỏa mãn mọi nhu 
cầu thế tục khác. Các tổ chức tôn giáo đang nỗ lực “làm mới 
mình” từ việc truyền giáo, nhân sự tổ chức đến việc xây 
dựng mới nhiều cơ sở thờ tự để tạo dựng và khuyếch trương 
tôn giáo. 

Về cơ bản, an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay vẫn 
trong tầm kiểm soát, hoạt động tôn giáo (dưới sự quản lý của 
các cơ quan chức năng) khá nề nếp. Việt Nam chưa từng xảy 
ra chiến tranh tôn giáo, khủng bố tôn giáo hay xung đột tôn 
giáo - Nhà nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, tôn giáo đã 
tạo dựng được một hệ giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức góp 
phần tạo nên diện mạo một thời đại, một dân tộc, một nền 
văn hóa và con người Việt Nam. Tôn giáo cũng đã tạo nên 


hệ thống những chuẩn mực, khuôn mẫu, quy tắc ứng xử 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 245 


nhằm điều chỉnh và chuẩn hóa hành vi con người, định 
hướng, dẫn dắt người Việt sống có lý tưởng, có trách nhiệm 
với bản thân, với gia đình và xã hội. Tôn giáo cũng đã xác 
định cho mình một đường hướng hành đạo đồng hành cùng 
dân tộc, chia sẻ với Nhà nước các vấn đề nhân sinh. Tôn giáo 
cũng quan tâm và chung tay giải quyết các vấn đề của thời 
đại như môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. 
Chức sắc các tôn giáo, số đông đều là những người có học 
thức, có đạo hạnh, yêu nước, cộng cảm, cộng sinh cùng vận 
mệnh dân tộc. Tín đồ tôn giáo là những công dân tốt, sống có 
trách nhiệm với quê hương, đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những “gam màu sáng”, đời sống tôn 
giáo vẫn xen lẫn những “gam màu xám”, thách thức và đe 


“ kv ^ kết .+ ` ^? = ^Z _ 
dọa đến an ninh tôn giáo và sự ốn định của đất nước. 


IV. CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH TÔN GIÁO 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


Các yếu tố thách thức an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện 
nay có thể đến từ ngoài tôn giáo, cũng có thể là từ bên trong 
tôn giáo. Tôn giáo có thể trở thành nhân tố, cơ hội, quyền lực 
kiểm soát an ninh con người, an ninh cộng đồng, an ninh xã 
hội, rộng hơn là an ninh quốc gia. 

Các mối đe dọa đến an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 


2 R Ä S^ "..... _ 
có thể nhận diện qua một số biểu hiện sau: 
1. Đa dạng hóa tôn giáo 


Đa dạng tôn giáo là sự gia tăng về số lượng các tổ chức, hệ 


phái tôn giáo; sự mở rộng không gian hoạt động tôn giáo; nở rộ 


246 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


các niềm tin tôn giáo mới mẻ; phong phú các hình thức thực 
hành tôn giáo; cá thể hóa niềm tin tôn giáo... Đa dạng hóa 
tôn giáo có thể làm cho đời sống tôn giáo thêm phần hấp dẫn, 
phong phú và thỏa mãn tối đa nhu cầu tôn giáo đa phương 
nhiều chiều của giáo chúng, nhưng đồng thời nó là một thách 
thức không nhỏ đối với sự ổn định của tôn giáo và an ninh, 
an toàn xã hội. 

Trong thời gian ngắn (một, hai thập niên trở lại đây), ở 
Việt Nam, số lượng các tổ chức tôn giáo được nhà nước công 
nhận hoặc cấp phép hoạt động để tiến tới công nhận đã tăng 
gấp 7 lần. Năm 1999, chỉ có 6 tổ chức thuộc 6 tôn giáo được 
Nhà nước công nhận (Phật giáo, Công giáo, Tì1n Lành, Islam 
giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo) với khoảng 14,7 triệu tín 
đồ (chiếm khoảng 19,4% dân số). Đến năm 2011, đã có 34 tổ 
chức thuộc 13 tôn giáo được chính thức công nhận với khoảng 
2ð triệu tín đồ (chiếm 28,4% dân số). Năm 2020, đã có 41 tổ 
chức, pháp môn thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước cấp đăng 
ký hoạt động tôn giáo hoặc công nhận pháp nhân tôn giáo', 
ngoài ra còn có hơn 100 hiện tượng tôn giáo mới chưa được 
Nhà nước cấp phép và công nhận tổ chức nhưng vẫn đang 
hoạt động. 

Điển hình nhất của sự phân chia, đa dạng hệ phái, tổ 
chức là đạo Tin Lành, tại thời điểm hiện nay, đạo Tin Lành 
trên thế giới đã có khoảng 300 hệ phái và hàng nghìn tổ chức 


1. Theo Công văn số 6599/BNV-TGCP ngày 28/12/2020 của Bộ 
Nội vụ. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 247 


Tìn Lành khác nhau. Đạo Tìn Lành vào Việt Nam khá muộn 
màng (năm 1911), qua hơn nửa thế kỷ (năm 1975), đạo Tin Lành 
đã có 20 tổ chức, hệ phái với khoảng 550 chi hội. Trong nửa 
thế kỷ tiếp theo (đến năm 2015), con số này đã tăng lên 4 lần 
(trên 80 hệ phái, 606 chi hội và 4.757 điểm nhóm)!. Đến năm 
2019, mới chỉ có 12 hệ phái Tin Lành được Nhà nước công 
nhận và cấp đăng ký hoạt động, 72 hệ phái chưa được Nhà 


nước công nhận?. Có thể nói, sự đa dạng các hệ phái Tin Lành 


1. Nguyễn Thanh Xuân: “Những biến đổi của đạo Tin Lành ở 
Việt Nam”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 6/2019, tr.103. 

2. 72 hệ phái Tìn Lành đang hoạt động tại Việt Nam, chưa được Nhà 
nước cấp đăng ký hoạt động và công nhận pháp nhân: Hội truyền giảng 
Phúc Âm, Liên đoàn truyền giáo Phúc Âm, Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam, 
Liên hiệp truyền giáo Phúc Âm Việt Nam, Tin Lành Chứng Nhân 
Giêhôva, Liên Hữu Báptíp Việt Nam, Tin Lành Thánh Khiết Việt Nam, 
Giám lý Liên hiệp, Hội thánh Báptíp Liên hiệp Việt Nam, Hội thánh 
trưởng lão liên hiệp Việt Nam, Tin Lành Giám lý Việt Nam. Hội Việt 
Nam truyền giáo, Tin Lành nước sông Hằng, Hội thánh đức chúa trời, 
Cộng đồng Stiêng truyền giáo, Lời sự sống, Hội thánh Phúc Âm đời đời, 
Phúc Âm trọn vẹn, Tin Lành Agape, Tin Lành truyền giáo tin yêu, Phúc 
Âm sự sống, Phúc Âm cộng đồng, Tin Lành Báptíp độc lập, Tin Lành 
đáng Chrls, Ngũ Tuần Việt Nam, Tin Lành Menonite, Tin Lành 
Lutheran Việt Nam, Tin Lành Bình an Việt Nam, Đức chúa trời mẹ, Tin 
Lành Báptíp Thiên ái, Tin Lành đất hứa Việt Nam, Hội thánh chúa Giêsu, 
Báptíp trung tín Việt Nam, Hội chúng ngũ tuần Việt Nam, Cơ đốc Phục 
lâm An bình hạnh phúc, Liên hiệp toàn cầu Việt Nam, Báptíp cộng đồng, 
Hội thánh cứu rỗi, Hội thánh ân điển Việt Nam, Hội truyền giáo 
EKKLESIA, Tin Lành trưởng lão CPA, Hội thánh của Đức chúa trời, 
Tin Lành Ngũ tuần Calep, Tin Lành yêu thương Việt Nam, Hội thánh 
sứ mạng truyền giáo, Tin Lành giám lý tự do, Liên đoàn truyền giáo, 
Sứ mạng truyền giáo Cộng đồng, Hội thánh kinh thánh Tin Lành, 
Hội thánh Tin Lành truyền giáo, Tin Lành tư gia anh em Việt Nam, 


248 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


là một phương cách đặc thù của tôn giáo này giúp nó có thể 
tồn tại và phát triển khi “sinh sau đẻ muộn” theo nguyên tắc, 
phân tán để tổn tại, phân tán để lan rộng. Song, sự đa dạng 
hệ phái, tổ chức của đạo Tin Lành thay vì làm cho Hội thánh 
ngày càng trở nên vững mạnh thì các hệ phái, chi phái, điểm 
nhóm lại hoạt động khá độc lập, tính liên kết thấp, tính ly 
khai cao, chưa nói đến chuyện “trộm chiên” của nhau và 
cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình truyền giáo, 
tiềm ẩn những nguy cơ xung đột, xung khắc. 

Với trường hợp Phật giáo là sự đa dạng các pháp tu 
(trong nước và ngoài nước). Sự đa dạng các pháp tu Phật giáo 
đã gây nên những mâu thuẫn trong nội bộ Phật giáo, điển 
hình là vụ tu sĩ và phật tử của Tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc, 
Lâm Đồng) theo pháp tu Thiền xung đột gay gắt với nhóm tu 
tập theo Pháp môn Làng Mai của Thích Nhất Hạnh trong 
quy chế bổ nhiệm, truyền giới, tấn phong, bầu trụ trì, Viện 
chủ và Phó viện chủ, dẫn tới xô xát (ngày 27/9/2009) đến mức 
chính quyền phải can thiệp'. 


Ngũ Tuần Rêma, Phúc Âm quyền năng Việt Nam, Giáo hội Báptíp thế 
giới, Hội thánh Phúc Âm Việt Nam, Hội thánh Đức chúa trời tại Việt 
Nam, Tin Lành Báptíp Tư gia, Tin Lành Nazarene, Liên đoàn truyền 
giáo Báptíp Việt Nam, Truyền giáo sự sống Việt Nam, Liên hiệp Báptíp 
truyền giáo Việt Nam, Hội thánh khôi phục, Hội thánh truyền giáo phục 
hưng, Tin Lành gia đình thế giới, Tin Lành toàn diện Việt Nam, Phúc 
Âm toàn diện, Hội thánh chúa Phúc sinh, Hội thánh Tin Lành Vườn nho, 
Hội Thánh Độc lập sứ mệnh muôn dân, Tin Lành đấng Christ Sắc tộc, 
Đức Thánh Linh. 

1. Lê Tâm Đắc: “Một số hoạt động của Phật giáo Việt Nam hiện nay”, 
Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 2/2020, tr.92. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 249 


Sự xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới là một xu 
hướng tất yếu thể hiện tính năng động của tôn giáo. Hiện 
tượng này làm nảy sinh nhiều vấn đề và thách thức không 
nhỏ. Về mặt văn hóa - xã hội, chúng đại diện cho những 
trường phái đức tin và lối sống khác lạ, nhấn mạnh chủ 
nghĩa tự do cá nhân hoặc liên kết hội nhóm, thúc đẩy yếu tố 
nữ/giới trong tôn giáo (tín đồ phần đông là phụ nữ tham gia), 
hướng đến đối tượng là sinh viên, học sinh, công nhân các 
khu công nghiệp, nhóm người yếu thế (về hưu, bệnh tật, cô 
đơn), người bị loại trừ (thất nghiệp, thất học, bất đắc chí), các 
dân tộc thiểu số. Về mặt tôn giáo, người sáng lập và dẫn dắt 
thường tạo ra những “ma lực” để thu hút tín đổ, giáo lý chủ 
yếu vay mượn từ các tôn giáo truyền thống có sẵn, pha trộn 
giữa các ý tưởng và thực hành nghi lễ của nhiều tôn giáo, 
thường gắn chặt với văn hóa tộc người (dân tộc thiểu số), văn 
hóa vùng, miền; tìm cách cạnh tranh, thay thế các tôn giáo 
truyền thống (cũ), đòi hỏi một địa vị pháp lý ngang hàng, 
muốn chia sẻ một cách công bằng “thị trường tôn giáo”, do đó 
dễ dẫn đến xung đột với các tôn giáo (cũ), làm suy yếu sự hòa 
hợp tôn giáo vốn là truyền thống của Việt Nam. Về mặt pháp 
lý, chính quyền lúng túng trong ứng xử với các hiện tượng 
tôn giáo mới: Một là, “cứng rắn” (không cấp đăng ký sinh 
hoạt, không công nhận). Với giải pháp này, chính quyền có 
thể kiểm soát nguy cơ bùng phát các tà đạo (trong số các tôn 
giáo mới), ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa tôn giáo cũ và 
tôn giáo mới nhưng lại thiếu căn cứ pháp lý để ngăn cản, cấm 
đoán một cách trực tiếp (không cấp đăng ký, không cho sinh 
hoạt tôn giáo) vì Hiến pháp và luật pháp quy định quyền tự do 


250 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


lựa chọn theo tôn giáo và quyền được bày tỏ, thực hành niềm 
tin tôn giáo của người dân. Chính quyền chỉ có thể can thiệp 
gián tiếp (cấm hoạt động) thông qua hệ thống tư pháp khi 
các tôn giáo này vi phạm pháp luật, bị cáo buộc là vi phạm 
an ninh trật tự, an ninh quốc gia hay làm tổn hại đến sức 
khỏe, tiền bạc, tính mạng, nhân phẩm của người khác. Áp 
dụng giải pháp này, chính quyền vướng vào cam kết tôn 
trọng quyển tự do tôn giáo riêng tư của người dân, đẩy các 
tôn giáo đến chỗ quá khích chống chính quyền, tạo căng 
thẳng trong quan hệ chính trị - tôn giáo. Bị hạn chế, cấm 
đoán, các tôn giáo (cả tà đạo và chính đạo) sẽ phân tán, chia 
nhỏ để hoạt động lén lút, bí mật như một sự phản kháng lại 
chính quyền và chính sách tôn giáo của Nhà nước. Hai là, 
cấp đăng ký sinh hoạt cho tất cả các tôn giáo mới để quản lý 
sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật. Các hành 
vi vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo luật định. Ưu điểm của 
giải pháp này là người dân cảm nhận được môi trường tự do 
tôn giáo. Tôn giáo không bị kiểm soát sẽ có thể hợp tác lành 
mạnh và ủng hộ Nhà nước. Hạn chế của giải pháp này là 
không kiểm soát được sự bùng phát các hiện tượng tôn giáo 
mới và các tà đạo sẽ lợi dụng để trà trộn, mở rộng, khó định 
hướng đúng cho người dân trong việc lựa chọn giữa tôn giáo 
và những hiện tượng “na ná” tôn giáo. 

Đi liền với sự đa dạng về các hệ phái tôn giáo, các hình 
thức thực hành niềm tin tôn giáo cũng hết sức phong phú, 
tùy thuộc vào các điều kiện về thời gian, tiền bạc, sức khỏe, 
con người có những cách thức phù hợp để duy trì việc thực 
hành hằng ngày. Đặc biệt, xuất hiện các hình thức thực hành 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 251 


niềm tin tôn giáo trong các không gian riêng tư (nhà riêng, 
văn phòng làm việc, khu sinh hoạt cộng đồng tại các chung 
cư, nhà văn hóa thôn/bản/xã) thay vì phải thực hiện ở các cơ 
sở thờ tự tôn giáo. Những hình thức thực hành nghi lễ này là 
mầm mống manh nha hình thành các nhóm hay cộng đồng 
tôn giáo nhỏ, tự quản, thoát ly tổ chức, thể chế, không gắn 
với một tổ chức tôn giáo cụ thể nào, gây khó khăn cho công 
tác quản lý. 

Như vậy, sự đa dạng tôn giáo ở Việt Nam xuất hiện trong 
bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Sự 
đa dạng này là một xu thế tất yếu nhằm tạo ra những “sản 
phẩm hàng hóa” mới, phong phú, thỏa mãn tối đa nhu cầu 
tôn giáo đa phương, nhiều chiều của tầng lớp giáo chúng. Đa 
dạng hóa tôn giáo kéo theo sự cạnh tranh tôn giáo, và kéo 
theo những đòi hỏi về quyền hiện diện và địa vị pháp lý của 
các nhóm hệ phái tôn giáo mới. Quá trình này sẽ đe dọa đến 
việc bảo đảm an nỉnh tôn giáo và an ninh quốc gia ở Việt 
Nam như đã từng diễn ra trên thế giới và khu vực. Do đó, 
Việt Nam cũng cần có những nghiên cứu mang tính dự báo 
và tham mưu chính sách ứng phó kịp thời trước hiện tượng 
đa dạng tôn giáo để bảo đảm an ninh tôn giáo và an ninh 
quốc gia. 

2. Sự chuyển đổi tôn giáo (đổi đạo, nhảy đạo) 

Các hệ phái Tin Lành, Công giáo đang tăng cường mở 
rộng truyền bá tới các khu vực vốn đậm màu sắc các tín 
ngưỡng, tôn giáo bản địa (vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 


vùng sâu, vùng xa) dẫn đến hiện tượng người dân bỏ phong tục, 


252 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tín ngưỡng truyền thống để theo tôn giáo mới. Tôn giáo và 
phong tục, tín ngưỡng trở nên khác biệt, thậm chí đối lập 
nhau vì phong tục thường bị xem là hủ tục, mê tín dị đoan. 
Dù người dân đến với tôn giáo mới một cách tự nguyện hoặc 
bị lôi kéo, dụ dỗ thì tâm thức tín ngưỡng truyền thống vẫn ít 
nhiều bị xáo trộn và thay thế bởi sự tôn kính một lực lượng 
thần linh mới, dẫn đến người dân không còn tin vào các vị 
thần linh truyền thống, không thực hiện các nghi lễ tín 
ngưỡng truyền thống. Người dân theo đạo từ chối tham gia 
những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xem nhẹ các giá trị văn 
hóa truyền thống. Đối với thanh niên, tất cả thời gian nhàn 
rỗi chỉ còn là đọc Kinh Thánh và hát Thánh ca. Những chàng 
trai, cô gái không còn tham gia những loại hình văn hóa dân 
gian như thổi kèn, thổi sáo, ném còn... vào dịp lễ Tết. Văn 
hóa và tri thức bản địa của người dân trong các truyện dân 
gian truyền miệng, trong tục ngữ, trong ca múa và âm nhạc 
vốn được lưu giữ, được duy trì bảo tổn từ thế hệ trước sang 
thế hệ sau có nguy cơ thất truyền vì các trưởng họ, trưởng 
bản, già làng, thầy cúng đã phải nhường vị trí, vai trò chi 
phối của mình cho một thành phần mới là những người 
truyền đạo hay các trưởng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo hầu 
hết là thanh niên hoặc trung niên. Những lớp người cao tuổi, 
những “bảo tàng sống” của văn hóa dân tộc không còn uy tín 
để bảo ban, lưu truyền lại những giá trị văn hóa của dân tộc 
cho thế hệ sau. Ngược lại, tầng lớp thanh niên chịu ảnh 
hưởng của tôn giáo mới cũng hao mòn dần thậm chí mất đi ý 
thức gìn giữ và phát huy thuần phong, mỹ tục truyền thống 


mà cha ông muốn truyền lại. Khi gia đình và cá nhân có việc 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 253 


khó xử, thay vì tìm đến già làng, trưởng bản để nghe lời 
khuyên bảo như trước đây thì họ lại tìm đến linh mục hay 
mục sư. Hậu quả là dòng chảy văn hóa truyền thống của dân 
tộc bắt đầu bị đứt gãy, gián đoạn, phai nhạt dần. 

Ví dụ như ở Tây Nguyên, đồng bào theo đạo Tin Lành đã 
đập phá chiêng, ché, tuyên bố từ bỏ tục uống rượu cần, múa 
soang, diễn tấu công chiêng, hát dân ca... Chế độ mẫu hệ của 
một số tộc người Tây Nguyên và những tập quán truyền 
thống của gia đình mẫu hệ cũng dần bị thay đổi: phụ nữ 
không còn giữ vai trò quan trọng, không được đề cao, con cái 
sinh ra không nhất thiết mang họ mẹ, v.v.. Trong chuyến 
điền dã của chúng tôi tại Buôn Ma Thuột, đồng chí Phó Chủ 
tịch xã Cư Êbur cho biết, lễ cúng bến nước của người Êđê với 
mục đích cúng tạ thần nước đã đem lại những may mắn 
trong năm cũ và cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi 
cho năm sau được tổ chức tại buôn Eea Bõng xã Cư Êbur 
(tháng 6/2015) chỉ có 10 hộ gia đình tham gia, những hộ theo 
đạo Tin Lành đều không tham gia lễ hội này. 

Xu thế này sẽ ảnh hưởng đến sự gắn kết cộng đồng vốn 
xưa nay lấy nền tảng từ mẫu số chung là văn hóa truyền 
thống. Ở một số nơi, vì bất đồng giữa giới luật tôn giáo với 
phong tục truyền thống mà nhiều người theo đạo phải 
chuyển đi nơi khác sinh sống. Ngay trong cùng một gia 
đình, nếu không phải tất cả các thành viên đều theo cùng 
một tôn giáo thì sự bình yên mất đi và thay vào đó là mâu 
thuẫn. Tình cảm, sự gắn kết, tôn ti trật tự trong gia đình 
bắt đầu lỏng lẻo cũng do tư tưởng tự do, dân chủ một cách 


phóng khoáng mà tôn giáo mang lại (đặc biệt là Tin Lành). 


254 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Khảo sát điền dã của nhóm tác giả tại huyện Bảo Lạc (Cao 
Bằng) cho thấy, giữa người theo đạo và người không theo 
đạo có sự phân nhóm nhất định, việc mất đoàn kết trong 
dòng tộc đã xảy ra như: trong gia đình và dòng họ có con 
theo đạo Tin Lành mà bố mẹ không theo thì bố mẹ sẽ không 
chia tài sản cho người con đó. Người theo đạo Tin Lành 
không đi hỗ trợ các gia đình không theo đạo Tin Lành khi 
có việc hiếu, không gả con cái cho nhau, không dùng chung 
nguồn nước, không ăn thức ăn đã cúng ma, v.v.. Mâu 
thuẫn nảy sinh khi những thành viên trong cùng dòng họ 
hay thôn xóm không chấp nhận những người từ bỏ văn 
hóa, tín ngưỡng truyền thống dân tộc để đi theo một tôn 
giáo ngoại laI. 

Các trường hợp nêu trên cho thấy, sự xung đột giữa tôn 
giáo mới với phong tục tập quán truyền thống có thể dẫn 
đến sự đứt gãy, suy giảm văn hóa truyền thống. Những hệ 
giá trị mới do tôn giáo đem lại có thể không “lệch chuẩn” 
theo chiều hướng “đi xuống” so với truyền thống, nhưng 
đã thay thế hoặc bổ sung những giá trị mới chưa từng có 
trong hệ giá trị truyền thống và một khi hướng chuyển đổi 
của văn hóa, phong tục không phải là một quá trình được 
nhận thức tự giác, chủ động chọn lựa để hình thành hệ 
thống giá trị mới phù hợp mà là một quá trình tự phát và có 
sự tác động, o ép từ tôn giáo thì hướng chuyển biến đó là 
hướng tiếp biến “cưỡng bức”, đến một lúc nào đó, con người 
sẽ lại cảm thấy không phù hợp, lại phải tìm cái khác để 
thay thế, dẫn đến hiện tượng người dân lại bỏ đạo, đổi đạo, 


nhảy đạo. Khi đó, không chỉ an ninh tôn giáo mà cả an ninh 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 255 


tinh thần, an ninh con người, an ninh văn hóa đều không 
được bảo đảm. 

3. Xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới cực đoan 

Hiện tại ở Việt Nam, ngoài 16 tôn giáo với 41 tổ chức, hệ 
phái đã được Nhà nước công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt 
động tôn giáo, còn tổn tại rất nhiều các tôn giáo mới du 
nhập từ nước ngoài vào Việt Nam như Falun Gong (Pháp 
Luân công - Trung Quốc), Unification Church (Giáo hội hợp 
nhất - Mỹ), Om sai Baba (Ấn Ð@), I-kuan Tao (Nhất Quán 
đạo - Trung Quốc), Thanh Hải Vô thượng sư (Pháp), Aum 
(Nhật Bản)... Nhiều hiện tượng tôn giáo mới (nội sinh) cũng 
bắt đầu hình thành, phát triển và thu hút tín đồ, gây sự chú 
ý của dư luận như Đạo Luật Ơn Nghĩa và Nhân Nghĩa; 
Thanh Minh Vì Tình Dân Tộc; Đạo Trời Nước Việt (Đạo Trời 
Tâm Linh Nước Việt, Đạo Thần Nước Việt Đặc Biệt Cho 
Đời); Đạo Bác Hồ (Đạo Tâm Linh Bác Hồ, Ngọc Phật Hồ Chí 
Minh, Thiên Cơ Vận Hội Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Hội Nhất 
Tâm Đền Ơn Đáp Nghĩa Ngọc Phật Hồ Chí Minh); Đạo Tâm 
Linh Đặc Biệt (Đoàn Tâm Lĩnh Số 1; Đại Pháp Đoàn Tràng 
Tu Gia); Hội Thượng Nguyên Công Lý; Hội Long Hoa (Long 
Hoa Tam Muội, Long Hoa Chính Pháp, Long Hoa DI Lặc, 
Tam Hoa Di Lặc, Long Hoa Tam Hội); Hội Long Vân; Đoàn 
18 Phú Thọ (Hội Đồng Tín Phú Thọ, Đoàn Vua Hùng Tự 
Sinh, Hội Tiên Rồng); đạo Chân Không Lưu Văn Ty; Hà 
Mòn, Siêu Hóa; Trường Ngoại Cảm Tế Dương; Mẫu Hội 
(Mẫu Hội Thái Bình), đạo Cung Tiên, Canh Tân Đặc Sủng, 


256 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


đạo Dương Văn Mình, đạo Phạ Tốc, Pháp Lý Vô Vi Khoa 
Học Huyền Bí;... 

Đặc điểm chung của các tôn giáo mới này là: 

(1) Niềm tin và cách thức hành đạo khác lạ so với các tôn 
giáo truyền thống (cũ). Niềm tin thậm chí có tính “nổi loạn” 
về luân lý, đạo đức". 

(2) Khai thác các vấn đề nóng của đời sống chính trị - xã 
hội như đa nguyên, đa đảng, xã hội dân sự, dân chủ, nhân 
quyền, tham nhũng để hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản 
(Đạo Luật Ơn Nghĩa Và Nhân Nghĩa, Thanh Hải Vô Thượng 
sư, Pháp Luân Công, Hà Mòn), kích động lòng hận thù, chia 
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đòi thành lập quốc gia ly khai 
tự trị (đạo Vàng Chứ, Tin Lành Đề ga, đạo Bà cô Dợ, Jê sùa). 
Tuyên truyền sai lệch về lịch sử dân tộc, lãnh tụ (Đạo Ngọc 
Phật Hồ Chí Minh)?, phê phán lãnh đạo không quan tâm 
đến đời sống người dân (Đạo Luật Ơn Nghĩa Và Nhân Nghĩa, 


1. Tín đồ Đạo Chân không Lưu Văn Ty (Nghệ An) không ngủ trên 
giường, chỉ nằm ngủ dưới đất, không chăn chiếu, hằng ngày đầu trần, 
chân đất đi cầu thực rồi đem tiền về nộp cho giáo chủ, đêm đến thì hiến 
thân cho giáo chủ. 

2. Đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh giải thích, sau khi qua đời, hồn Bác 
Hồ đã nhận công việc “Thiên” của Tòa Phật - Tòa Thánh toàn cầu, ngày 
đêm dồn mọi sức lực và tâm trí để lo gấp việc đời, việc Trời của Việt Nam 
và thế giới. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tòa Trời đánh 
giá cao. Hơn nữa, vì Bác Hồ là tái thế của Lạc Long Quân, con trưởng 
Cha Thiên - Mẹ Địa, cho nên Người được “Thiên” tin cậy giao trọng trách 
tối thượng vào thời điểm giao ban thiên niên kỷ: đứng đầu hàng Phật 
Thánh trên Trời, dưới Đời [Trần Văn Đình: “Giới thiệu”, trong: Lời tâm 
linh Hồn Trời - Hồn Nước (tư liệu ngoại cảm - bà Phạm Thị Xuyến ghì), 
quyển TT, tháng 5/2010: 15-21. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 257 


Đạo Thiên Cơ, Đoàn 18 Phú Thọ)', đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy nguyên lý, tôn chỉ của tôn 
giáo để xây dựng Hiến pháp (Pháp luân Công?). 

(3) Lấy việc thực hành tôn giáo làm phương tiện trung 
gian để khẳng định bản sắc dân tộc, tìm các giải pháp giải 
quyết khủng hoảng văn hóa và xung đột xã hội. Khi tuyên bố 
tham gia các tôn giáo này, người dân có thể tìm thấy những 
cách khác nhau để tái lập sự kết nối giữa truyền thống và 
hiện tại. Các vấn nạn xã hội, bế tắc trong cuộc sống của 
người dân như ly hôn, ngoại tình, nghiện ma túy, nghiện sex, 
các bất ổn đe dọa đến sự sinh tổn của con người như thiên 
tai, dịch bệnh, ốm đau, thất nghiệp, hiếm muộn chồng, vợ, 
con cái... được hứa hẹn giải quyết. 

(4) “Thương mại hóa thánh thần”, làm ăn kinh tế dựa 
trên tri thức siêu nhiên (occult economy), sử dụng các 
phương thức có tính ma thuật nhằm đạt mục đích kinh tế. 
Người đứng đầu (giáo chủ) thường “lợi dụng” nỗi bất hạnh 
của người dân như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, mất nhà 
cửa, mất việc làm, mất người thân, mất chức vụ... để cúng 
giải hạn, thu lợi bất chính (đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh, 


1. Tính đến năm 2014, Đạo Luật Ơn Nghĩa Và Nhân Nghĩa, Đạo 
Thiên Cơ, Đoàn 18 Phú Thọ đã gửi kinh sách cho khoảng 9.000 cơ quan, 
tổ chức chính quyền các cấp trên cả nước, chủ yếu là các địa phương ở 
miền Bắc. 

2. Một số tín đổ cực đoan có ý định kéo đổ tượng đài V.I. Lênin tại 
Vườn hoa Lênin, kéo đến quảng trường Ba Đình đòi phá Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đưa thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra khỏi lăng,... Tín 
đồ Pháp Luân Công tham gia các cuộc biểu tình với băng rôn khẩu hiệu 
công khai “Xin bỏ thẻ Đảng”, “Ủng hộ thoái Đảng, thoái Đoàn”,... 


258 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Vàng Chứ, Dương Văn Mình); hoặc thu phí người gia nhập, 
bán kinh sách, đồ cúng (đạo Long Hoa Di Lặc, Tâm linh Bác 
Hồ), bắt tín đô đi khất thực mang tiền về nộp cho giáo chủ 
(đạo Chân Không Lưu Văn Ty), đe dọa làm phép cho bị điên 
loạn (đạo Long Hoa DI Lặc). 

(5ð) Giải thích các hiện tượng dị thường theo hướng mê tín 
hóa, chữa bệnh không dùng thuốc, dùng trì niệm, bùa chú 
(Đạo Long Hoa Di Lặc, Tâm Linh Bác Hồ, Pháp Luân Công). 

(6) Nhấn mạnh vào tính tự do cá nhân hoặc liên kết hội 
nhóm, tìm cách cạnh tranh, thay thế các tôn giáo truyền 
thống, phá võ sự hòa hợp tôn giáo, xúc phạm đức tin vào các 
tôn giáo truyền thống (cũ) (Đạo Trời Nước Việt)', tìm một chỗ 


1. Đạo Trời Nước Việt đã viết “tâm thư” kiến nghị với Đảng, Nhà 
nước và chính quyền các cấp về việc: () bố trí lại tượng thờ ở Chùa Đồng 
trong khu di tích Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) với lý do, chùa Đồng 
do Trời Đất tạo ra để tôn thờ riêng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hơn 
700 năm trước, Phật Hoàng được Thiên/Trời xếp ngang hàng với Phật 
Thích Ca Mâu ni và Phật Bà Quan âm. Vậy mà, giới tăng sĩ, Phật tử và 
nhân dân không biết, đã đối xử quá bất công với Phật Tổ Trúc Lâm. 
Thánh thần Việt yêu cầu ngành văn hóa Quảng Ninh và giới Phật giáo 
Việt Nam gấp rút sửa sai trong việc thờ tự tại Chùa Đông, trên bệ thờ 
chỉ để lại tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tượng Phật Thích Ca 
Mâu ni, Pháp Loa và Huyền Quang phải đưa ra khỏi ngôi chùa này; 
(1) dừng tu sửa và xây đền Thủy Tổ giả, Thủy Tổ dòng tộc Việt là Lạc 
Long Quân - Âu Cơ, còn Gốc Tổ của họ là Cha Thiên - Mẹ Địa. Kinh 
Dương Vương không phải là Thủy Tổ nước ta. Đó chỉ là sự bịa đặt lâu 
đời do các thế lực ngoại xâm trước đây tạo ra để đánh lừa vua quan và 
nhân dân nước Nam. Mọi sắc phong và sử sách coi Kinh Dương Vương 
là Thủy Tổ dòng tộc Việt đều là giả. Các ban ngành văn hóa và nhân 
dân không nên tiếp tục tôn tạo, xây đền và tổ chức lễ hội vinh danh 
Kinh Dương Vương; (111) chấm dứt xây chùa, đúc tượng ngoại đạo. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 259 


đứng ngang hàng, đòi chia sẻ công bằng “thị trường tôn giáo”, 
dùng quần chúng tín đồ gây sức ép buộc chính quyền phải 
công nhận hoặc lờ đi cho tôn tại, đòi hỏi quyền lợi pháp lý 
như các tôn giáo truyền thống (cũ). 

(7) Thực hành tôn giáo trong các không gian riêng tư 
(nhà riêng, khu sinh hoạt cộng đồng) thay vì phải hiện diện ở 
các cơ sở thờ tự tôn giáo. Những hình thức thực hành nghi lễ 
kiểu này là mầm mống hình thành các nhóm hay cộng đồng 
tôn giáo nhỏ, tự quản, thoát ly tổ chức..., là một thách thức 
không nhỏ đối với sự quản lý của chính quyền và của chính 
các tổ chức tôn giáo. 

Nói chung, việc xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới là 
một tất yếu, nó thỏa mãn nhu cầu tôn giáo đa phương nhiều 


chiều của quần chúng cũng như tính dân chủ, tự do trong lựa 


Việc này được thánh thần lưu ý nhiều lần, nhưng thực tế vẫn đang diễn 
ra theo chiều hướng ngược lại. Giới tu hành Phật giáo vẫn coi Phật 
Thích Ca Mâu ni, Phật Bà Quan âm có quyền năng tối thượng, tiếp tục 
hành đạo trên cơ sở kinh sách từ mấy nghìn năm trước. Tâm linh nước 
nhà đang đối diện với hoàn cảnh khó xử trước khi phải đưa ra giải pháp 
quyết liệt cuối cùng nếu việc xây chùa, đúc tượng và hành lễ ngoại đạo 
trên lãnh thổ Việt Nam vẫn tiếp diễn bất chấp mọi lời cảnh tỉnh [Trần 
Văn Đình: “Giới thiệu”, trong: Lời tâm linh Hồn Trời - Hồn Nước (tư 
liệu ngoại cảm - bà Phạm Thị Xuyến ghi), quyển II, Tlđd, tr.24-25. 

Không ít người sau khi theo hiện tượng tôn giáo mới đã bỏ thờ cúng 
tổ tiên, phản bác việc đi lễ chùa, chỉ coi tôn giáo của mình là nhất. Đạo 
Vàng Chứ và đạo Dương Văn Mình đều coi việc thờ cúng tổ tiên là thờ ma 
quỷ cần phải xóa bỏ. Đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư vay mượn giáo lý của 
Phật giáo và một vài tôn giáo khác, nhưng tự cho mình là “vô thượng sư” 
(không có tôn giáo nào cao bằng). Người tin theo đạo này, hằng ngày ngôi 
thiền 2-3 giờ, sống cách xa họ hàng, không uống nước chung, không ăn 
chung bát đũa, không ăn đồ cúng lễ,... 


260 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


chọn tôn giáo. Hơn nữa, các tôn giáo mới với đặc tính dị lạ đã 
kích thích tâm lý tò mò, khám phá nên người dân ô ạt đi 
theo. Chúng mang đến những thách thức lớn đối với: (1) an 
ninh tỉnh thần (niềm tin có tính bệnh hoạn, nổi loạn về tỉnh 
thần, luân lý...); (2) an ninh kinh tế (mê hoặc, dụ dỗ, hù dọa 
tín đồ dâng nộp tài sản, tiền bạc, bỏ bê sản xuất, kinh doanh, 
lao động, học hành); (3) an ninh tôn giáo (phá vỡ sự hòa hợp 
tôn giáo, làm sa sút uy tín của các tôn giáo truyền thống); 
(4) an ninh xã hội (xâm hại sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, 
văn hóa, phong tục, tập quán...); (5) an ninh quốc gia (tuyên 
truyền chống phá Đảng và Nhà nước, kích động biểu tình, 
bạo loạn, lật đồ). 

Các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo rất khó can 
thiệp trực tiếp vào các tôn giáo này vì Hiến pháp và Luật 
pháp quy định về quyền tự do lựa chọn tôn giáo của người 
dân. Nhà nước chỉ có thể can thiệp gián tiếp đối với các tôn 
giáo này qua hệ thống tư pháp, tòa án khi các tôn giáo này vi 
phạm pháp luật (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo), khi bị kiện, bị 
cáo buộc là vi phạm an ninh trật tự hay làm tổn hại đến sức 
khỏe, tiền bạc, tính mạng, nhân phẩm của người khác. 

Bảo vệ an ninh tôn giáo, an ninh xã hội và trên hết là an 
ninh quốc gia là lý do quan trọng để chính quyền phải xem 
xét và xử lý các hiện tượng tôn giáo mới. Các tôn giáo truyền 
thống lâu đời (cũ) vốn sở hữu những ưu quyền, đặc quyền và 
ảnh hưởng nhất định đối với xã hội và cả chính trị, nay ưu 
thế đó đang bị cạnh tranh trước sự phát triển ổ ạt của các 
hiện tượng tôn giáo mới nên tất yếu sẽ có những phản ứng 


(dù là phản ứng ôn hòa hay phản đốt), khi đó chính quyền 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 261 


cũng không thể làm ngơ vì nguy cơ xung đột, mất an ninh 
tôn giáo hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ứng xử của 
chính quyền đối với các hiện tượng tôn giáo mới nếu không 
phù hợp sẽ làm gia tăng thêm sự bất ổn, phản ứng cực 
đoan từ các hiện tượng tôn giáo mới khi bị cấm đoán, chèn 
ép, bắt bớ. 


4. Thế tục hóa, mê tín hóa tôn giáo 


Trước đây, không gian tôn giáo là một không gian khép 
kín (tu kín), riêng tư. Hiện tại, các tổ chức tôn giáo có xu 
hướng “đẩy” tu sĩ “vào đời”, dấn thân vào hoạt động kinh tế 
để tự nuôi dưỡng mình và thu hút tín đổ. Các tôn giáo xúc 
tiến làm kinh tế dưới nhiều hình thức (kinh tế tự viện, kinh 
tế trang trại sản xuất nông sản, thực phẩm dưỡng sinh), với 
mục đích kinh doanh rõ ràng, sản xuất vật phẩm cúng lễ, đồ 
dùng hành đạo, dịch vụ thần thánh (cúng lễ giải tai ách, 
hoạn nạn, xem ngày giờ...). Sự hiện diện của các tôn giáo đã 
vượt ra ngoài không gian tôn giáo (cơ sở thờ tự: chùa, nhà 
thờ, thánh thất...), thâm nhập không gian thế tục. Chính vì 
vậy, tính thế tục trong tôn giáo tăng. Đôi khi, tôn giáo (đặc 
biệt với trường hợp Phật giáo) làm dịch vụ tâm linh không 
chỉ để cứu rỗi linh hồn (tạo cho tín đồ một điểm tựa tâm 
linh) mà còn để trục lợi (chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 
cúng lễ giải oan gia trái chủ, cúng giải tam tai, giải trùng 
tang, cúng trợ vong, cúng bắt ma, làm lễ hằng thuận vợ 
chồng, cầu con, cầu công danh sự nghiệp, xem vận hạn, 
xem hướng nhà, hướng mộ, xem ngày lành - dữ, cát hung, 


xem bót),... với chi phí cao so với thu nhập của người dân 


262 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


(đặc biệt là những người yếu thế: ốm đau, bệnh tật, thất 
nghiệp, ly hôn,...). 

Trong bối cảnh nêu trên, chúa, thánh, thần, Phật vốn là 
cái thiêng được nhìn nhận từ góc độ thực tế hơn trước rất 
nhiều. Tính thuần khiết của tôn giáo bị tổn hại trước sự cám 
dỗ mạnh mẽ của lợi ích kinh tế và sự cạnh tranh thanh thế, 
tên tuổi. Sự tổn hại đó khiến tôn giáo mất dần uy tín và vai 
trò an định tỉnh thần cho người dân, tạo nên một thứ đức tin 
lệch chuẩn, đôi khi là bệnh hoạn. Mọi sự cạnh tranh không 
lành mạnh vì lợi ích kinh tế hay thanh thế giữa các tôn giáo 
tất yếu dẫn đến ghen ghét, đố ky, xích mích, mâu thuẫn, bè 
phái (nội bộ không tự giải quyết được phải có sự can thiệp 
của chính quyền) gây bất ổn tôn giáo, kéo theo bất ổn xã hội. 
Ý thức được thực trạng đó, trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng 
nêu rõ cần “Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, 
mê tín dị đoan”, các biểu hiện “thương mại hóa các hoạt 
động tín ngưỡng, tôn giáo”, bởi đây chính là những thách 
thức không nhỏ đối với an ninh con người, an ninh tôn giáo, 


rộng hơn là an ninh quốc gia. 


5. Chính trị hóa tôn giáo 


Sau hơn ba thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước, 


thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh lên nhiều lần, lợi thế 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.144. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.2, tr.73. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 263 


lớn nhất là tình hình chính trị - xã hội ổn định. Tuy nhiên, 
cũng chính từ sau năm 1986 đến nay, chúng ta cũng đang 
phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có vấn đề an 
ninh chính trị và an ninh tôn giáo. Tôn giáo có thể trở thành 
vũ khí lợi hại để can thiệp vào chính sự của Việt Nam trên 
một số phương diện sau: 

(1) Quốc tế hóa vấn đề tôn giáo của Việt Nam dưới hình 
thức dùng “Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế” để đánh giá mức 
độ đáp ứng quyền tự do tôn giáo của Việt Nam, tuyên 
truyền rằng Việt Nam hạn chế, cấm đoán người dân theo 
đạo, ngăn cản chức sắc hoạt động tôn giáo, xếp Việt Nam 
vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về vấn đề “tự 
do tôn giáo” để hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản; áp dụng các chế tài trừng phạt Việt Nam về kinh 
tế, ngăn cản các cơ quan tài chính quốc tế cho Việt Nam vay 
vốn hay viện trợ, làm cho các nước hiểu sai lệch về Việt Nam 
dẫn đến hạn chế quan hệ, hợp tác làm ăn kinh tế, hạn chế 
cấp thị thực cho người Việt Nam (đặc biệt là các chính 
khách vào các nước Âu - Mỹ); thậm chí yêu cầu tổ chức Nhân 
quyền của Liên hợp quốc thanh sát về vấn đề tự do tôn giáo 
của Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải thay đổi 
chính sách đối với tôn giáo, đòi thả những chức sắc đang bị 
giam giữ, quản chế (do vi phạm pháp luật) để đi định cư ở 
Mỹ, tạo ra một làn sóng vượt biên, một lực lượng “quay lưng” 
lại với Tổ quốc ở hải ngoại,... 

(2) Thông qua các giáo hội địa phương và hoạt động của 
các tổ chức phi chính phủ (NGOs), trong đó có tổ chức ÑNGO 
dựa trên cơ sở đức tin tôn giáo, thông qua con đường 


264 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


ngoại giao, tham quan, du lịch để trực tiếp gặp gỡ, tác động 
đến những người đứng đầu các tôn giáo, khảo sát nắm tình 
hình, hỗ trợ (tiền của, phương tiện, đào tạo) cho các tôn giáo 
trong nước để hình thành các lực lượng chính trị - xã hội đối 
trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(3) Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, 
các diễn đàn quốc tế, hội nghị của khu vực, của Liên hợp 
quốc để định hướng sự chú ý của dư luận quốc tế vào vấn đề 
tự do tôn giáo của Việt Nam, tạo ra sự nghi ngờ, bất mãn 
trong tầng lớp chức sắc, quần chúng tín đồ, người dân, cán bộ 
đối với Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương. 

(4) Nuôi dưỡng, chỉ đạo những lực lượng bất mãn, yếu thế 
trong nước để gây rối, tạo các “điểm nóng” tôn giáo để làm 
mất ổn định về an ninh chính trị, an ninh kinh tế, khiến 
người dân hoang mang, giảm uy tín của Đảng và làm suy yếu 
chính quyền cơ sở, nắm quần chúng tín đồ, từng bước tách họ 
ra khỏi ảnh hưởng của Đảng, chính quyền địa phương. Khi có 
thời cơ sẽ tiến hành lật đổ chính quyền. 

(5) Đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, lấn 
lướt chính quyền để từng bước vô hiệu hóa chức năng quản lý 
Nhà nước đối với tôn giáo. Núp dưới danh nghĩa vì lợi ích của 
giáo hội để đấu tranh đòi “tự do công lý”, đòi “quyền lợi chính 
đáng, hợp pháp của giáo hội” qua đó khoét sâu các mâu thuẫn 
giữa người dân với hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở. 

(6) Tăng cường hoạt động từ thiện xã hội để thu hút tín 
đồ, giáo chúng, khuếch trương tôn giáo và cạnh tranh không 
lành mạnh với các tổ chức chính trị - xã hội khác, làm mất 


uy tín, vai trò của các tổ chức chính quyền Nhà nước. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 265 


(7) Lợi dụng vấn đề tôn giáo - dân tộc cổ xúy cho tư tưởng 
ly khai, tự trị (hoạt động mang tính điển hình nhất trong 
thời gian qua ở những vùng trọng điểm như Tây Nguyên, 
Tây Bắc, Tây Nam Bộ), gây bất ổn an ninh tôn giáo, an ninh 
chính trị, an ninh quốc gia. 

Tóm lại, tôn giáo có thể bị lợi dụng để trở thành “công cự” 
gây mất an ninh tôn giáo và an ninh quốc gia trên các 
phương diện: xóa bỏ vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - 
LênIn và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xã 
hội, chống lại Đảng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; kích động sự chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo - 
dân tộc, làm cho Việt Nam suy yếu, lúng túng; đẩy người dân 
đối đầu với chính quyền để làm suy yếu chính quyền cơ sở: 
quốc tế hóa vấn đề tôn giáo để cô lập, làm mất uy tín và vị 
thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế. 

Việt Nam đã ý thức rất rõ về việc các thế lực phản động 
lợi dụng tôn giáo để làm chính trị nên trong chỉ đạo công tác 
tôn giáo của mình, Đảng ta đã nêu rõ, cần: phản bác luận 
điệu xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự 


do tôn giáo'. 
6. “Lỗ hổng” của chính sách, pháp luật 


Những “lỗ hổng” của chính sách và sai lầm trong quá 
trình thực thi chính sách cũng là một trong những nguy cơ 


phá vỡ an ninh tôn giáo. Trong các nghị trình chính trị, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.2, tr.45. 


266 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần nhắc nhở công tác quản lý 
nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng nhiều mặt còn bất cập, hạn 
chế". Đôi khi, các cuộc xung đột giữa tôn giáo và chính quyền 
dù dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng thực 
chất lại liên quan nhiều đến quyền chính trị, quyền kinh tế, 
quyền con người hơn là quyền tôn giáo. 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã mang lại nhiều thay đổi 
trong chính sách, luật pháp về tôn giáo theo hướng cởi mở. 
Nhận thức về tôn giáo có xu hướng ghi nhận những giá trị và 
vai trò của tôn giáo đối với công cuộc xây dựng xã hội mới, 
tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển và hội nhập quốc tế. 
Sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2016), có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đã tạo hành lang pháp lý 
bảo đảm quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo (quyền thể 
hiện và biểu đạt niềm tin tôn giáo một cách không giấu diếm, 
quyền được nhân danh tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt 
động xã hội - nghề nghiệp); tôn trọng sự khác biệt và quyền 
tự do lựa chọn đức tin tôn giáo mới mẻ của mọi người. Tất cả 
những thay đổi đó của chính sách, pháp luật đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho tôn giáo phát triển. Tuy nhiên, quá trình xây 
dựng luật pháp và chính sách tôn giáo ở Việt Nam cũng 
không tránh khỏi việc tổn tại những “lỗ hổng”, có thể là 
nguyên nhân gây bất ổn tôn giáo trong quá trình thực hiện: 

(1) Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam quy định rõ các 
tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt đối 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.2, tr.86. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 267 


xử vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình 
thực thi chính sách đối với tôn giáo, một số chính quyền địa 
phương và cán bộ thực thi công tác quản lý nhà nước về tôn 
giáo đã có những biểu hiện ưu ái Phật giáo; buông lỏng trong 
quản lý đối với các hoạt động của Phật giáo, chặt chẽ (đôi khi 
cứng nhắc với các tôn giáo khác). 

(2) Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam đều quy định rõ 
Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn 
giáo không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo. Đây 
là một nguyên tắc quan trọng trong quan hệ Nhà nước - 
Giáo hội mà tất cả các nhà nước thế tục trên thế giới cần 
thực hiện. Nguyên tắc này đã được Đảng và Nhà nước ta 
đặt ra và thực hiện từ Sắc lệnh 234 (ngày 14/6/1955) của 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau năm 1975, 
với chủ trương hạn chế, thu hẹp tôn giáo, muốn can thiệp 
và định hướng tôn giáo nên nguyên tắc này đã không được 
đưa vào các văn kiện, nghị quyết chính thức của Đảng và 
Nhà nước. 

Vậy việc không đặt ra và thực hiện nguyên tắc “không 
can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo” Nhà nước “được 
gì, chưa được gì”? 

- Được: (1) các tổ chức tôn giáo xây dựng Hiến chương, 
Điều lệ hoạt động tôn giáo theo đường hướng tiến bộ, đồng 
hành cùng dân tộc, đất nước; (1) xuất hiện đội ngũ nhân sự, 
lãnh đạo tôn giáo theo hướng tiến bộ, phù hợp với nguyện 
vọng của Nhà nước, của nhân dân, của dân tộc, của đất nước. 

- Chưa được: () còn có trường hợp can thiệp không 


đúng quy định vào công việc nội bộ của tôn giáo, gây khó 


268 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


khăn trong một số sinh hoạt tôn giáo, khiến một số chức sắc 
tôn giáo băn khoăn, thậm chí phản ứng tiêu cực (bằng mặt, 
không bằng lòng, thuần phục giả tạo); (1) trong nội bộ chức 
sắc tôn giáo có lúc không đồng thuận; Gii) xuất hiện tâm lý ỷ 
lại, “có chống lưng” của Nhà nước, các tôn giáo lộng hành, vi 
phạm pháp luật; áv) vi phạm chính sách bình đẳng tôn giáo, 
tự do tôn giáo. 

(3) Vẫn còn những điểm “vênh” trong chính sách, pháp 
luật về tôn giáo, cụ thể là trong nội dung của Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016, có hiệu lực thì hành từ năm 2018 
và giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với một số luật khác như 
Luật doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật giáo dục, Luật y 
tế,... Ví dụ: Khoản 6, Điều 7, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 
2016 quy định: tổ chức tôn giáo được nhận tài sản hợp pháp 
do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tự nguyện tặng, cho. Tuy nhiên, khi các tổ chức tôn 
giáo ở Việt Nam muốn nhận các khoản viện trợ của cá nhân, 
tổ chức ở nước ngoài lại phải thực hiện theo Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp nhận, quản lý các 
khoản viện trợ, viện trợ không hoàn lại, trong khi đó Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP (Điều 1, khoản 4) lại không đưa tổ 
chức tôn giáo vào danh mục đối tượng được tiếp nhận các 
khoản viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài. Do đó, các tổ chức tôn giáo muốn nhận tiền, tài sản từ 
nước ngoài đã phải “lách luật” bằng cách để chức sắc tôn giáo 
tiếp nhận khoản tiền đó với tư cách cá nhân. Việc “lách luật” 
này dẫn đến: ) Nhà nước không quản lý được nguồn tiền 


z + z A . .. m x£ _ 
của các tổ chức tôn giáo; (1) dễ xảy ra tranh chấp tài sản 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 269 


giữa cá nhân, chức sắc tôn giáo với tổ chức tôn giáo mà pháp 
luật không thể can thiệp, giải quyết được. 

Một ví dụ về sự “bất cập” giữa các luật là quy định về 
pháp nhân phi thương mại của tổ chức tôn giáo tại Điều 30, 
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Khi xây dựng điều này, Nhà nước 
muốn nâng cao địa vị pháp lý và ý thức pháp luật cho các tổ 
chức tôn giáo sau khi họ được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo 
ổn định (đủ ð năm), tuy vậy Luật lại chưa tính hết đến các 
quyền của một “pháp nhân tôn giáo”, dù chỉ là “pháp nhân 
phi thương mại”. Nhà nước cấp đăng ký pháp nhân cho các tổ 
chức tôn giáo, tức là các tổ chức tôn giáo có quyền đại diện 
pháp nhân của mình để đăng ký thành lập các hiệp hội, 
ngành nghề mà pháp luật không cấm. Song, hiện tại, các tổ 
chức tôn giáo ở Việt Nam tuy có pháp nhân (phi thương mại) 
nhưng không được đại diện pháp nhân của mình để thành 
lập các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (từ thiện, nhân đạo, xóa 
đói giảm nghèo, tư vấn pháp luật, luật sư, công đoàn...), 
thành lập tổ chức kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ công 
(giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, tín dụng, công chứng) 
để hoạt động phi thương mại như các pháp nhân khác. Như 
vậy, tư cách pháp nhân tôn giáo là không có giá trị pháp lý 
đối với các hoạt động phi tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo mong 
mỏi tư cách pháp nhân sẽ cho họ quyền hiện diện xã hội 
ngoài lý do tôn giáo, bình đẳng về các quyển như các pháp 
nhân dân sự khác, họ có quyền đại diện pháp nhân của mình 
để tham gia các hoạt động xã hội. Việc không được tham gia 
các hoạt động xã hội - nghề nghiệp (sau khi đã có pháp nhân) 
có thể khiến một số người cảm thấy nghi ngờ chủ trương, 


270 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


chính sách, làm suy giảm niềm tin của quần chúng vào Đảng 
và Nhà nước. 

(4) Nhiều hoạt động tôn giáo (tồn tại trên thực tế) nhưng 
không bị điều chỉnh bởi pháp luật như: truyền giáo online 
xuyên biên giới; hoạt động tôn giáo của người nước ngoài vào 
Việt Nam theo con đường du lịch, thuyết pháp, truyền giáo 
tại nhà riêng của tín đồ dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 
dưỡng sinh, câu lạc bộ từ thiện, đạo tràng; Cải tạo, xây dựng 
nhà ở, nhà thuê, nhà mượn thành các cơ sở thờ tự (biến gia 
thành tự); Các sinh hoạt lễ nghi tôn giáo tại các địa điểm 
không phải là cơ sở thờ tự của tôn giáo như: công viên, khu di 
tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch, khu chung cư, văn phòng 
làm việc, khu sinh hoạt chung của cộng đồng (nhà Rông, nhà 
văn hóa phường, xã, thôn, ấp, nhà sinh hoạt cộng đồng của 
các khu chung cư...). 

Nói tóm lại, nhận thức không đầy đủ, thực thi không 
nhất quán và thống nhất trong chính sách tôn giáo; thiếu 
căn cứ pháp lý để xử lý các vụ việc cụ thể của tôn giáo; luật 
pháp thiếu đồng bộ và tương thích với quốc tế,... là những 
“lã hổng” của chính sách, pháp luật về tôn giáo hiện nay, có 
thể tạo thành một trong những nguyên nhân phá vỡ an 


ninh tôn giáo. 


V. TÁC ĐỘNG CỦA AN NINH TÔN GIÁO 
ĐỐI VỚI AN NINH QUỐC GIA 


An ninh tôn giáo có thể tác động trực tiếp và lâu dài đến 
sự phát triển bền vững của một quốc gia. Đối với Việt Nam, 


việc bảo đảm an ninh tôn giáo thực sự đã được quan tâm từ 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 271 


khi đất nước giành được độc lập năm 1945. Khi đó, đứng 
trước những thách thức từ “ngoại xâm” và “nội phản”, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đã chủ trương thu hút sự ủng hộ của bộ phận dân chúng, 
đồng bào là người có đạo. Sau này, vấn đề an ninh tôn giáo 
đã được Nhà nước quan tâm sâu rộng hơn, đặc biệt là khi tôn 
giáo tham gia ngày càng nhiều hơn và tác động sâu rộng đến 
các vấn đề chính tr] - xã hội. Việc xem xét ảnh hưởng của an 
ninh tôn giáo đối với Việt Nam trong thời gian tới cần được 
nhìn nhận trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa và 


con người. 


1. Tác động đến an nỉnh chính trị 


Ảnh hưởng của an ninh tôn giáo đối với an ninh chính trị 
là một trong những tác động trực tiếp, lâu dài và dễ nhận ra 
nhất. Cho tới hiện nay, khi mà tình hình quốc tế và hệ thống 
thế giới có nhiều thay đổi từ giai đoạn hiện đại sang hậu hiện 
đại, các khái niệm về an ninh và quan hệ của nó đối với tôn 
giáo cũng có sự thay đổi. Các tổ chức tôn giáo sẽ được nhìn 
nhận là một trong số các nhân tố phi nhà nước “nắm giữ” một 
phần của trật tự thế giới mới. Đặc biệt, luật pháp và thông lệ 
quốc tế cuối cùng sẽ công nhận tôn giáo là cơ sở cho sự tồn tại 
của các tổ chức có vị thế tương đương với các quốc gia trong 
trật tự toàn cầu. Như vậy, vấn đề an ninh quốc gia truyền 
thống trước đây đã và đang dần được bổ sung bởi các vấn đề 
an ninh phi truyền thống. Và một trong các yếu tố tác động 
lớn nhất trong các vấn đề an ninh phi truyền thống chính là 


tôn giáo. Điều này đã được chứng minh bằng sự kiện khủng bố 


212 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Sau khi vụ khủng bố diễn ra, các tổ 
chức nhà nước, các chuyên gia cũng như người dân ngày càng 
quan tâm hơn đến những ảnh hưởng của an ninh tôn giáo đối 
với an ninh chính tr. 

Ỏ Việt Nam, tính chính trị trong tôn giáo là một vấn đề 
được đặt lên hàng đầu với quan điểm nhất quán là không mơ 
hồ, không chủ quan, không mất cảnh giác nhưng không quá 
“thổi phồng, cường điệu”. 

Mấy thập niên trở lại đây, khá nhiều các vụ việc liên 
quan đến tôn giáo trở thành các “điểm nóng” gây bất ổn an 
ninh tôn giáo và an ninh chính trị: (1) lợi dụng tôn giáo để 
chia rẽ khối thống nhất toàn dân tộc; (2) lợi dụng tôn giáo 
để chống lại các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội của 
Chính phủ; (3) xuyên tạc đường lối, chính sách và các sự 
kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước; (4) tôn 
giáo thâm nhập và phát triển ở các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số làm nảy sinh nhiều vấn đề chính trị, xã hội phức 
tạp; (B) khôi phục lại các tổ chức tôn giáo! (trước năm 1975) 
với mục đích chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ tôn giáo và 
chống đối lại chính quyền; (6) cấu kết với các lực lượng phản 


động bên ngoài, thành lập các tổ chức chính trị, mượn cớ 


1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tăng đoàn Thừa Thiên 
Huế, Tu viện bát Nhã, Đảng Dân xã.... 

2. Các tổ chức: Liên đảng Lạc hồng, Khối 8406, Nhóm xã hội dân sự, 
Hội tù nhân lương tâm, Đảng Thăng tiến Việt Nam, Hội đồng Liên tôn 
Việt Nam, Liên tôn chống Cộng, Hiệp hội thông công Tin Lành các dân 
tộc thiểu số, Hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại, Đảng Dân xã (Phật 
giáo Hòa Hảo), Liên hội sư sãi Khmer Krom, Trung ương Việt Tân,... 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 273 


tôn giáo để chống lại sự lãnh đạo của Đảng, phê phán chủ 
nghĩa Mác - Lân... 

“Điểm nóng” tôn giáo nêu trên với các quy mô, mức độ, tổ 
chức, tính chất, thủ đoạn khác nhau tạo ra những bất ổn 
trước tiên cho an ninh tôn giáo, sau đến là an ninh con người 
(làn sóng di cư tự do lớn), an ninh kinh tế (sản xuất bị bê trễ 
gây hậu quả lớn về vật chất), an ninh xã hội (cuộc sống yên 
bình của người dân bị xáo trộn nghiêm trọng), an ninh quốc 
phòng (xâm nhập biên giới, xuyên biên giới). Đó là những 
ảnh hưởng, tác động mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khi 
xem xét ảnh hưởng của an ninh tôn giáo đối với các vấn đề 
chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

Hơn nữa, trên bình diện quốc tế, vấn đề tôn giáo ở Việt 
Nam là một trong những chủ đề gây sự chú ý trong quan hệ 
đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia khác (đặc biệt là 
Mỹ), ảnh hưởng lớn đến các chính sách đối ngoại của Việt 
Nam trong thời gian qua, Mỹ liên tục đưa Việt Nam vào 
danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt (Country of 
Particular Concerns/CP©) về tự do tôn giáo. Điều này không 
những tác động đến ổn định chính trị trong nước mà còn ảnh 
hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các quốc gia khác trên 
thế giới. 

Bên cạnh đó, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo cũng sẽ thách 
thức sự ổn định về ý thức hệ. Hầu hết các tổ chức tôn giáo 
cực đoan đều hình thành một hệ thống tôn chỉ, lý tưởng, mục 
đích riêng và “sùng bái” tư tưởng, lý lẽ đó đến cực độ, đấu 
tranh đến cùng để bảo vệ hệ tư tưởng đó. Dù hệ tư tưởng 
đó có dị biệt đến đâu đi nữa thì nó vẫn tập hợp được số đông 


274 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tín đồ ủng hộ và đồng thuận bởi các lý do: () lời nói và hành 
vi tôn giáo có tính thiêng và sự thành tín cao độ; đi) tổ chức 
tôn giáo thường áp dụng biện pháp giáo dục khắc nghiệt, mọi 
sự nghi ngờ, vi phạm đều bị coi là phản đạo sẽ bị trừng phạt 
nghiêm khắc; (1i) tận dụng mạng truyền thông xã hội! tuyên 
truyền hệ tư tưởng cực đoan, xuyên tạc các chính sách của 
Chính phủ, mô tả một cách ảm đạm hiện trạng xã hội, kích 
động đối kháng tư tưởng. Sự đông đảo về lượng người truy 
cập, chi phí thấp, khả năng dễ nhân rộng của thông tin đã là 
một cơ hội để các tổ chức tôn giáo cực đoan tiến hành các 
phương thức chống đối gây mất an ninh chính trị. Sự lan 
tràn của các tư tưởng cực đoan trên không gian mạng xã hội 
như mưa dầm thấm lâu, lợi dụng khi người dân bất mãn với 
hiện trạng xã hội, thay đổi thái độ đối với chính phủ sẽ kích 
động để người dân chia sẻ, ủng hộ những phần tử cực đoan, 
bất mãn. 

Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước 
ngoài, trong đó có trên 500 tổ chức hoạt động thường xuyên 
(chủ yếu là các tổ chức NGOs của tổ chức tôn giáo Tin Lành 
Mỹ). Lợi dụng vấn đề tôn giáo, các thế lực thù địch đã núp 
bóng một số tổ chức nói trên, tài trợ cho các chương trình, 
dự án ở các vùng dân tộc, miền núi để tìm hiểu, móc nối, 
tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức và tuyên truyền 


các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây hòng can thiệp 


1. Các tài khoản cá nhân (facebook, twitter, zalo,...), các trò chơi 
mạng và APP điện thoại để truyền thụ các phương thức tấn công, nâng 
cao tốc độ truyền bá tư tưởng. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 275 


vào công việc nội bộ, thậm chí xâm hại đến an ninh chính 


trị của nước. 


2. Tác động đến an ninh kinh tế 


Tôn giáo và kinh tế có mối quan hệ qua lại, có tác động 
và ảnh hưởng lẫn nhau. Các nhà kinh tế học tôn giáo 
thường đặt câu hỏi, các cộng đồng tôn giáo có khả năng tác 
động tích cực hay cản trở sự tăng trưởng kinh tế? Trung 
tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) và Quỹ Tự do Tôn giáo và Kinh 
doanh của B. Grim đã khẳng định rằng giữa đức tin tôn 
giáo và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đặc biệt'. Tăng 
trưởng kinh tế không chỉ bởi các biến số kinh tế, yếu tố 
chính trị, xã hội mà ở không ít nơi còn phải tính đến yếu tố 
an ninh tôn giáo. Ví dụ như các quốc gia Trung Đông, nơi 
có điều kiện về tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có 
nhưng đã và đang đối mặt với những thách thức an ninh 
tôn giáo nên kinh tế trì trệ, không phát triển. Trường hợp 
Mianma, một quốc gia coi Phật giáo là quốc đạo đã chứng 
kiến những bất đồng, mâu thuẫn, căng thẳng về tôn giáo 
giữa một bên là đại đa số người theo Phật giáo với một bên 
là những tín đồ Ki-tô giáo và Islam giáo. Những xung đột, 
mâu thuẫn tôn giáo kéo dài đã tác động lớn đến những 
chính sách phát triển kinh tế, tạo ra sự bất bình đẳng 
trong xã hội khiến Mianma không thể có một sự nhảy vọt 


về mặt kinh tế. 


1. Đỗ Lan Hiền - Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính): Tôn giáo 
và phát triển bền vững, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2020, tr.11-23. 


276 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Về mặt lý luận, tự do tôn giáo giúp giảm bớt tham nhũng 
bởi luân lý và đạo đức tôn giáo đều khuyến thiện và cổ vũ lối 
sống trung thực, xa rời sự lợi dụng vì mục đích cá nhân, ích 
kỷ dưới bất kỳ hình thức nào... những người có đạo khi kinh 
doanh có thể đưa những giá trị luân lý của tôn giáo vào ứng 
xử vào hoạt động kinh doanh của họ, làm cho họ trở thành 
những đối tác tin cậy và trách nhiệm hơn, các hợp đồng kinh 
tế sẽ minh bạch hơn. Tự do tôn giáo góp phần tích cực vào 
việc kiến tạo an ninh tôn giáo (giảm xung đột bạo lực tôn 
giáo) và điều đó rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi có 
sự ổn định, họ sẽ đầu tư và tiến hành các hoạt động kinh 
doanh bình thường. Hầu hết các hoạt động tôn giáo, như tổ 
chức các sự kiện tôn giáo, xây dựng các cơ sở tôn giáo... đều 
mang ý nghĩa kinh tế. Chính vì vậy, hoạt động tôn giáo được 
tự do sẽ làm gia tăng các giao dịch kinh tế, kích cầu, tạo 
thêm việc làm, từ đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa 
phương hay quốc gia. 

Kết quả nghiên cứu trên của Pew đã cho thấy vai trò thúc 
đẩy kinh tế phát triển của tôn giáo. Dù không phải kết quả 
nghiên cứu nào cũng phù hợp với điều kiện Việt Nam, song 
không thể phủ nhận nhiều thông tin trong nghiên cứu của 
Pew. Ngành kinh tế thương mại - du lịch tâm linh thúc đẩy 
ngành công nghiệp không khói ở Việt Nam phát triển, tạo 
việc làm và thu nhập ổn định. Chính sách tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo của Việt Nam đã góp phần thu hút đầu tư nước 
ngoài (từ Mỹ, Hàn Quốc...). Các sản phẩm do tổ chức hay tín 
đồ tôn giáo làm ra thường dễ được xã hội tin dùng như đồ ăn 
chay (của Phật giáo), sản phẩm dưỡng sinh chữa bệnh Halah 


(của Islam giáo), rượu nho sạch (của Công giáo). Hiện tượng 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VI 


đi lễ ở các cơ sở thờ tự của tôn giáo để cầu tiền tài, địa vị, 
kinh doanh phát đạt rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Hành 
vi cúng lễ đó vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vừa thỏa mãn 
nhu cầu kinh tế. 

Ở Việt Nam, tác động của tôn giáo đến kinh tế, thể hiện 
khá rõ trong việc tạo lập “vốn xã hội” (liên kết, hội nhóm, bản 
hội để cùng làm ăn). “Vốn xã hội” có được bởi các yếu tố: (1) sự 
tin tưởng lẫn nhau; (2) sự tương tác có đi có lại; (3) những 
quy tắc hay hành vi mẫu mực chung và chế tài; (4) sự kết 
hợp thành mạng lưới. “Vốn xã hội” được hình thành và duy 
trì trên cơ sở niềm tin. Sự có đi có lại, hay sự tương tác sẽ 
làm gia tăng niềm tin. Giá trị lớn nhất và quan trọng nhất 
của “vốn xã hội” mà tín đồ nhận được là niềm tin. “Vốn xã 
hội” có được thông qua sinh hoạt tôn giáo tác động không nhỏ 
tới hoạt động kinh tế của tín đồ. Sự quan tâm giúp đỡ lẫn 
nhau giữa các tín đồ không chỉ bó hẹp trong hoạt động tôn 
giáo, mà còn mở rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 
như thăm hỏi khi đau ốm, chia sẻ khó khăn trong gia đình, 
nuôi dạy con cái... Sự liên kết này làm tăng tiểm lực phát 
triển kinh tế của cộng đồng tín đồ. 

Gần đây, các học giả có bàn về nền kinh tế tôn giáo và dự 
báo rằng, các mối quan hệ giữa không gian tôn giáo và không 
gian kinh tế có thể được thúc đẩy bởi các quá trình hiện đại 
hóa và thương mại hóa. Trong nền kinh tế thị trường, hầu 
như mọi thứ có giá trị đều có thể được thương mại hóa và 
kinh tế hóa (tôn giáo là một đối tượng nằm trong số đó). 
Ở Việt Nam, tôn giáo đã trở thành “mảng kinh doanh lớn” 


khi mà người dân bỏ ra một số lượng tiền rất lớn hằng năm 


278 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


liên quan đến các hoạt động tôn giáo. Thái độ ủng hộ của 
chính quyền địa phương đối với tôn giáo như một chiến lược 
nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương. Như vậy, không chỉ có 
tôn giáo và kinh tế tương tác với nhau mà trong sự tương tác 
ấy nhà nước xuất hiện như một nhân tố giữ vai trò “trợ 
duyên”. Tuy nhiên, nhân tố nhà nước không luôn hiện diện 
trong các tương tác giữa không gian kinh tế và không gian 
tôn giáo. Các nhà nghiên cứu đang lý luận về một dạng làm 
ăn kinh tế có tên là “occult eeonomy” (kinh tế từ tri thức siêu 
nhiên). Hai nhà nhân học jean Comaroff và John Comaroff 
đã định nghĩa khái niệm kinh tế từ tri thức siêu nhiên là 
“việc sử dụng, thực sự hay tưởng tượng, các phương tiện ma 
thuật nhằm đạt mục đích vật chất”. Theo hai nhà nghiên cứu 
này, “trong nhiều vùng ở châu Á, các dạng thức kinh tế dựa 
vào tri thức siêu nhiên phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi tức 
rất đáng ngạc nhiên”, và đặc biệt, các dạng thức kinh tế này 
phát triển cùng với sự lan rộng của các phong trào tôn giáo 
mới. Điều này, theo nghiên cứu của chúng tôi, cũng đang 
diễn ra ở Việt Nam. 

Thực tế hiện nay đã cho thấy tôn giáo và kinh tế có mối 
quan hệ với nhau. Ảnh hưởng của tôn giáo vào kinh tế phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhưng nổi trội hơn cả là 
các yếu tố: niềm tin của tín đổ, uy tín của tu sĩ, sự linh 


thiêng của cơ sở thờ tự. 


1. Jean Comaroff, jJ. and John Comaroff, J.L: “Occult Economles and 
the Violence of Abstraction: Notes from the South African Postcolony”, 
American Ethnologist, 1999, 26 (2): 2'79-314. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 279 


Tuy nhiên, tác động tiêu cực của tôn giáo đến an ninh 
kinh tế cũng không nhỏ, tôn giáo cũng có thể làm phương hại 
đến môi trường kinh doanh, gây thiệt hại đối với sự phát 
triển bền vững kinh tế. Ví dụ như vụ việc biểu tình quá khích 
do một bộ phận giáo dân, linh mục ở Giáo phận Vinh thực 
hiện liên quan đến sự cố môi trường biển (Formosa) vừa qua 
đã gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng, làm ảnh 
hưởng đến uy tín của thị trường Việt Nam trong con mắt các 
nhà đầu tư quốc tế. 

Trong cuốn Thần, Người và đất Việt, tác giả Tạ Chí Đại 
Trường đã nhìn ra mặt trái của mối quan hệ giữa tôn giáo và 
kinh tế. Tiếp cận từ góc độ tôn giáo học, Đặng Nghiêm Vạn 
đã tỏ ra lo ngại về hiện tượng “buôn thần bán thánh”! và một 
sự hàng hóa hóa thần thánh và tuyệt đối hóa quyền năng và 
uy tín của tôn giáo như hiện nay. Karen Fjelstad và Nguyễn 
Thị Hiền cũng phát hiện ra rằng đã xuất hiện một lĩnh vực 
kinh doanh rất năng động trong đó bao gồm việc làm ra, mua 
và bán các vật phẩm tôn giáo”. Trong khi đó, Lauren Kendall 
chỉ ra rằng nền kinh tế “nóng” của Việt Nam vốn được tạo 
ra bởi cả những lo lắng về thị trường và những thặng dư do 
thị trường mang lại đã thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng 


hàng hóa và dịch vụ cho nghi lễ tôn giáo. L. Kendall cho rằng: 


1. Đặng Nghiêm Vạn: Dân tộc - Văn hóa - Tôn giáo, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2001, tr.138. 

2. FJelstad, K. and Nguyen Thị Hien: “Introduction” 1n Fjelstad, K. 
and Nguyen Thị Hien (eds.): Possessed by the Spirits: Mediumship 1n 
Contemporary Vietnamese Communitles, lthaca: Cornell Southeast Asia 
Program Publicatlons, 2006, pp. 7-8. 


280 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Ở Việt Nam, người sản xuất các loại hàng hóa tôn giáo đã 
chứng kiến sự gia tăng các hoạt động tôn giáo đại chúng từ 
những năm 1990 nhờ quan sát về sự gia tăng về số người bị 
thu hút vào lĩnh vực làm ăn kinh doanh này". Các nhà nghiên 
cứu khác như Kirsten Endres và Claire Chauvet đã tường 
thuật sự gia tăng số lượng những tín đồ tôn giáo ở Việt Nam 
tham gia trao đổi với thần thánh vì chính những đòi hỏi đời 
thường, bao gồm cả tìm kiếm những lợi ích kinh tế. 


3. Tác động đến an ninh văn hóa 


Tôn giáo là một bộ phận của văn hóa, là một thành tố của 
văn hóa, có những tác động đến văn hóa trong nhiều tình 
huống: thúc đẩy, tương tác, mâu thuẫn - xung đột, loại trừ 
lẫn nhau. Nếu sức xâm nhập của tôn giáo vào văn hóa mạnh 
hơn khả năng “phản vệ” của văn hóa thì văn hóa có thể bị tổn 
hại, bị đứt gãy, bị đồng hóa, mất bản sắc. Ngược lại, nếu văn 
hóa “đóng khung” cự tuyệt trước tôn giáo thì nền văn hóa đó 
không thể phát triển, trở nên bảo thủ. 

Thực tế này đã từng diễn ra ở Việt Nam khi người Việt 
tiếp nhận những tôn giáo ngoại lai, tạo nên những trạng thái 
của an ninh văn hóa: () bản sắc văn hóa có nguy cơ bị mai 
một, biến mất, đồng hóa; (1) tự vệ văn hóa chống lại cái 
mới, lạ đến mức không tiếp nhận tôn giáo, tạo nên xung đột; 
(11) mỗi bên tự điều chỉnh để có thể chấp nhận được nhau, an 


ninh tôn giáo và an ninh văn hóa đều được bảo đảm. 


1. Kendall, L.: “Popular Religion and the Sacred Lñfe of Material €oods 
1n Contemporary Vietnam”, Asian Ethnology, 67 (2), 2008, pp.1 778-189. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 281 


Ba trạng thái tôn giáo tác động đến an ninh văn hóa 
nêu trên đều đã từng diễn ra khi các tôn giáo thâm nhập 
Việt Nam. 

Với trường hợp đạo Công giáo, thời gian đầu, khi mới du 
nhập vào Việt Nam, đạo Công giáo đã có xu hướng Công giáo 
hóa văn hóa bản địa, mang theo các giá trị văn hóa Tây 
phương (chủ nghĩa duy lý, mệnh lệnh), áp đặt lên các giá trị 
văn hóa Việt Nam. Ngay lập tức nó đã vấp phải những trở 
ngại lớn từ phía nền văn hóa truyền thống. Với những đặc 
thù của đời sống tâm thức tôn giáo đa thần, Công giáo tỏ ra 
khó tương thích, hòa nhập. Tín ngưỡng thờ đa thần của người 
Việt bị xem là mê tín, dị đoan và là một chướng ngại trong sự 
phát triển của Công giáo. Giáo lý của Công giáo lấn cấn giữa 
việc “thờ kính tổ tiên” và “Thờ phụng Thiên Chúa” để rồi 
Công giáo buộc người Việt phải khước từ phong tục thờ cúng 
tổ tiên. Cho nên, văn hóa đã tự vệ chống lại Công giáo, xem 
nó là một trong những nguy cơ gây vong bản, bại hoại văn 
hóa. Người Việt Nam chống lại Công giáo như chống lại một 
nguy cơ làm mất an ninh văn hóa. Một thời gian dài sau đó, 
các giáo sĩ đã phải điều chỉnh phương cách truyền giáo, tìm 
hiểu phong tục, tập quán của người Việt Nam để truyền đạo, 
sống đạo, hành đạo theo phong cách, lề thói, nhu cầu của 
người Việt Nam. Kết quả, Công giáo đã tìm được chỗ đứng 
trong đời sống văn hóa Việt Nam. Nó thỏa mãn những thiếu 
hụt trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, tạo nên 
hy vọng và niềm tin vào thánh thần có thể cứu giúp họ có 
được cuộc sống tốt đẹp hơn. Công giáo cũng góp phần làm 
phong phú thêm phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người 


282 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Việt Nam bằng một nền tảng thần học triết học, phong tục 
cúng gia tiên, cúng mụ cho trẻ sơ sinh của người Kinh (lễ 
khai tâm cho trẻ của người dân tộc thiểu số) được củng cố 
thêm bằng nền tảng thần học trong phép Bí tích Rửa tội, 
Thêm sức. LỄ cúng gia tiên của người Việt Nam với hương 
nhang, hoa, trà, rượu, thịt và lời khấn vái cầu mong sự thiết 
lập, thông linh giữ hai thế giới trần - âm (người sống - người 
chết) được cảm nhận thần thiêng hơn trong Bí tích Thánh 
thể (Mình thánh chúa) bằng bánh và rượu của Công giáo. Lễ 
thành hôn của người Việt Nam không thể bỏ qua phong tục 
cúng gia tiên trước khi rước dâu để như được trình báo, được 
gia tiên phù hộ cho đôi trẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long 
sẽ được làm sâu sắc hơn, lề luật hơn bằng phép Bí tích Hôn 
phối của Công giáo. 

Với trường hợp Tin Lành, là một tôn giáo chứa đựng 
nhiều yếu tố mới mẻ gắn với quá trình phát triển của xã hội 
phương Tây theo chủ nghĩa tư bản', khi du nhập Việt Nam 
với những đặc thù của phong tục, tập quán, tín ngưỡng 
truyền thống văn hóa lâu đời, đạo Tin Lành đã gặp không 
ít những khó khăn trong quá trình truyền bá và hội nhập. 
Tuy nhiên, khi đạo Tin Lành du nhập cộng đồng các dân tộc 


thiểu số ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc lại có những tác 


1. Khi nói về ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với xã hội, Max Weber 
(1864-1920), trong tác phẩm Nền đạo đức Tin Lành và tỉnh thần của chủ 
nghĩa tư bản cho rằng, nền đạo đức Tin Lành có một mối liên hệ “tương 
hợp chọn lọc” với “tinh thần” của chủ nghĩa tư bản. Do vậy đã tạo ra một 
số động lực tinh thần cần thiết và thuận lợi cho sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản ở châu Âu. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 283 


động đáng khích lệ trong việc tạo ra những nét văn hóa - văn 
minh mới trong phong tục tập quán của bà con, thay đổi một 
số thói quen và tập tục lạc hậu. Phân tích số liệu thu được từ 
cuộc điều tra' cho thấy, sau khi theo đạo, các tín đồ của các 
tôn giáo khác nhau có sự thay đổi khác nhau trong từng lĩnh 
vực cụ thể của cuộc sống thường ngày. Với đạo Tin Lành, sự 
thay đổi trong những hành vi thói quen được cho là cao hơn 
hẳn so với tín đồ của các tôn giáo khác trong cùng một vấn đề 


(thể hiện qua kết quả bảng hỏi dưới đây). 


Bảng: Thay đổi văn hóa (thói quen, hành vi) của tín đồ các 


tôn giáo sau khi tham gia sinh hoạt tôn giáo (%) 


Tôn giáo 
Phật 
Sau khi Tập CON TH Xco: xông 
giáo giáo | Lành | Đài Hòa 
tham gia sinh Hà 
ào 


hoạt tôn giáo 


Thay đổi cách giáo d 
hay CR9 E10 Q00 G00 68,2 13,5 71B,7 | 64,2 66,7 
cái trong gia đình 


Thay đổi trong hôn nhân, 


: l 41,9 B9,5 69,1 37,7 33,3 
sinh đẻ 


Thay đổi hình thức tổ chức 


CÁ. 29282 45,5 47,6 68,5 52,8 40,0 
ma chay, cưới hỏi 


Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy, những thay đổi 


trong thói quen của tín đồ Tin Lành chiếm tỷ lệ cao hơn hắn 


1. Đỗ Lan Hiền - Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính): Tôn 
giáo và phát triển bền vững, Sđd, tr.303. 


284 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


so với tín đồ của các tôn giáo khác. Như vậy, thông qua các 
sinh hoạt tôn giáo, đạo Tin Lành đã góp phần không nhỏ vào 
thay đổi quan niệm, lối sống và những thói quen, phong tục 
của người dân. 

Đạo Tin Lành còn là tác nhân mạnh mẽ cho việc tiếp thu 
lối sống văn hóa mới. Trước đây, đồng bào các dân tộc thiểu 
số ở Tây Nguyên và Tây Bắc do sinh sống ở các vùng núi cao, 
đời sống thường khép kín, ít giao lưu với bên ngoài nên vẫn 
còn lưu giữ những thói quen, tập quán văn hóa cũ được 
truyền từ đời này qua đời khác. Trong số đó, rất nhiều thói 
quen và tập quán không còn phù hợp với thời đại ngày nay 
nhưng người dân không dễ dàng từ bỏ nếu không có sự tác 
động mạnh mẽ từ chuyển biến về nhận thức, về tư tưởng, hay 
từ tiếp cận với văn hóa mới. Trong bối cảnh đó, đạo Tin Lành 
khi đến với bà con đã mang theo nhận thức mới và những 
nếp nghĩ mới. Theo lối sống đạo mới, người dân đã từ bỏ một 
số nếp sống, tập tục lạc hậu cũ. Tiêu biểu nhất là việc giảm 
bớt đi những chi phí về thời gian và kinh tế cho những tập 
tục trong ma chay, cưới xin, chữa bệnh!. Hơn nữa, việc chuyển 
đổi từ niềm tin truyền thống vào nhiều vị thần khác nhau 
sang việc lựa chọn một tôn giáo với vị thần duy nhất tối cao 
và nhiều quyền năng hơn cũng có thể được xem như một bước 
tiến triển trong đời sống văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng của 


đồng bào. 


1. Vũ Dũng: “Vấn đề đạo Tin Lành ở Tây Nguyên hiện nay: Nhìn từ 
góc độ của tâm lý học”, Tạp chí Tâm lý học, số ð (74)/2005, tr.1ð. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 285 


Với trường hợp Phật giáo, sự hỗn dung và ảnh hưởng của 
Phật giáo với phong tục tập quán, tín ngưỡng và thậm chí là 
với các tôn giáo bản địa như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, 
Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa rất rõ nét. Trong hầu 
hết các phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Việt Nam, 
chúng ta đều nhìn thấy dấu ấn của Phật giáo (tín ngưỡng thờ 
Mẫu, thờ cúng tổ tiên, thờ nhiên thần (mây, mưa, sấm, chớp), 
nhân thần (đức thánh Trần) đến các phong tục cúng sóc vọng 
(rằm, mông một), lễ tang (cúng nhất tuần, thất tuần,...), tín 
ngưỡng thờ gia thần (thần tài, thổ công, thổ địa), tục ăn 
chay...). Các phong tục tập quán của người Việt Nam đã thâu 
hóa những nghi thức, điển lệ của Phật giáo, làm cho tập tục, 
lễ nghi trở nên phong phú và đa dạng hơn lên. 

Nguyễn Lang trong cuốn sách Việt Nam Phật giáo sử 
luận đã có lý khi nhận xét, Phật giáo hay các tôn giáo khi du 
nhập Việt Nam đã dung hợp với các phong tục tập quán, tín 
ngưỡng của người Việt như nước thấm vào lòng đất', không 
gặp bất cứ một phản ứng hay trở ngại nào từ tín ngưỡng, 
phong tục bởi tôn giáo không chống lại tín ngưỡng cũng như 
tín ngưỡng không chống lại những tín điều cơ bản của tôn 
giáo. Cũng bởi, các tôn giáo đều đã cố gắng gần gũi trong nếp 
sống của người Việt Nam và hơn cả là vì phù hợp với tâm can 
của người Việt Nam. Còn phong tục tập quán của người Việt 
Nam vốn dĩ độc lập nhưng cởi mở, thân thiện, không cố chấp 


1. Nguyễn Lang: Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb. Văn học, Hà 
Nội, 1979. 


286 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


để tìm kiếm một chỗ dựa tâm linh rộng rãi và hiệu quả nhất 
nên cũng dễ dàng dung hợp với các tôn giáo. Kể cả với trường 
hợp Islam giáo là một tôn giáo thế giới với công thức “thanh 
gươm - vó ngựa - kinh Côran”, nhưng khi truyền vào Việt 
Nam và khu vực Đông Nam Á, Islam giáo đã khác hẳn với 
những nơi mà Islam giáo xâm thực bằng những cuộc chiến 
tranh chỉnh phục ở Tây Âu. Việc truyền bá Islam giáo vào 
Việt Nam bằng con đường “hòa bình”, dung hòa với văn hóa 
bản địa, pha trộn với tín ngưỡng, phong tục, tập quán của 
cộng đồng người Chăm đã tạo nên một biến thể Islam giáo, 
gọi là Islam giáo Bani, mang đượm sắc thái phong tục, tín 
ngưỡng của người Chăm, giao thoa với Phật giáo, Ấn giáo, 
Bàlamôn giáo'. 

Như vậy, phong tục, tập quán của người Việt Nam sau 
khi tiếp biến với các tôn giáo đã thâu hóa tôn giáo làm cho 
mình trở nên mới mẻ hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn. 
Trong quá trình giao thoa như thế, tôn giáo và phong tục sẽ 
biến đổi theo hai trạng huống: 

Một là, tôn giáo và phong tục đều được đại chúng hóa, 
dung hòa với nhau. Tôn giáo khi dung hợp với văn hóa bản 
địa thì trở nên đại chúng hơn, dễ dàng thâm nhập đời sống 
của người dân, còn phong tục thì biến đổi theo hướng “tiếp 


biến văn hóa”, tích hợp với yếu tố bên ngoài để trở nên mới 
JĐ Nó 


1. Các lễ nghì tôn giáo được tiếp biến phù hợp với chế độ mẫu hệ và 
liên quan đến chu kỳ đời sống, lễ nghi nông nghiệp của người Chăm, 
không liên hệ với Islam giáo thế giới. Nhìn chung, Islam giáo ở Việt Nam 
đã mất đi tính cách chính thống. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 287 


mẻ hơn, phong phú hơn và có mặt trong không gian tôn giáo 
mới mẻ. 

Tuy nhiên, phong tục khi được nhuốm màu thần thiêng 
của tôn giáo sẽ tăng thêm sức mạnh, trở nên huyền học, do 
đó o ép, trói buộc con người trong sự lo lắng bởi một lực lượng 
“vô hình”. Còn tôn giáo bị phong tục hóa, đại chúng hóa thì 
trở nên dễ dãi, hạ thấp “thiên đường”, “Niết bàn” vừa bằng 
mặt đất để cho tất cả chúng sinh có thể dễ dàng đạt được thì 
giáo thuyết trở thành hời hợt, thiếu thuần khiết, không còn 
là siêu phàm. Không gian thiêng, cảnh quan, nghỉ lễ của tôn 
giáo ít nhiều bị biến thái, 

Hai là, xung đột có thể xảy ra khi tôn giáo và phong tục, 
tín ngưỡng có sự khác biệt, thậm chí đối chọi với nhau. Đại 
đa số các tôn giáo đều thờ nhất thần, đề cao đạo đức và hứa 
hẹn một môi trường tốt đẹp cho con người tu hành để thành 
Thánh, Thần, Phật, trong khi tín ngưỡng thờ đa thần, phiếm 
thần, phúc thần, hung thần, tà thần... với một số nghi lễ bị 
coi là hủ tục, mê tín như cúng thức ăn cho người đã chết, 
hiến tế. Mâu thuẫn nảy sinh dẫn đến việc tôn giáo dùng mọi 
cách (kể cả cưỡng bức) để thâm nhập, làm cho văn hóa dân 
tộc thì bị đứt gãy, mai một. Một số tập tục có tính đặc trưng 
tộc người đã bị loại bỏ do những quy định có tính chất bắt 
buộc của giáo lý tôn giáo. Ví dụ, đạo Tin Lành, Công giáo có 
những quy định không thuận chiều với phong tục, tập quán 
của người Việt, buộc người dân phải từ bỏ một số phong tục 
do tổ tiên để lại. Trước đây, người dân thường tin vào nhiều 


vị thần và đặt các vị thần ở nơi trang trọng trong ngôi nhà 


288 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


hoặc không gian chung bất khả xâm phạm của làng, của cộng 
đồng để thờ (đình, đền, miếu, phủ, nhà Rông,...), nhưng khi 
theo đạo, họ không được thờ bất kể một ngẫu tượng nào khác 
ngoài đức Chúa, những không gian thiêng, những đối tượng 
thiêng và những câu chuyện thiêng bắt đầu mất dần đi ý 
nghĩa và vai trò của mình. Phong tục lâu đời thờ cúng tổ tiên 
cũng bị xóa bỏ. Mặc dù đến với Thiên Chúa hay Thượng đế 
một cách tự nguyện hay bị lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa thì tâm thức 
tôn kính tổ tiên cũng bị xáo trộn và được thay thế bởi sự tôn 
kính một lực lượng vô hình khác. Hoặc, trước đây, cổng 
chiêng là vật thiêng, trong chúng đều có thần linh trú ngụ. 
“Tiếng chiêng là thanh âm kết nối cuộc sống thực tại của con 
người với thế giới thiêng liêng của thần linh”', nhưng sau khi 
đạo Tin Lành thâm nhập cộng đồng các dân tộc thiểu số ở 
Tây Nguyên, với quan niệm nhất thần, tiếng cổng, tiếng 
chiêng cũng dần mất đi ý nghĩa thiêng liêng. Nhà nghiên cứu 
Định Văn Hạnh đã viết “Khi mà gần 1/4 đồng bào các dân tộc 
thiểu số Tây Nguyên không còn tin vào các vị thần linh, 
không thực hiện các lễ nghi truyền thống, không còn thấy 
trong cổng chiêng còn có thần linh trú ngụ thì âm thanh cồng 
chiêng hẳn sẽ “nhỏ hơn” và không gian văn hóa truyền thống 
của thanh âm ấy khó tránh khỏi bị thu hẹp. [...] Văn hóa 
công chiêng vẫn tổn tại và phát triển, nhưng vị trí của nó 


trong đời sống sinh hoạt, đối tượng tín ngưỡng của nó đã 


1. Đinh Văn Hạnh: “Không gian văn hóa và không gian văn hóa cổng 
chiêng Tây Nguyên”, Tạp chí Xưa và Nay, số 370, tháng 12/2010, tr.22. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 289 


thay đổi. Mục đích tâm linh của công chiêng cũng không còn 
giống truyền thống. Âm thanh cổng chiêng trong cộng đồng 
Tin Lành là nơi nguyện cầu, chứa đựng ý nghĩa tương giao 
của người dân với Đức Chúa Trời. Như vậy, cấu trúc lễ hội 
văn hóa truyền thống đã thay đổi. Đó có thể là một không 
gian văn hóa cổng chiêng mới bên cạnh một không gian văn 
hóa cổng chiêng Tây Nguyên truyền thống - là di sản văn 
hóa của nhân loại...”". 

Những giá trị nổi bật và sự phổ cập rộng rãi, truyền 
thống lâu đời của không gian văn hóa cổng chiêng, sự đóng 
góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong việc bảo tồn 
sức sống của không gian văn hóa cổng chiêng như một bản 
sắc văn hóa truyền thống được duy trì, kế tục và phát huy 
chính là một trong những tiêu chí để UNESCO công nhận 
“Không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di 
sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại (ngày 
15/11/2005). Sự kiện này có ý nghĩa to lớn, khơi dậy niềm tự 
hào về truyền thống văn hóa phong phú, độc đáo và giàu bản 
sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên. Song, như những gì chúng 
ta đang chứng kiến, không gian văn hóa công chiêng đang có 
nguy cơ lụi tàn. 

Bên cạnh đó, những hoạt động văn hóa lễ hội truyền 
thống của các dân tộc thiểu số như lễ hội Đâm trâu, lễ hội 


mừng Lúa mới, Năm mới cũng dần bị thu hẹp và mất đi chức 


1. Đinh Văn Hạnh: “Không gian văn hóa và không gian văn hóa cổng 
chiêng Tây Nguyên”, Tạp chí Xưa và Nay, số 370, tháng 12/2010, tr.25. 


290 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


năng cố kết cộng đồng do quan niệm khác nhau giữa người 
dân theo và không theo đạo. 

Ở Tây Bắc, có hiện tượng người dân theo đạo từ chối 
tham gia vào những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Người 
Mông theo đạo Tin Lành đã từ bỏ hay xem nhẹ các giá trị 
văn hóa truyền thống, không tham gia vào các sinh hoạt văn 
hóa, tín ngưỡng do dòng họ tổ chức. Ỏ Tây Nguyên, một bộ 
phận đồng bào theo đạo Tin Lành đập phá chiêng, ché, tuyên 
bố từ bỏ tục uống rượu cần, múa soang, diễn tấu công chiêng, 
hát dân ca... Chế độ mẫu hệ của một số tộc người Tây 
Nguyên và những tập quán truyền thống của gia đình mẫu 
hệ cũng dần bị thay đổi, những người theo đạo không còn tin 
tưởng vào các tập tục và các nghi lễ tinh thần truyền thống. 

Mặc dù, bản sắc hay truyền thống không phải là cái có 
sẵn, bất biến mà được hình thành trong một quá trình đi từ 
dung nạp, cọ sát, va chạm, thậm chí là xung đột rồi trở thành 
thích ứng, thích hợp. Đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận 
những thay đổi, chuyển nhượng các giá trị truyền thống 
trong quá trình phát triển và giao thoa với các giá trị văn 
hóa khác. Trong trường hợp cái truyền thống không còn phù 
hợp với thế giới hiện đại như tục chém lợn của người Kinh ở 
làng Ném Thượng, Bắc Ninh; tập tục chôn sống trẻ sơ sinh 
theo mẹ nếu người mẹ sinh nở không may bị chết; tập tục rời 
làng đi nơi khác nếu làng đó có người chết đột tử, chết trẻ, 
chết dữ; tục ma lai của người Xtiêng - những người bị tình 
nghi là ma quỷ nhập sẽ bị cộng đồng trói lại, đem vào rừng, 
đào hố chôn sống, v.v. thì chúng ta có thể sẵn sàng từ bỏ. 


Chúng ta có thể bắt đầu một “truyền thống mới” trên cơ sở 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 291 


tiếp thu, gạn đục khơi trong những giá trị mới, dần dần 
những giá trị mới đó sẽ trở thành cái truyền thống. Chúng 
tôi tin rằng, người Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm tiếp 
xúc với những nền văn hóa ngoại lai thông qua con đường 
tiếp nhận tôn giáo, sau mỗi lần tiếp xúc, tiếp biến, xung đột 
văn hóa ấy, chúng ta đều có một sự chọn lựa và văn hóa 
Việt Nam đã có một sự đổi mới khá sâu sắc, tạo nên bản sắc 
mới. Mô thức tiếp nhận các tôn giáo của người Việt Nam là 
xuất phát từ nhu cầu, sở thích, nguyện vọng. Họ thường 
xem xét các tôn giáo họ theo có phù hợp với phong tục tập 
quán của mình hay không. Trong quá trình tiếp cận và 
dung hợp đó, cả tôn giáo và phong tục đều có những diện 
mạo mới. Tôn giáo mang lại những sắc thái mới cho phong 
tục tập quán, tạo nên sự pha trộn và kết hợp giữa văn hóa 
cũ và văn hóa mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản 
địa và ngoại lai, dẫn đến một quá trình tái cấu trúc phong 
tục tập quán, tái cấu hình phương thức sản xuất tinh thần 
của người Việt. 

Nói chung, tôn giáo và văn hóa, để tổn tại và phát triển, 
không chỉ cần bảo lưu giá trị căn cốt của mình mà còn cần 
phải thường xuyên thay đổi, thích ứng, hòa hợp với cái khác 
mình. Thực tế cho thấy, yếu tố quyết định sự thành công 
trong quá trình giao thoa văn hóa nằm ở sự hài hòa vừa đủ 
giữa yếu tố “quen” và “lạ”. Linh mục Léopold Michel Cadière 
(1869-1955), trong những công trình nghiên cứu về đời sống 
tôn giáo của người Việt Nam đã nhận xét: bất cứ lý thuyết 
nào, tôn giáo nào nếu giúp người Việt Nam thỏa mãn nhu cầu 


tâm linh, tri thức và đạt được mục đích sinh tổn, phát triển 


292 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


thì đều được chấp nhận (thậm chí được chủ động dung hợp), 
còn những gì mà mâu thuẫn, xung khắc với lề thói, tập quán, 
phong tục thì đều không qua được “cổng làng”... Theo lý 
thuyết của một số nhà xã hội học Mỹ, một trong những yếu 
tố tạo ra sự hút của tôn giáo là vì những khác biệt nhất định 
về văn hóa tạo ra sự tò mò và hấp dẫn, khiến người dân chấp 
nhận từ bỏ đi một phần vốn văn hóa đã có để theo đạo, 
nhưng cũng không ép buộc cho người dân theo phải chấp 
nhận từ bỏ quá nhiều vốn văn hóa sẵn có của họ. Một tôn 
giáo quá khác biệt và xa lạ buộc người tin theo phải hy sinh 
và từ bỏ quá nhiều vốn văn hóa của mình thường sẽ rất khó 


thành công. 


4. Tác động đến an ninh con người 


Trong giai đoạn gần đây, nhiều học giả đã nhắc tới vấn đề 
an ninh con người (human security) như một trọng tâm nhấn 
mạnh của chính sách an ninh quốc gia. Nguồn gốc của vấn đề 
an ninh con người xuất hiện từ trong bản tuyên bố của Tổng 
thống Mỹ Franklin Roosevelt năm 1941. Trong bài phát biểu 
này, F. Roosevelt đã khẳng định con người ở bất kỳ nơi nào 
trên thế giới cũng đều có các quyền tự do cơ bản như: tự do 
phát ngôn, tự do tôn giáo, tự do khỏi sự sợ hãi, tự do thoát 


khỏi nghèo khó!. Đó là những tiền đề cơ bản cho vấn đề an ninh 


1. Lombardi, Clark B. and Wellman, James: “Introduction: Religion 
and Human SecurIty: An Understudied Relatlonship” In James K. 
Wellman, Jr. & Clark B. Lombardi, eds.: Religion and Human Security: 
A Global Perspective, Oxford ỦnIversity Press, 2012, pp.1-17. Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2639275 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 293 


con người được đề cập ở nhiều quốc gia và trong nhiều 
chương trình nghị sự toàn cầu. Trong mọi vấn để, tôn giáo 
hay nói hẹp hơn là an ninh tôn giáo có mối quan hệ mật thiết 
với vấn đề an ninh con người. Điều này cũng được thể hiện rõ 
nét trong những định nghĩa về an ninh con người. Trong báo 
cáo thường niên về phát triển con người của Chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) năm 1994 định nghĩa an 
ninh con người là sự cấu thành của hai điều kiện là an toàn 
không bị đe dọa bởi đói nghèo, bệnh tật và sự áp bức, và được 
bảo vệ khi gặp những rủi ro bất thường trong cuộc sống, kể 
cả trong gia đình, trong công việc hay ngoài xã hội'. Báo cáo 
này cũng xác định bảy lĩnh vực chính của an ninh con người, 
bao gồm: () an ninh kinh tế (eeonomie security) - hàm ý sự 
bảo đảm về việc làm và thu nhập cơ bản; (1) an ninh lương 
thực (food security) - thể hiện ở việc được bảo đảm nhu cầu 
tối thiểu về lương thực, thực phẩm; Gii) an ninh sức khỏe 
(health security) - Thể hiện ở việc đảm bảo an toàn cho con 
người trước mọi nguy cơ đe dọa tới sức khỏe thể chất và sức 
khỏe tỉnh thần; (v) an ninh môi trường (environmental 
security) - thể hiện ở việc được bảo vệ trước thiên tai, tai 
họa do con người gây ra và sự ô nhiễm môi trường sống; 
(v) an ninh cá nhân (personal security) - thể hiện ở việc được 
bảo vệ trước những hành vì tội phạm, bạo lực hoặc lạm dụng 
thể chất do bất kể chủ thể nào gây ra; (vi) an ninh cộng đồng 


(community security) - thể hiện ở việc được duy trì các mối 


1. Theo http://1yluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/ 
2118-an-ninh-con-nguoI.html]. 


294 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


quan hệ và giá trị truyền thống của cộng đồng; (vi) an ninh 
chính trị (political security) - thể hiện ở việc được tôn trọng 
các quyền con người cơ bản, đặc biệt là các quyền dân sự, 
chính trị thể hiện ở việc được bảo đảm ở mức tối thiểu trong 
phòng chống dịch bệnh và chăm sóc y tế. 

Từ định nghĩa kể trên của UNDP, có thể thấy an ninh 
con người đã bao hàm gần như đầy đủ các vấn đề kinh tế, 
chính trị và xã hội. Khái niệm an ninh con người phản ánh 
nhu cầu bảo vệ các cá nhân và các cộng đồng cụ thể trước các 
mối đe dọa chủ yếu xuất phát từ chính môi trường sống xung 
quanh họ, là các mối đe dọa phi quân sự. Việc bảo đảm an 
ninh con người, về bản chất, cũng chính là bảo đảm các 
quyền con người tương ứng. Ngược lại, bảo vệ và thúc đẩy các 
quyền con người tương ứng cũng chính là nhằm thực hiện, 
bảo đảm bảy dạng của an ninh con người. Thêm vào đó, cả an 
ninh con người và quyền con người đều hướng đến thúc đẩy 
các nguyên tắc dân chủ và sự phát triển về thể chế trong các 
xã hội như là những điều kiện để bảo đảm an ninh và các 


quyền của con người một cách bền vững. 


^ 


Khi xem xét vấn đề an ninh tôn giáo, chúng ta có thể 
thấy sự ảnh hưởng của an ninh tôn giáo đối với việc bảm đảm 
an ninh cá nhân và an ninh cộng đồng. Ở Mỹ, ảnh hưởng lâu 
dài của đạo Tin Lành đã tác động sâu sắc đến hoạt động chính 


trị cũng như đời sống cá nhân. Đạo Tin Lành đã tác động cả 


1. Theo http://1yluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/Item/ 
2118-an-ninh-con-nguoI.html]. 


Chương III: THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 295 


đến các chính sách đối ngoại và đối nội của Mỹ, cả đối với 
các tín đồ lẫn người ngoại đạo. Đối với các nước Islam giáo, 
các lời răn dạy từ kinh Côran có ảnh hưởng rất lớn đối với sự 
phát triển con người, tác động đến nhận thức và hành vi của 
con người. Islam giáo đã và đang chi phối nhận thức của con 
người ở các nước Trung Đông, và một bộ phận tín đồ tôn giáo 
ở khu vực này đã và đang bị cực đoan hóa, khi đó an ninh tôn 
giáo và an ninh con người đều không được bảo đảm. 

Trong trường hợp Việt Nam, các vấn đề liên quan đến an 
ninh con người đã và đang được xem xét trong thời gian qua. 
Trong đó, vấn đề bảo đảm an ninh tôn giáo đã và đang có mối 
liên hệ mật thiết với an ninh con người. Không phải ngẫu 
nhiên mà ở những vùng an ninh tôn giáo được bảo đảm thì 
các vấn đề phát triển con người được quan tâm nhiều hơn. Ở 
nhiều khu vực, khi xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới, các 
vấn đề về con người và phát triển con người đã trở thành 
thách thức với cả cộng đồng. Khi đạo Tin Lành truyền bá vào 
các vùng dân tộc thiểu số (ví dụ, khu vực người Mông), một 
bộ phận dân cư đã thay đổi tập quán, tín ngưỡng để đi theo, 
cùng với đó là một loạt các vấn đề xã hội và con người khác 
phát sinh. Tôn giáo cũng có thể có những tác động tích cực 
đến an ninh con người như thay đổi lối sống của con người 
theo hướng tiến bộ hơn: giải ma thuật; con người trở nên 
khôn ngoan và lý tính hơn; ý thức hơn về các quyền con 
người, quyền kinh tế, quyền chính trị và các quyền xã hội 
khác. Song, tôn giáo cũng có tác động tiêu cực không nhỏ lên 


đời sống cá nhân, tạo nên sự sáo trộn trong tâm thức của 


296 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


con người, tạo nên những khoảng trống hãng hụt trong sự 
lựa chọn theo cái mới - cái cũ, lúng túng trong giải quyết 
xung đột văn hóa, kinh tế, lợi ích của họ. 

Nói tóm lại, ảnh hưởng của an ninh tôn giáo đến các 
khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, con người đã và đang 
là một vấn đề được quan tâm nghiên cứu ở nhiều quốc gia 
trong thời gian qua. Ở Việt Nam, những tác động và ảnh 
hưởng của an ninh tôn giáo đối với các vấn đề chính trị, 
kinh tế, văn hóa và con người đã được nhìn nhận từ các vấn 
đề mà chúng ta thấy hằng ngày. Tuy vậy, kết quả nghiên 


Z 3# “À ^⁄ 
cứu cụ thể còn khiêm tốn. 


297 


Chương TV 


DỰ BÁ0, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 
BẢ0 ĐẢM ñN NINH TÔN BIÁ0 Ủ VIỆT NAM 


L DỰ BÁO XU HƯỚNG AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 
TRONG THỜI GIAN TỚI 


1. Cơ sở của dự báo 


1.1. Bối cảnh chính trị quốc tế trong tương quan với 
tôn giáo 

Các nhà nghiên cứu và giới lãnh đạo phương Tây (cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) cho rằng, thế tục hóa gắn với 
hiện đại hóa là đích đến, là nền tảng của trật tự xã hội 
trong tương lai, là thước đo đánh giá sự phát triển của các 
quốc gia trên thế giới. Thế tục hóa như là “sự thoát khỏi 
tôn giáo trong đời sống cộng đồng”, “sự suy giảm về niềm 
tin và thực hành tôn giáo”, “sự thay đổi về đức tin” hay “sự 
xuất hiện và phát triển của một triết lý nhân văn khác”. 
“Chúng ta sẽ sống trong một xã hội thế tục và tôn giáo sẽ 


biến mất”. 


1. Charles Taylor: A Secular Age, Cambridge MA: Belknap, 2007, 
p.423. 


298 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Tuy nhiên, lịch sử đã không diễn ra như dự báo. Tôn giáo 
đã không biến mất và thế tục hóa đã không trở thành cơ sở, 
tiền đề duy nhất cho sự phát triển của xã hội. Sau sự kiện 
ngày 11/9/2001 ở Mỹ, nhân loại đã có cái nhìn khác về tôn 
giáo trong trật tự thế giới đương đại đang phát triển. 

Trong hai thập kỷ qua, theo Liên hợp quốc, chúng ta 
đang chứng kiến đỉnh cao đáng sợ của bạo lực toàn cầu bằng 
một con số báo động. Hai mươi năm trước, 80% viện trợ nhân 
đạo là dành cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai. Hiện nay, 80% viện trợ dành cho những người bị đe dọa 
bởi xung đột bạo lực, trong đó có liên quan đến tôn giáo, điều 
đó cho thấy, tôn giáo đang nắm giữ một vị trí ngày càng tăng 
trong trật tự thế giới mới. 

Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) đã đưa ra các ước tính 
về bức tranh tôn giáo của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trong Báo cáo về “Cảnh quan tôn giáo toàn cầu” được công bố 
năm 2012, cho rằng, với nhiều loại hình tôn giáo cùng hiện 
diện, nhiều hình thức thực hành tôn giáo khác nhau chắc 
chắn sẽ đem lại những thách thức không nhỏ cho an ninh tôn 
giáo bởi các lực “ly tâm”. 

Để có thể nắm bắt được mối liên hệ giữa tôn giáo và an 
ninh ở Việt Nam trong những thập niên tới, trước hết cần 
hiểu về bốn trụ cột quan trọng của cấu trúc và sự vận động 
thế giới tạo nên những xu hướng của an ninh tôn giáo trên 
thế giới hiện nay: 

(1 Thế giới đương đại đang phát triển và có những tiến 
bộ về mặt công nghệ, thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, 


khiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng nhanh hơn 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 299 


và sâu rộng hơn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa đang không tạo ra 
một “thế giới phẳng” nhanh chóng như nhiều học giả nhận 
định mà trở nên cực kỳ phức tạp, bị phân tán, bị kết hợp như 
những ma trận, trở nên đa chiều và đa tổ chức hơn hẳn thế 
giới mà chúng ta biết trước đó. 

(2) Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang tác động, thậm 
chí làm thay đổi mọi thực thể chính trị - xã hội, ảnh hưởng 
quan trọng đến nhận thức trong tương lai về các cộng đồng 
chính trị. Mặc dù nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong 
hệ thống chính trị, tuy nhiên, hệ thống nhà nước được xác 
lập có nguy cơ bị phá võ bởi quá trình toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế. Nhà nước đang phải chia sẻ vai trò với các 
“thực thể phi nhà nước”, những lực lượng này đang nhận 
được sự ủng hộ từ phía người dân. 

(3) Các thực thể phi nhà nước không gắn liền với các biên 
giới quốc gia truyền thống sẵn có mà là “các cộng đồng có 
chung lợi ích” trên các phương diện xã hội, văn hóa, chủng 
tộc và tôn giáo. Các đặc trưng về văn hóa, chủng tộc và tôn 
giáo thường gắn liền với nhau và phá vỡ các đường biên giới 
quốc gia truyền thống. Lúc này, sự trung thành của người 
dân đã bị chia tách, phân tán. Họ đang sống ở quốc gia của 
họ, nhưng bản sắc và sự trung thành của họ lại hướng về một 
nơi khác, nơi đó đang hình thành một cộng đồng gắn chặt với 
các vấn đề liên quan đến tôn giáo của họ, kể cả nơi đó có thể 
có những khác biệt (thậm chí là xung khắc) với thể chế chính 
trị của quốc gia mà họ đang sinh sống. 

(4) Khi các hệ thống chính trị - xã hội trở nên phức tạp 


hơn, khi những cấu trúc và biên giới của nhà nước có nguy cơ 


300 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


suy yếu và lỏng lẻo hơn, khi người dân được tự do hơn trong 
việc lựa chọn tôn giáo thì vấn đề quản trị nhà nước trở nên 
phức tạp, quyền tự chủ của các cộng đồng bị thử thách. 

Bốn yếu tố phân tích chính trị thế giới liên quan đến an 
ninh tôn giáo nêu trên là cơ sở để dự báo tình hình an ninh 


tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới. 


1.2. Bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và 


tôn giáo của khu vực Đông Á 


Đông Á từ lâu đã được coIl là khu vực có ý nghĩa quan 
trọng trong lịch sử thế giới. Mối liên hệ của khu vực này với 
thế giới đã được xác lập từ thời kỳ cổ đại. Bối cảnh văn hóa 
Đông Á hiện nay bao hàm rất nhiều lĩnh vực, vấn đề thuộc 
kiến trúc thượng tầng và hạ tầng cơ sở như: nhà nước, tổ chức 
xã hội, tư tưởng, luật pháp, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, 
ngôn ngữ, chữ viết, con người, hệ giá trị phổ quát Đông Á và 
các mô hình phát triển kinh tế của các nước châu Á. 

Trước hết, đặc trưng điển hình nhất về mô hình phát 
triển kinh tế - xã hội của các quốc gia Đông Á là sự kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa tỉnh thần phương Đông (truyền thống) 
với kỹ thuật hiện đại phương Tây (hội nhập), phát triển hài 
hòa, bền vững giữa kinh tế và văn hóa, được phương Tây biết 
đến với những “con rồng” Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Xingapo... 

Đặc trưng điển hình nhất về tổ chức xã hội của Đông Á là 
mô hình Nhà - Làng - Nước. “Làng” trong xã phương Đông 
nói chung được đặc trưng bởi tính cộng đồng và tính tự trị. 


Đây là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 301 


Trong các hệ tư tưởng Đông Á, Nho giáo có sức ảnh hưởng 
lớn. Tư tưởng Nho giáo từ lâu đã ăn sâu vào xã hội Đông Á 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Xingapo....) trở 
thành một giá trị truyền thống và ngày nay vẫn có vị trí 
đáng kể trong đời sống người dân và đời sống chính trị - 
xã hội. 

Ngôn ngữ, chữ viết phổ quát chung của Đông Á là Hán 
ngữ. Nhiều quốc gia Đông Á trong lịch sử đã sử dụng hệ văn 
phạm Hán ngữ. Hán ngữ, theo các nhà ngôn ngữ học, có mức 
độ đa dạng ngang với nhóm ngôn ngữ lớn Roman (là một 
phân nhóm của nhóm ngôn ngữ gốc Ý/thuộc hệ Ấn - Âu). 
Nhóm Roman được chia ra làm ba nhánh: nhánh phía 
Đông, nhánh phía nam và nhánh Ý - Tây. Hán ngữ được sử 
dụng phổ biến ở các quốc gia Đông Á hiện nay như Xingapo, 
Malaixia, Philíppin, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam (thế 
kỷ XX trở về trước). Trong thời cổ đại và trung đại, Hán ngữ 
là một phương tiện quan trọng để tiếp thu những giá trị văn 
hóa khu vực và thế giới lúc bấy giờ. Như vậy, Hán ngữ trỏ 
thành công cụ siêu phương ngữ, thể hiện tính thống nhất văn 
hóa không chỉ của Trung Quốc mà trên một phương diện nào 
đó, còn là của cả khu vực. Hán ngữ cố định hóa giá trị văn 
hóa cổ Đông Á, trở thành “bệ đỡ” cho các nước Đông Á hội 
nhập thế giới (đặc biệt là thế giới phương Tây). Và tạo ra một 
sự khác biệt nhất định của khu vực Đông Á so với phần còn 
lại của thế giới. 

Nói về con người Đông Á, giới nghiên cứu thường nhắc 
đến một số phẩm chất đặc trưng trong tính cách như tinh 
thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cộng đồng cao, 


302 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


cần cù lao động, tiết kiệm trong tiêu dùng, hiếu học, ham 
hiểu biết, tiếp thu nhanh (bắt chước giỏi) những cái mới của 
các quốc gia khác, không bị chi phối nhiều bởi chủ nghĩa cá 
nhân như phương Tây nên dễ hòa mình vào tập thể và chấp 
hành phương thức chỉ đạo tập trung đảm bảo mọi hành 
động thống nhất,... Những phẩm chất đó tạo nên một nét 
đặc trưng riêng biệt của người Đông Á, tạo nên một xã hội 
Đông Á khá ổn định. 

Với một cách nhìn tổng thể, văn hóa của khu vực Đông Á 
mang một số đặc điểm phổ quát sau: (1) khác với văn hóa 
phương Tây (mang tính chất thành thị), văn hóa phương 
Đông mang đậm bản sắc nông nghiệp - nông thôn - nông 
dân; (2) văn hóa Đông Á là một nền văn hóa mở (điển hình là 
các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam) sẵn 
sàng tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực từ bên ngoài, 
nhất là những yếu tố tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại 
của phương Tây. 

Bức tranh tôn giáo tổng thể tại Đông Á rất đa dạng, vì 
đây là khu vực có sự giao lưu văn hóa từ rất sớm giữa các 
luồng văn hóa từ trong khu vực Đông Á (Trung Quốc, Ấn Độ, 
Arập) và phương Tây (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, 
Pháp). Bốn tôn giáo điển hình có ảnh hưởng sâu sắc đến xã 
hội và con người Đông Á là Phật giáo, Công giáo, Islam giáo 
và Ấn Độ giáo (Hindu giáo). Ở Đông Á, các tôn giáo bản địa 
và ngoại lai qua trường kỳ lịch sử, từ trước Công nguyên đến 
hiện nay, về cơ bản đã hoàn thành sứ mệnh truyền giáo. Qua 
quá trình truyền giáo, mỗi loại hình tôn giáo ở từng quốc gia 


cụ thể có thể bị bản địa hóa để hình thành diện mạo mới cho 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 303 


phù hợp với đời sống văn hóa của quốc gia đó. Nhìn chung, 
quá trình thế tục hóa, bản địa hóa tôn giáo là một đặc trưng 
của các tôn giáo ở Đông Á. Đây sẽ là một luận cứ khoa học để 
chúng tôi đi đến khẳng định vai trò của tôn giáo trong việc 
duy trì trật tự đạo đức xã hội và phát triển kinh tế bền vững 
ỏ Đông Á. 

Khi nói đến chính sách tôn giáo của Đông Á, giới học 
giả phương Tây thường tập trung vào chính sách của các 
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Á như Việt Nam, Trung 
Quốc, Triều Tiên. Với họ, sự ra đời của tư tưởng phương 
Tây về tự do tôn giáo (trong các thế kỷ XIX, XX) đã khởi 
xướng một sự chuyển đổi sâu sắc đến mức nó đòi hỏi phải 
tạo ra một “từ vựng” và nội hàm hoàn toàn mới cho tự do 
tôn giáo trong Hiến pháp, luật pháp của các quốc gia Đông 
Á. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Á, điển hình như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Xingapo dù được coi là tiếp cận 
phương Tây sớm nhất, nhanh nhất, nhưng không có nghĩa 
là họ chấp nhận một cách không bàn cãi mọi ý tưởng và giả 
định của phương Tây về các vấn đề chính trị, tôn giáo như 
dân chủ, tự do. 

Đông Á có thể xem là nơi có truyền thống lâu đời đã đưa 
tôn giáo vào kiến trúc thượng tầng (hệ thống tư tưởng chính 
thống, tôn giáo không tách rời khỏi chính trị). Ngay cả khi 
thời đại thay đổi, Hiến pháp và luật pháp của một số quốc 
gia Đông Á quy định về tính thế tục hóa nhà nước thì vị trí 
của tôn giáo trong các quốc gia này cũng rất khác nhau. 
Khảo cứu chính sách tôn giáo của một số nước Đông Á, chúng 


tôi rút ra một số khía cạnh sau: 


304 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


() Các quốc gia có thể khác nhau trong việc bảo đảm 
đối xử bình đẳng theo luật pháp đối với người có đạo và 
không có đạo; 

(1) Có quốc gia thiết lập sự bình đẳng tôn giáo trong 
Hiến pháp hoặc luật pháp, có quốc gia không đề cập vấn 
đề đó; 

(11) Có quốc gia thành lập tôn giáo nhà nước, có quốc 
gia không; 

(iv) Mức độ mà các tổ chức tôn giáo hoạt động trong nước 
được chính sách hóa, luật pháp hóa cũng khá khác nhau; 

(v) Tôn giáo có thể được sử dụng làm cơ sở cho luật 
pháp của đất nước. Một số quốc gia với đa số dân là Islam 
giáo còn có tòa án tôn giáo với các mức độ tài phán khác 
nhau. Chính phủ của quốc gia Islam giáo đóng vai trò tích 
cực trong việc giám sát và chỉ đạo hình thức thực hành tôn 
giáo trong nước; 

(vi) Hầu hết các quốc gia ở Đông Á thiết lập quyền tự do 
tôn giáo trong Hiến pháp và pháp luật, nhưng mức độ thực 
thi thì khác nhau; 

(vi) Một số quốc gia có luật chống phân biệt đối xử; một 
số quốc gia khác có luật chống báng bổ; 

(vii) Nhiều quốc gia ở Đông Á có sự phân biệt rõ ràng 
giữa tôn giáo hợp pháp và bất hợp pháp; 

(ix) Một số quốc gia hạn chế đáng kể hoạt động của 
các nhóm Ilslam giáo, các nhóm tôn giáo mới (Philíppin, 
Trung Quốc); 

(x) Mức độ khoan dung đối với tôn giáo ở các quốc gia 
Đông Á là khác nhau; 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 305 


(x1) Chính quyền địa phương ở các nước khác nhau có 
mức độ hỗ trợ hoặc can thiệp khác nhau đối với bạo lực 
tôn giáo. 

Trong bối cảnh Đông Á hiện nay, vai trò của các yếu tố 
dân tộc, tôn giáo và văn hóa ngày càng tăng trong khi dân 
tộc, tôn giáo và văn hóa ở Đông Á vốn có tính đặc thù trong 
lịch sử hình thành. Hiện nay, ở Đông Á xuất hiện xu hướng 
cực đoan tôn giáo và cao trào của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo 
gia tăng. 

Từ cách tiếp cận so sánh, xét một cách tổng thể, đặc 
điểm về dân tộc, tôn giáo ở Đông Á cần lưu ý mấy điểm sau: 
(1) có một sự khác biệt khá lớn về các nhóm dân tộc giữa 
Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Các nhóm dân tộc ở Đông Bắc 
Á (Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ) tương đối 
thuần nhất, trong khi ở Đông Nam Á lại vô cùng đa dạng 
(ngoài sức tưởng tượng). Về tôn giáo, ở Đông Bắc Á, ngày 
càng có nhiều người tin vào Phật giáo Đại thừa, Đạo giáo, 
Thần đạo, v.v.. Sau cuộc xâm lăng của phương Tây, Ki-tô 
giáo cũng đã có mặt ở Đông Á và số lượng tín đồ ngày càng 
tăng. Islam giáo không lan rộng ở Đông Bắc Á (ngoại trừ 
một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc tin vào Islam giáo). 
Các quốc gia Đông Nam Á có nhiều tôn giáo hơn, và hầu hết 
đều có một tôn giáo chủ lưu hoặc thống trị, đóng một vai trò 
lớn trong đời sống xã hội một cách chính thức hoặc không 
chính thức. Văn hóa, lịch sử của các quốc gia Đông Bắc Á 
chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Đông Nam 
Á là nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ (bao gồm Phật 


giáo và Ấn Độ giáo) đồng thời là nơi giao lưu của văn hóa 


306 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Islam giáo và văn hóa Trung Quốc; (2) có sự đa dạng lớn ở 
Đông Nam Á về các nhóm dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. 
Chủ nghĩa dân tộc ở các nước Đông Nam Á vẫn đang gia 
tăng, ổn định quốc gia vẫn chưa thực sự vững chắc, tiểm ẩn 
một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống có liên quan 
đến tôn giáo. Các quốc gia Đông Á cũng cần phải hết sức 
cảnh giác với những tác động tiêu cực của chủ nghĩa dân 
tộc; (3) mặc dù có sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia 
ỏ Đông Á, nhưng vẫn có một mẫu số chung là khá hòa hợp, 
khoan dung và đa nguyên tôn giáo. Ở Đông Bắc Á, văn hóa 
Trung Quốc vốn đã là một nền văn hóa đa dạng, với văn hóa 
Hán là chủ thể chính, bao hàm và tiếp thu văn hóa của các 
dân tộc thiểu số khác. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những 
quốc gia học tập và tiếp thu các nền văn hóa khác, và có thể 
đổi mới theo đặc điểm của mình; (4) một vài thập niên trở 
lại đây, ở Đông Á xuất hiện xu hướng cực đoan trong các tôn 
giáo và mối đe dọa khủng bố tôn giáo gia tăng. Trong nhiều 
trường hợp, xu hướng này gắn liền với nền tảng tôn giáo, 
dân tộc và văn hóa. Ỏ Đông Bắc Á, các giáo phái như Aum 
Shinrikyo, Pháp Luân Công xuất hiện, phản ánh ảnh hưởng 
của chủ nghĩa cực đoan. Ở Đông Nam Á, vấn đề phức tạp 
hơn, phong trào phục hưng tôn giáo lặng lẽ xuất hiện với 
nhiều lý do phức hợp. 

Riêng vấn đề về Islam giáo ở Đông Á (tín đồ tập trung 
đông ở khu vực Đông Nam Á), ảnh hưởng của Islam giáo 
không chỉ thể hiện qua số lượng, mà còn ở vị thế trong an 
ninh chính trị và an ninh tôn giáo của khu vực. Các quốc 


gia Đông Nam Á khác nhau có cách ứng phó khác nhau, 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 307 


tạo thành một “mô hình” khác biệt. Sau sự kiện khủng bố 
tại tòa tháp đôi của Mỹ ngày 11/9/2001, giới học giả và các 
chính trị gia phương Tây bắt đầu quan tâm đến cái gọi là 
“thuyết đe dọa Islam giáo”. Tuy nhiên, họ đều tin rằng, 
khu vực Islam giáo ở Đông Nam Á nằm “ngoài rìa” của thế 
giới Islam giáo, nó tương đối ôn hòa và không có xung đột 
quá mức như ở phương Tây. Song trên thực tế, các vấn đề 
về sự chia rẽ của người Malaixia với người Philíppin và 
người Thái Lan ở miền Nam Thái Lan, các cuộc tấn công 
khủng bố ở Inđônêxia và xung đột sắc tộc ở các quốc gia mà 
Islam là thiểu số như Timo Lexte và Mianma vẫn còn khá 
nổi cộm. 

Cuốn sách này cố gắng lựa chọn các quốc gia đại diện, 
tiêu biểu nhất để khảo cứu về mức độ tác động chính sách 
tôn giáo của các quốc gia này đến tình hình an ninh tôn 
giáo, từ đó đi đến nhận định rằng: năng lực và tính hợp 
pháp của quốc gia có thể giải thích một cách hiệu quả cho 
hành động kiểm soát của chính phủ đối với các tổ chức tôn 
giáo; các quốc gia có năng lực mạnh thường có thể kiểm soát 
hoạt động tôn giáo hiệu quả hơn, các chính phủ thiếu năng 
lực thường mất kiểm soát đối với xu hướng chính trị hóa và 
phân rẽ tôn giáo; các chính phủ có đủ nguồn lực hợp pháp 
như sự thống nhất quốc gia, hòa bình trong nước và sự phát 
triển kinh tế thường không cần thiết phải nâng đỡ các tổ 
chức tôn giáo để có được sự ủng hộ từ nó, còn các chính phủ 
thiếu tính hợp pháp hoặc tính hợp pháp phụ thuộc nhiều 
vào tôn giáo thì sẽ có xu hướng tăng cường ủng hộ đối với 


tôn giáo. 


308 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


2. Dự báo về tình hình an ninh tôn giáo ở Việt Nam 


Từ những phân tích về bối cảnh quốc tế, khu vực và 
chính sách tôn giáo tác động đến an ninh tôn giáo của một số 
quốc gia trong khu vực, chúng tôi rút ra một số dự báo về 
tình hình an ninh tôn giáo của Việt Nam trong tương lai gần 
như sau: 

Thứ nhất, tôn giáo sẽ “tái tham gia” vào trật tự xã hội 
không chỉ với vai trò là một lực lượng quan trọng về đức tin 
(thần học) và nghĩa vụ (hành vi) tôn giáo, mà còn là một lực 
lượng mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội (có thể có cả yếu 
tố vũ trang khi có những xung đột hay bạo động với chính 
quyền xảy ra). 

Thứ hai, các tôn giáo ở Việt Nam đang có rất nhiều 
chương trình nhằm củng cố, bảo vệ tính chính thống, thu hút 
tín đồ với khẩu hiệu “xã hội không làm hết nhiệm vụ với cộng 
đồng thiểu số thì giáo hội tiếp tay và thay thế”!. 

Như vậy, vai trò của tôn giáo trong các vấn đề an ninh 
chính trị và các quan hệ xã hội sẽ ngày càng lớn hơn. An 
ninh và tôn giáo cần được hiểu một cách rộng hơn trên hai 
khía cạnh cơ bản: @) an ninh toàn diện để phòng vệ quốc gia 
phải bao hàm các nhân tố phi nhà nước (hàm ý tôn giáo). 
Nhân tố phi nhà nước này cần được bao hàm vào trong luật 
pháp và các hoạt động quốc tế của Việt Nam trong tương lai 
vì các tổ chức tôn giáo sẽ được nhìn nhận là một trong số các 
nhân tố phi nhà nước (như các tổ chức phi chính phủ -NGOs), 


1. Đỗ Quang Hưng: Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp, Nxb. Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr.358. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 309 


là một phần của trật tự thế giới mới; (1) mô hình an ninh 
mới yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải tham gia vào các thỏa 
thuận, hiệp định và liên minh để được bảo đảm an nĩnh. 
Việc thực hành tôn giáo không được phép gây tổn hại, đe 
dọa hay tác động đến các quyền của bất kỳ một cá nhân hay 
tổ chức nào. 

Thứ ba, tôn giáo đang “trỗi dậy” để giành lại vị trí 
“chính trƑ đã mất trước đây, muốn thay thế các hệ giá trị 
thế tục. Trong suốt thời gian qua (từ năm 1975 đến nay), vì 
lợi ích quốc gia, Nhà nước đã khẳng định tính pháp quyền 
trong quản trị xã hội và kiểm soát toàn bộ các tổ chức tôn 
giáo về mặt chính trị và an ninh. Sau khi công cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước giành thắng 
lợi hoàn toàn và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả 
hai miền Nam - Bắc, với sự chuyển biến quan trọng của ý 
thức hệ duy vật mácxít trong cách nhìn nhận về tôn giáo 
cũng như cách giải quyết các vấn đề tôn giáo, về một 
phương diện nào đó, cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng 
cũng đã có được những kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, khi ý thức hệ duy vật thắng thế, chúng ta đã 
không xem xét thỏa đáng vai trò của tôn giáo trong đời sống 
xã hội và chính trị, không chú tâm nhiều tới việc đưa yếu tố 
tôn giáo vào phân tích chính trị, nên từng có thời kỳ chúng ta 
“bỏ bê” hoặc đối xử với tôn giáo bằng thái độ dung nạp hơn là 
thể hiện sự tôn trọng. Chính vì vậy, nhiều người đã không 
cắt nghĩa được vì sao tín đồ có thể tôn thờ tôn giáo của họ lớn 
lao hơn chính bản thân họ và hơn cả chính quyền. Từ đó, dẫn 


đến lo ngại mối đe dọa an ninh đến từ tôn giáo nếu trong 


310 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tương lai cho phép thế hệ trẻ tiếp xúc với các tôn giáo (đặc 
biệt là các tôn giáo “mới lạ”, “cực đoan”) xâm nhập từ nước 
ngoài vào trên phạm vi rộng lớn, những tôn giáo đó bị co là 
mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của chủ nghĩa vô thần 
thế tục trong một bộ phận lớn người dân không theo tôn giáo. 
Vậy nên, trong nỗ lực cố gắng bảo đảm an ninh tôn giáo, ổn 
định trật tự xã hội và chính trị, bảo vệ ý thức hệ, chính 
quyền đã đặt trọng tâm lớn vào việc đề ra các biện pháp hạn 
chế thực hành tôn giáo. Hệ quả là, người dân tìm cách “di cư” 
như một sự chạy trốn khỏi sự o ép tôn giáo, tìm đến nơi mà 
chính quyền địa phương phần nào chia sẻ, cảm thông với họ 
và họ có thể tự do trong bày tỏ đức tin. Nếu chúng ta không 
thể bắt đầu nắm bắt đức tin tôn giáo (kể cả các biểu hiện liên 
quan đến lịch sử, văn hóa, tộc người) thì chúng ta sẽ không 
thể “giao tiếp” được với người dân (tín đổ) và sẽ không cắt 
nghĩa được tại sao họ lại có thể tôn thờ, đánh đổi “thượng đế” 
của họ với quốc gia và mảnh đất mà họ đang gắn bó, sinh 
sống trên đó. 

Trong tương lai, vấn đề “quyền và nghĩa vụ tôn giáo” cần 
phải “có mặt” trong các chương trình, kế hoạch xây dựng, 
phát triển đất nước để thúc đẩy vai trò của người dân (đặc 
biệt là người dân có tôn giáo), của tổ chức tôn giáo trong hợp 
tác với chính quyền nhằm giải quyết các vấn đề của đất nước 
ở thế bình đẳng, tin cậy. 

Thứ tư, số lượng tín đồ của các tôn giáo lớn (Phật giáo, 
Công giáo, Tin Lành) đều đang tăng lên, tuy không đồng đều 
ở các khu vực. Số lượng tín đồ Công giáo ở các vùng miền núi 
Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên đang giảm đi hoặc chững lại, 
còn số tín đồ theo đạo Tin Lành, đặc biệt là các hệ phái 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... đ11 


Tin Lành của Mỹ như Báptíp, Ngũ Tuần" (pentecostal), 
Trưởng Lão (Presbyterian), Cơ đốc Phục lâm (The Seventh- 
day Adventfist), Chứng nhân Giêhôva (jJehovahs Witnesses), 
Môn đệ đấng Christ (Disciple of Christ), Mặc môn” (Mormon/ 
The Church of jJesus Christ of Latter-day Sannts), Tin Lành 
Giám lý liên hiệp, Phúc Âm toàn vẹn đang tăng lên nhanh 
chóng ở các địa bàn đó. Trong khi số lượng tín đồ theo các hệ 
phái Tin Lành truyền thống đang chững lại, còn số lượng 
người theo đạo Tin Lành thuần túy Phúc Âm và Tin Lành bảo 
thủ lại tăng lên. Cũng trong thời gian này, việc các hệ phái 
Tin Lành và Công giáo tăng cường truyền đạo vào các khu vực 
vốn mang đậm màu sắc tín ngưỡng bản địa ở các vùng “nhạy 
cảm về an ninh chính trị của Việt Nam và số tín đồ là người 
dân tộc thiểu số chiếm số đông (Mông, Dao, Sán, Êđê, Mnông, 
Giaral, Bana, Vân Kiểều,...) có thể dẫn đến những xáo trộn về 
đời sống chính trị - xã hội ở những khu vực này. 

Thứ năm, số giáo sĩ của đạo Tin Lành, Công giáo chịu sự 
chi phối không nhỏ của các lực lượng bên ngoài (nhất là Mỹ 
và cả cộng đồng tôn giáo Việt Nam ở hải ngoại), dẫn đến 
chuyển hóa về tư tưởng, thái độ chính trị theo chiều hướng 
xấu, thúc đẩy nhiều hoạt động tôn giáo trái pháp luật, thách 
thức chính quyền, đẩy chính quyền vào thế “đã rồi”, đẩy giáo 
dân đối chọi với chính quyền, gây sức ép buộc chính quyền 
phải thừa nhận hoặc lờ đi cho tồn tại. 


1.ỔỞ Việt Nam, phái Ngũ Tuần còn được biết tới với tên gọi là “Hội 
thánh tư gia”. 

2. Ö Việt Nam, phái Mặc môn còn được biết tới với tên gọi là đầy đủ 
là Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê su Ki-tô/The Church of 
Jesus Christ of Latter-day SaInts. 


312 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Thứ sáu, sự “hồi sinh” của tôn giáo liên quan mật thiết 
đến các vấn đề chính trị quốc tế, phát triển kinh tế, nhân 
quyền và dân chủ. Công cuộc Ki-tô hóa, Tin Lành hóa Việt 
Nam có thể trở thành một bàn đạp chiến lược và xung kích 
thực hiện sứ mệnh “cải đạo”, “cải ý thức hệ” ở Việt Nam. 

Thứ bảy, xu hướng trở lại của tôn giáo trong đời sống xã 
hội như nối lại mối quan hệ giữa các quy chuẩn tôn giáo với 
các quy chuẩn thế tục, nội dung tôn giáo trong văn hóa và 
những thay đổi có tính tôn giáo trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường, an sinh 
xã hội, tộc người...). Chiều kích tôn giáo trong đời sống chính 
trị - xã hội đã nảy sinh vấn đề phải “chiếm lại, đòi lại những 
gì đã mất” (tài sản, đất đai, cơ sở thờ tự,...) một cách mạnh 
mẽ hơn. Đặc biệt, chiều kích tôn giáo hòa quyện chặt chẽ với 
chiều kích sắc tộc (chủ nghĩa tộc người) sẽ “thần thánh hóa” 
các cuộc “nổi loạn” đòi ly khai, quyền tự quyết dân tộc. 

Thứ tám, vấn đề Tslam giáo ở Việt Nam, trong tương lai, 
cũng cần được đưa vào các phân tích an ninh tôn giáo và an 
ninh quốc gia. Trong mấy thập kỷ qua, diễn ngôn chính trị 
đang bận tâm với vấn đề Islam giáo “hồi sinh” và “trỗi dậy” 
theo xu hướng cực đoan hóa. 

Islam giáo đang “hồi sinh” và “trỗi dậy” là một sự thật bởi 
những nhân tố sau: 

(1) Về mặt nhân khẩu học, tỷ lệ tăng dân số theo Islam 
giáo được dự báo là từ 20% lên 25% đến năm 2050. Mức tăng 
này góp phần gia tăng đều đặn số lượng tín đồ Islam giáo 
trên toàn cầu mà không cần bất kỳ biện pháp nào để người 
dân chuyển đổi sang Islam giáo. 

(2) Các quốc gia Islam giáo trên khắp thế giới đã được 
“nuôi dưỡng” và “duy trì” bởi nguồn tài trợ lớn từ các quốc gia 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... Jđ13 


Arập với nguồn tài nguyên kinh tế đầu mỏ. Sức hấp dẫn của 
các quỹ liên kết, quỹ tín dụng và ngân hàng Islam giáo đóng 
vai trò là chất xúc tác cho các chính sách ngày càng thân 
thiện của các chính phủ phương Tây với Islam giáo trong bối 
cảnh nền kinh tế đầy cạnh tranh ngặt nghèo. Nhiều chính 
phủ có xu hướng chấp thuận sự hiện diện của Islam giáo với 
hy vọng kéo theo nguồn tài trợ và hợp tác kinh tế của các 
quốc gia Trung Đông. 

(3) Islam giáo có nhiều tiềm năng để phát triển ở các nước 
hậu Ei-tô giáo phương Tây thông qua con đường nhập cư, 
người tị nạn hay sự chuyển đổi tôn giáo. Mặc dù giới bảo thủ 
chính trị và các nhóm xã hội dân sự ở phương Tây đang cố 
gắng làm chậm tốc độ tăng trưởng này, nhưng chính sách đa 
văn hóa, luật chống phỉ báng tôn giáo không cho phép từ 
chối, phân biệt giữa các nhóm dân cư khác nhau kể cả nhóm 
nhập cư sẽ tạo điều kiện để các nhóm người Islam giáo quy 
mô lớn tiếp tục di cư đến các quốc gia phương Tây. Chưa kể, 
Văn phòng tôn giáo của Liên hợp quốc đã liên tục “vận động 
hành lang” cho Islam giáo, ngăn chặn sự phi báng, chỉ trích 
Islam giáo. 

Những nhân tố trên đã thúc đẩy sự phát triển của Islam 
giáo ở các quốc gia phi Islam giáo trên toàn cầu và khả năng 
xuất hiện các lực lượng Islam giáo có khả năng toàn trị, trở 
thành siêu quyền lực trong lĩnh vực tôn giáo, quyết tâm lấy 
lại vị thế quan trọng “chính đáng” của mình trong trật tự 
quốc tế sau hàng thế kỷ suy yếu. Và họ có thể sẽ cố gắng 
giành được điều này bằng cách “thách thức” thế giới (kể cả là 
bằng biện pháp bạo lực). Sự dịch chuyển của Islam giáo 
không chỉ nhằm đến các quốc gia Tây Âu mà cả các quốc gia 
Đông Á (đặc biệt là Philíppmn, Inđônêxia, MalaIxia, Brunây). 


314 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Do đó, nguy cơ mất an ninh tôn giáo từ nhóm Islam giáo cực 
đoan là một dự báo gần đối với Việt Nam. 

Tính đến năm 2020, tín đồ Islam giáo ở Việt Nam có 
khoảng 80 nghìn người (chiếm khoảng 0,08% dân số), số lượng 
ít nhất so với các nước Đông Nam Á khác', nhưng trong tương 
lai, Islam giáo Việt Nam sẽ có xu hướng quan hệ gắn bó với 
cộng đồng Islam giáo Đông Nam Á bởi nền tảng tôn giáo tương 
đồng, bởi mối quan hệ dòng tộc (hôn nhân, huyết thống), 
chủng tộc, quan hệ ngôn ngữ, quan hệ giao thương gần gũi. 

Trước đây, Islam giáo Việt Nam khá cách ly với thế giới 
Islam Arập do trở ngại về ngôn ngữ, do lai tạp với Phật giáo 
và Ấn Độ giáo nên tính chính thống suy giảm. Hiện nay, 
cộng đồng Islam giáo Việt Nam bắt đầu có quan hệ thường 
xuyên hơn với cộng đồng Islam giáo khu vực Đông Nam Á. 
Trong lộ trình củng cố sự tổn tại và hướng đến khu vực mới 
là Đông Á, cộng đồng Islam giáo Arập đang nỗ lực tăng 
cường quan hệ ngoại giao - kinh tế, tạo ảnh hưởng sâu rộng, 
quan tâm nhiều đến cộng đồng Islam giáo Việt Nam dưới 
nhiều hình thức: đào tạo chức sắc, cung cấp học bổng cho 
sinh viên du học đến các quốc gia Trung Đông”, cấp chi phí 


1. Theo thống kê chưa đầy đủ, tín đồ Islam giáo chiếm 87% dân số 
Inđônêxia; 76% dân số Brunây; 61% dân số Malaixia; 14% dân số 
Xingapo; 5% dân số Philíppin; 5% dân số Thái Lan; 5% dân số Timo 
Lexte; 3,8% dân số Mianma; 1,5% dân số Lào; 1,5% dân số Campuchia. 
Số liệu do tác giả tổng hợp. 

2. Từ năm 2006 đến 2018: hàng trăm sinh viên Việt Nam là tín đồ 
Islam giáo được cấp học bổng du học ở Arập Xêút, Ai Cập, Läbi, Côoét. 
Theo: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Cộng đồng Hồi 
giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Minh 
Thu, Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2018. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 315 


hành hương đến thánh địa Mecca', cung cấp kinh phí xây 
dựng sửa chữa thánh đường, In ấn kinh Côran, viện trợ 
nhân đạo”, hợp tác kinh tế”... 

Do vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan trước sự 
“chuyển hướng” của Islam giáo sang các nước trong khu vực 
Đông Nam Á. Các tổ chức cực đoan Islam giáo có thể chuyển 
địa bàn hoạt động mới sang các nước Đông Nam Á (trong đó 
có Việt Nam) sau khi bị thất thủ tại khu vực Trung Đông, 
Bắc Phi vì: 


1. Mỗi năm, Hoàng gia Arập Xêút tài trợ 30-100 suất hành hương đến 
thánh địa Mecca cho tín đồ Islam giáo Việt Nam (trung bình mỗi suất trị 
giá khoảng trên 4.000 USD). Theo: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề 
tài cấp Bộ: “Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, Chủ 
nhiệm đề tài: Trần Thị Minh Thu, Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2018. 

2. Các tổ chức từ thiện Islam giáo thường xuyên viện trợ nhân đạo 
cho cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam: Hội trăng lưỡi liềm đỏ Abu Dhabi 
(UAE), Đại sứ quán UAE tại Hà Nội, Tổ chức từ thiện IHH, Sadatakái, 
Hassen (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngân hàng phát triển Islam giáo (IDB), Quỹ 
Baiytul Azzakah (Côoét) đã từng hỗ trợ 400.000 USD để xây cầu, làm 
đường, mua xe cứu thương cho hai tỉnh Tây Ninh và An Giang. Theo: Báo 
cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Cộng đồng Hồi giáo Việt 
Nam trong hội nhập quốc tế”, Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Minh Thu, Ban 
Tôn giáo Chính phủ, năm 2018. 

3. Nhiều tập đoàn, công ty của các quốc gia Islam giáo Trung Đông 
đã mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam như: dự án Ngân 
hàng liên doanh giữa Vietinbank và Ngân hàng Islam giáo Cata, dự án 
đầu tư năng lượng, lọc dầu Nghi Sơn, tổ hợp hóa dầu Long Sơn. 

Công nhân lao động Việt Nam đi xuất khẩu sang các nước Trung 
Đông tăng mạnh. Theo số liệu thống kê năm 2018, có khoảng 200.000 
công nhân lao động Việt Nam có mặt tại Arập Xêút, Ai Cập, Libi, Côoét. 
Theo: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Cộng đồng Hồi 
giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Minh 
Thu, Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2018. 


316 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


(1) Về mặt địa lý, Việt Nam có nhiều rừng rậm, núi non 
hiểm trở, là địa bàn lý tưởng thiết lập căn cứ (như đã từng 
diễn ra với lực lượng FULRO, Tin Lành Đề ga ở Tây Nguyên). 

(2) Việt Nam đã vươn lên, trở thành “nước đang phát triển, 
có thu nhập trung bình thấp”, tuy nhiên tỷ lệ dân số nghèo 
đói về kinh tế, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số còn tương đối cao, các đối tượng bất mãn, yếu 
thế, thất nghiệp sẵn sàng gia nhập đội ngũ những phần tử 
chống đối, cực đoan tôn giáo. 

(3) Việt Nam là nước được xếp hạng là đa dạng tôn 
giáo, sắc tộc, văn hóa (nhất thế giới). Sự khác biệt về văn 
hóa, tôn giáo là một nguyên nhân quan trọng dễ gây xung 
đột. Các lực lượng chống đối lợi dụng vấn đề “phục quốc 
Chămpa” gắn với cộng đồng Chăm theo Islam giáo, thành 
lập “Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam”, “Hội đồng giáo 
cả Chăm Islam giáo Việt Nam”, “Đảng nhân quyền Chămpa”, 
“Đoàn thanh niên Chămpa”, chưa kể cộng đồng người 
Chăm ở Mỹ tham gia trong tổ chức “Văn phòng Chămpa 
quốc tế”, “Hội bảo tàng văn hóa Chămpa Hoa Kỳ”, thông 
qua các tổ chức này nắm và chi phối các hoạt động của 
cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam, kích động tư tưởng thù 
địch, ly khai, khơi lại lịch sử quá khứ tộc người Chăm, văn 
hóa Chăm, vương quốc Chămpa. 

(4) Người Việt Nam, một thời gian dài, gắn bó nhiều hơn 


với các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống bản địa (Nho giáo, 


1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối 
ngoại: Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự 
thật, Hà Nội, 2021, tr.1õ. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 17 


Phật giáo, Đạo giáo và các tôn giáo đa thần khác), nên chính 
quyền địa phương và Trung ương có lúc đã có những chính 
sách và thái độ ứng xử thiên vị đối với các nhóm tôn giáo 
truyền thống này, quyền lợi của các tôn giáo khác như Công 
giáo, Tin Lành, Islam giáo chưa được quan tâm thỏa đáng 
(thậm chí đôi khi, một số chính quyền địa phương còn phân 
biệt đối xử), điều này góp phần kích hoạt tỉnh thần “đối đầu” 
để đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. 

(5) Một số nước trong khu vực Đông Á có thể sẽ kết hợp với 
các nước Islam giáo (dựa trên quan điểm “kẻ thù của kẻ thù là 
bạn”) trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ đang diễn ra 
và để cạnh tranh, chống lại thế giới phương Tây (đặc biệt là 
Mỹ và EU). Khi đó, những khác biệt và xung đột hệ giá trị 
giữa phương Tây, Đông Á, các nước Islam giáo sẽ gia tăng; có 
thể kéo theo Việt Nam vào các cuộc tranh luận về vấn đề dân 
chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. 

Do vậy, Việt Nam cần nắm chắc mọi diễn biến về tình 
hình an ninh tôn giáo trên thế giới (đặc biệt là ở các quốc gia 
láng giểng trong khu vực Đông Nam Á) để có những giải 
pháp ứng phó kịp thời, chính xác. 


II. MỘT SỐ TƯ VẤN (GIẢI PHÁP) 
CHO VẤN ĐỀ AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


Sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, tôn giáo đã 
trở thành một trọng tâm chính trong chủ đề an ninh quốc 
gia và quốc tế, nhưng không nhiều chính phủ đặt vấn đề tôn 
giáo lên hàng tiền cảnh, tôn giáo không được tích hợp chặt 


Z 


chẽ vào lĩnh vực an ninh như nó cần có. Thậm chí, có 


318 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


khuynh hướng khẳng định, mối quan hệ giữa tôn giáo và 
an ninh là zero-sum (tổng bằng không), tức là, nếu tăng 
cường an ninh nhất thiết phải giảm bót tự do tôn giáo để 
hạn chế bạo lực cực đoan tôn giáo. Hầu hết các quốc gia đều 
chủ trương đa dạng hóa kinh tế và xây dựng thể chế chính 
trị dân chủ. Do đó, các quốc gia đều đặt ưu tiên cho những 
biện pháp được coi là giữ gìn trật tự xã hội và chính trị 
thông qua các chính sách hướng tới đẩy mạnh phát triển 
kinh tế và chính trị. 

Mối đe dọa an ninh tôn giáo ở Việt Nam, hiện tại, chưa 
đến mức độ báo động “đỏ”. Khi giới chính trị và khoa học thế 
giới nói nhiều về các mối nguy cơ khủng bố tôn giáo mang 
tính quốc tế thì giới lãnh đạo và các nhà khoa học của Việt 
Nam quan ngại nhiều hơn đến mối đe dọa từ hoạt động cực 
đoan tôn giáo và chủ nghĩa tộc người trong nước. Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận 
định rõ: “Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức 
tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển 
vẫn là xu thế lớn những chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung 
đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên 
là những thách thức lớn đe dọa sự ổn định và phát triển ở 
một số khu vực, quốc gia”'. Tình hình an ninh tôn giáo trên 
thế giới và khu vực đang có chiều hướng ngày càng phức tạp 
hơn, các cuộc xung đột có màu sắc tôn giáo không chỉ là đòi 
hỏi quyền tự do tôn giáo chính đáng mà còn liên quan nhiều 


đến các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa khác. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.2, tr.8ïĩ. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 19 


Để bảo đảm an ninh tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian 
tới, cần nghiên cứu, phân tích xem mối đe dọa an ninh tôn 
giáo xuất hiện từ những nhân tố nào để tìm cách tháo gỡ từ 
chính nhân tố đó. 

Có thể đúc kết một số nhóm giải pháp cần thiết để giải 
quyết các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài liên quan đến tôn 
giáo như sau: 

1. Các giải pháp trước mắt 

Trước mắt, hai vấn đề nổi cộm có nguy cơ làm mất an 
ninh tôn giáo ở Việt Nam cần được giải quyết, đó là: (1) bùng 
phát hiện tượng tôn giáo mới (đặc biệt có liên quan đến yếu 
tố nước ngoài, cực đoan); (2) tranh chấp, khiếu nại, khiếu 
kiện tôn giáo. 

* Giải pháp đối với các hiện tượng tôn giáo mới 
(nhóm tôn giáo nước ngoài và nhóm cực đoan) 

Các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam 
hiện nay đang rất khó can thiệp frực tiếp vào các hiện tượng 
tôn giáo mới vì Hiến pháp và luật pháp quy định quyền tự do 
lựa chọn tôn giáo của người dân và quyền được bày tỏ, thực 
hành niềm tin tôn giáo. Nhà nước chỉ có thể can thiệp gián 
tiếp đối với các tôn giáo mới (trong đó có nhóm cực đoan) 
thông qua hệ thống tư pháp, tòa án khi các tôn giáo này vi 
phạm pháp luật, bị kiện, bị cáo buộc là vi phạm an ninh trật 
tự, an ninh quốc gia hay làm tổn hại đến sức khỏe, tính 
mạng, tiền bạc, tài sản, nhân phẩm của con người. 

Có ba kịch bản ứng xử với hiện tượng tôn giáo mới (trong 


đó có nhóm tôn giáo nước ngoài và nhóm cực đoan). 


320 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Giải pháp “cứng rắn”: “kiên quyết” ngăn chặn, nghiêm 
cấm, không công nhận, không cấp đăng ký sinh hoạt cho các 
hiện tượng tôn giáo mới. 

Ưu điểm: Kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát các tà 
đạo trong số các hiện tượng tôn giáo mới; ngăn chặn nguy cơ 
xung đột giữa tôn giáo cũ và tôn giáo mới. 

Hạn chế: có thể vi phạm vào điều khoản quyền tự do lựa 
chọn tôn giáo, tín ngưỡng và tự do bày tỏ, thực hành đức tin 
của người dân. Bị hạn chế, nghiêm cấm, các hiện tượng tôn 
giáo mới sẽ lấy quần chúng, dư luận quốc tế để gây sức ép với 


trong việc thừa nhận và cho phép hoạt động. 


^ 


Giải pháp “ôn hòa”: Cấp đăng ký hoạt động cho tất cả các 


hiện tượng tôn giáo mới'. Các hành vi quá khích, cực đoan, 


1. Năm 1995, ở Nhật Bản, tín đồ của giáo phái mới Aum tấn công 
bằng khí gas độc ở khu vực tàu điện ngầm làm chết nhiều người vô tội. 
Liên quan đến vụ án này, Chính phủ Nhật Bản khi đó mới thảo luận 
xem luật nào có thể áp dụng để cấm các tôn giáo mới, theo đó, có ít 
nhất hai bộ luật đã được xem xét áp dụng cho trường hợp Aum, đó là 
Luật hợp tác tôn giáo (Religious Corporations Laws) và Luật chống lật 
đổ (Anti-subversive). Nhật Bản đã thực hiện sửa đổi và thông qua 
Luật pháp nhân tôn giáo (năm 1995). Tiêu điểm của Luật pháp nhân 
tôn giáo là “tăng cường sự giám sát của Nhà nước đối với các tổ chức 
tôn giáo mới; và yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải công khai tình hình 
tài chính” nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các tổ chức tôn 
giáo mới. 

Năm 1999, Nhật Bản thông qua một luật mới dành riêng cho giáo 
phái Aum. Luật này vẫn cho phép đạo Aum hoạt động nhưng phải thông 
tin thường xuyên về mọi hoạt động của mình cũng như hồ sơ của mỗi 
thành viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi các thành viên có 
những hành động quá khích hoặc vi phạm pháp luật. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 321 


vi phạm pháp luật của cá nhân tín đồ tôn giáo sẽ bị xử lý 
theo pháp luật tùy theo mức độ vi phạm như phạt tù, tử 
hình, phạt hành chính hoặc rút phép đăng ký sinh hoạt của 
tổ chức tôn giáo đó. 

Ưu điểm: Tôn trọng nhu cầu tôn giáo của người dân, tôn 
giáo mới được tự do tạo dựng và không bị kiểm soát, từ đó 
tôn giáo mới có thể có thiện cảm và sẽ hợp tác lành mạnh, 
ủng hộ nhà nước. Chính quyền không có những căng thẳng 
từ tôn giáo mới thì cũng sẽ bớt đi một nỗi lo về bảo đảm an 
ninh xã hội. Các hiện tượng tôn giáo mới khai thác các “vấn 
đề nóng” của đời sống chính trị - xã hội, xem đó là sự phản 
biện xã hội. Các tôn giáo mới khai thác các yếu tố “pháp 
thuật”, ở một chừng mực nào đó, nó giúp con người đạt được 
trạng thái “thị phạm ma thuật” có thể giải quyết một phần 
bế tắc trong cuộc sống của họ mà khi ở trạng thái tâm lý bình 
thường họ không thể tự giải quyết được. 

Hạn chế: Không kiểm soát được các tà đạo, bị động khi 
các tôn giáo mới có hành vi cực đoan; không ngăn chặn nguy 
cơ xung đột giữa tôn giáo cũ và tôn giáo mới; không định 
hướng cho người dân lựa chọn các tôn giáo chân chính. 

Giải pháp “không đều tay”: Các cở quan chức năng kiểm 
soát các hiện tượng tôn giáo mới một cách “không đều tay”: 
thường quan tâm nhiều hơn đối với các tôn giáo mới có nguồn 
gốc phái sinh từ Công giáo, Tin Lành vốn tiềm ẩn mối đe dọa 
đối với sự ổn định chính trị hoặc đặt ra những thách thức đối 
với tính chính thống của các tôn giáo khác; nới lỏng kiểm 
soát đối với các hiện tượng tôn giáo mới không có nguồn gốc 


từ Công giáo, Tìn Lành. 


322 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


Nói chung, để giải quyết vấn đề tôn giáo mới ở Việt Nam 
hiện nay (đặc biệt là các hiện tượng tôn giáo cực đoan/tà đạo) 
cần triển khai một số giải pháp sau: 

(1) Cần tính đến vấn đề pháp nhân cho hiện tượng tôn 
giáo mới (theo lộ trình của Luật pháp và kinh nghiệm đã 
từng thực hiện với các tôn giáo nội sinh). Xây dựng bộ tiêu 
chí (nội bộ) rõ ràng phân định Chính, Tà đạo để hỗ trợ cho 
công tác cấp đăng ký sinh hoạt, đăng ký pháp nhân (Chú ý: 
không lấy tiêu chí của tôn giáo truyền thống (cũ) để nhìn 
nhận, nhận diện, đánh giá các hiện tượng tôn giáo mới). Với 
các trường hợp bị xếp vào fà đạo thì cần có một hệ thống 
Luật pháp đây đủ, hệ thống tư pháp mạnh xử lý “cứng rắn”, 
còn các tôn giáo (không bị xếp vào tà đạo) thì cho đăng ký 
sinh hoạt để quản lý. Không nên vì quá lo lắng trước hiện 
tượng tôn giáo mới mà o bế, cấm đoán, cảnh giác với các hiện 
tượng tôn giáo mới. 

(2) Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để định 
hướng niềm tin công chúng khi lựa chọn tôn giáo. Đưa tin 
chính xác, nguồn tin tin cậy thuyết phục. 

(3) Tranh thủ tiếng nói từ chính cộng đồng tôn giáo (đặc 
biệt là chức sắc tôn giáo) trong nhận diện, đấu tranh với các 
hiện tượng tôn giáo có khuynh hướng cực đoan, tiêu cực. 

(4) Chủ động hạn chế dòng tiền từ các cá nhân, tổ chức 
quốc tế cho các tổ chức tôn giáo trong nước để ngăn chặn 
nguồn tài chính cho sự tăng trưởng và khả năng hoạt động 
của các nhóm tôn giáo cực đoan trong nước. 

(5) Tham gia rộng rãi hơn với các nước ASEBAN và cộng 


đồng quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaixia, Mỹ, 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 323 


Ôxtrâylia, Ấn Độ,...) để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ trong 
việc giải quyết các vấn đề tôn giáo trong nước và tà đạo du 
nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. 

(6) Đưa môn Tôn giáo học vào giáo dục học đường cho các 
đối tượng: học sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, để: 

- Học sinh, sinh viên, gia đình nhận diện được chính giáo - 
tà giáo. 

- Khai thác giá trị đạo đức của tôn giáo trong giáo dục 
học đường, từ đó cổ vũ, tôn vinh thiên hướng phát triển lành 
mạnh, hoàn thiện hơn của tôn giáo. Người dân có thể lựa 
chọn hệ tư tưởng thế tục hoặc hệ tư tưởng tôn giáo làm mục 
tiêu cho cuộc sống của họ bởi xét cho đến cùng, cả tôn giáo 
và xã hội thế tục đều cùng chung mục đích là vì hạnh phúc 
con người. 

- Nâng cao hiểu biết về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ để từ 
đó tham mưu chính sách, ứng xử, giải quyết tôn giáo một 
cách chính xác, khoa học. 

* Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện 
tốn giáo 

(1 Giải quyết triệt để các bức xúc của người dân liên 
quan đến tôn giáo, hướng tới giải quyết các vấn đề phát sinh 
để ngăn chặn xu hướng dẫn tới xung đột. Xây dựng kịch bản 
can thiệp khi xảy ra tình huống xấu nhất của an ninh tôn 
giáo. Sử dụng biện pháp ngoại giao, sức mạnh kinh tế trước, 
cuối cùng mới sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết khi 
bất ổn, xung đột an ninh tôn giáo xảy ra. 

(2) Tất cả các tôn giáo phải cam kết và ràng buộc bởi một 


đạo luật phổ quát là đối xử bình đẳng, tôn trọng sự dị biệt 


324 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


trong đức tin, thậm chí cần xem đó là nền tảng thần học, tín 
lý, cũng như các nguyên tắc, chuẩn mực luân lý căn bản buộc 
tín đồ phải thực thi, nếu vi phạm phải xem đó là hành vi 
chống lại Thánh thần' để ngăn chặn các hành vi chống lại 
các dị giáo và các đức tin khác nhân danh bảo vệ đức tin. 

(3) Nghiêm cấm lưu hành, truyền bá tài liệu tôn giáo như 
Kinh sách, chú giải Kinh sách có nội dung được cho là kích 
động cực đoan, bạo lực hoặc có hình ảnh, ngôn ngữ không 
phù hợp hoặc đưa ra các tuyên bố về tính ưu việt tuyệt đối 
của tôn giáo. Nhà nước cần ban hành các biện pháp cấm lưu 
hành hoặc kiểm duyệt một số tài liệu tôn giáo (đặc biệt là 
phát hành nguồn tài liệu nhập khẩu); cần có một đội ngũ 
chuyên gia tham vấn, thẩm định tính hợp pháp, hợp lý của 
quyết định cấm lưu hành các tài liệu tôn giáo có nội dung 
không lành mạnh. 

(4) Có nhiều biện pháp, cách thức để hòa giải xung đột 
tôn giáo, ưu tiên hơn cả là Chính phủ nên phát huy vai trò 
của các nhà lãnh đạo tôn giáo để chống lại các cuộc xung đột 
nội bộ, tiếp cận các nhóm yếu thế trong xã hội và đối thoại 
với chính quyền để phòng, chống xung đột xảy ra. 

(ð) Xây dựng các kịch bản và giải pháp ứng phó khi có bất 
ổn về an ninh tôn giáo. Lúc này, các biện pháp được thực hiện 


^ . ^ .z ` * ^Z . # 
để bảo đảm an nĩnh tôn giáo và an ninh quốc gia bao gồm: 


1. Tín đồ Công giáo khi bị ghép vào tội chống lại Thiên chúa sẽ bị phạt 
“vạ tuyệt thông” (rút phép thông công) tức là đã tự tách mình ra khỏi cộng 
đồng dân Chúa, không được lĩnh nhận và cử hành mọi bí tích được xem là 
cội rễ của sự hiệp thông vào nhiệm thể Chúa Ki-tô trong yêu thương và 
hiệp nhất. Người bị rút phép thông công coi như ở ngoài giáo hội. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 325 


() Sử dụng kênh ngoại giao để tập hợp các đồng minh và 
cô lập các mối đe dọa, giảm thiểu các nguyên nhân xuyên 
quốc gia gây mất an ninh tôn giáo trong nước. 

(1) Hợp tác với các đối tác an ninh khác trong khu vực và 
quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaixia, Mỹ, 
Ôxtrâylia, Ấn Độ,...) để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ trong 
việc giải quyết các vấn đề tôn giáo trong nước và tà đạo du 
nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. 

(1) Phản ứng nhanh nhạy, sắc bén trước các vấn đề 
chính trị quốc tế. 

(v) Tạo sức mạnh kinh tế để thực hiện tốt các biện pháp 
an ninh: duy trì lực lượng vũ trang hiệu quả; chú trọng công 
tác huấn luyện, diễn tập, khả năng cơ động trong tác chiến 
chống khủng bố chuyên trách, chuyên nghiệp; nghiên cứu 
các tình huống xung đột tôn giáo ở một số quốc gia điển 
hình như Ấn Độ, Xuđăng, Libăng, Nigiêrla, Xrl Laneca, 
Ucraina, Ixraen, Palextin, lrắc, Maxêđônia, Mỹ... để tìm ra 
bản chất sâu xa của xung đột trong từng tình huống cụ 
thể, từ đó có giải pháp phù hợp"; thực hiện các biện pháp 


1. Chẳng hạn, trường hợp Kashmir của Ấn Độ thì sử dụng đối thoại 
liên tôn giáo là hiệu quả, nhưng với trường hợp Ixraen và Palextin thì 
phải cần đến cả các cuộc đàm phán ngoại giao thế tục. Với lrắc thì cần 
thúc đẩy sự đồng cảm giữa các quốc gia trong cùng hệ ngôn ngữ Arập và 
dòng phái Islam. Trường hợp Nigiêria thì cần thêm tiếng nói của các 
nhà lãnh đạo tôn giáo trong hòa giải trung gian giữa người Muslim và 
các Ki-tô hữu (đã thành công ở Tiểu bang Plateau, chấm dứt xung đột 
đẫm máu). Trường hợp Xuđăng thì trước tiên cần hòa giải giữa hai nhóm 
dân tộc ở miền Nam Xuđăng - Bắc Xuđăng và một dự án cải thiện quan 
hệ Ki-tô giáo và Hồi giáo ở miền Nam Xuđăng. Trong trường hợp của 
Maxêđônia thì cần những nỗ lực thiết lập một Hội đồng liên tôn để thúc 
đẩy hòa bình giữa đức tin và cộng đồng dân tộc Maxêđônia. 


326 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


^ 


phòng thủ dân sự và chuẩn bị khẩn cấp (bao gồm cả luật 
chống khủng bối. 

(6) Chủ động hạn chế dòng tiền từ các cá nhân, tổ chức 
quốc tế dành cho các tổ chức tôn giáo trong nước để ngăn 
chặn nguồn tài chính cung cấp cho sự tăng trưởng và khả 
năng hoạt động của các nhóm tôn giáo cực đoan trong nước. 

(7) Thành lập “Hội đồng tư vấn tôn giáo quốc gia” 

Hội đồng tư vấn tôn giáo quốc gia (có thể trực thuộc chính 
phủ hoặc là một tổ chức độc lập phi chính phủ), thành viên 
Hội đồng gồm: đại diện chức sắc các tôn giáo (do tôn giáo đề 
cử), các chuyên gia tôn giáo, đại diện lãnh đạo các cơ quan 
quản lý nhà nước về tôn giáo. 

“Hội đồng” có thể giúp chính quyền nâng cao sự hiểu biết 
về các sắc thái tôn giáo và văn hóa đang diễn ra, xác định các 
mối đe dọa ban đầu đối với sự ổn định do xung đột tôn giáo 
hoặc sắc tộc thiểu số tôn giáo có thể gây ra. 

“Hội đồng” có thể đưa ra những tư vấn giàu thông tin và 
nhạy cảm chính trị về hệ lụy tôn giáo và văn hóa của các 
quyết định mà chính quyền chuẩn bị thực hiện hoặc cần phải 
thực hiện. 

“Hội đồng” có thể đóng vai trò hòa giải giúp giải quyết 
tình trạng hiểu nhầm giữa chính quyền đức tin. “Hội đồng” 
có thể và cần được coi là nguồn lực quan trọng nhằm ngăn 
chặn xung đột. 

“Hội đồng” có trách nhiệm tham vấn cho Chính phủ giải 
quyết các vấn đề tôn giáo (đặc biệt là các điểm nóng tôn 
giáo); tư vấn xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật về 


tôn giáo; giám sát các cơ quan chức năng trong thực thi chính 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 327 


sách tự do tôn giáo; đối thoại giữa các tôn giáo khi có xung 
đột xảy ra; giám sát các hoạt động tôn giáo có nguy cơ mạo 
phạm (báo cáo Chính phủ và các cơ quan chức năng); là phát 
ngôn viên của Chính phủ về tình hình tôn giáo trong nước 
trước thế giới (khi cần). 

Kinh phí hoạt động của “Hội đồng” có thể do các tổ chức 
tôn giáo tự đóng góp hoặc do Chính phủ tài trợ (theo các dự 
án, để án cụ thể mà Hội đồng đề xuất, kiến nghị hoặc Chính 
phủ đặt hàng). 

2. Các giải pháp lâu dài 

* Về công tác tư tưởng 

(1) Nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống 
chính trị về vị trí vai trò của an ninh tôn giáo trong an ninh 
quốc gia. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, tổ 
chức, cá nhân, toàn dân tham gia bảo đảm an ninh tôn giáo, 
đặc biệt là các tổ chức tôn giáo (trong đó vai trò của chức sắc 
tôn giáo rất quan trọng) theo hướng “vận động, đoàn kết, 
tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, 
đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc”!. 

Trách nhiệm của chính quyền là phải hiểu tôn giáo của 
người dân để khuyến khích họ có ý thức tự bảo đảm trật tự 
nội bộ của mình. Cụ thể hơn, cần khuyến khích hoạt động 


đào tạo, càng có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo được đào tạo 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.1, tr.144. 


328 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


bài bản, tức là càng có nhiều giáo sĩ hiểu rõ về đức tin thì sẽ 
càng ít khả năng đức tin bị giới “buôn chính trị” thao túng. 
“Trường đạo” chính là an ninh. 

(2) Tôn trọng tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo cần được coi 
là yếu tố quyết định đối với an ninh quốc gia. Người dân khi 
chưa được thỏa mãn quyền tự do tôn giáo thì họ vẫn có nguy 
cơ trở thành “chủ thể” của tình trạng bạo động và bất ổn 
chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm 
quyền tự do tôn giáo đối với an ninh quốc gia, trong diễn 
ngôn chính trị, Đảng ta đã chỉ rõ: “Bảo đảm cho các tổ chức 
tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, 
điều lệ được Nhà nước công nhận”! và “Tạo điều kiện cho các 
tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ 
động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng 
ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc ”. 

(3) Đối thoại tôn giáo - chính quyền là một giải pháp phổ 
biến được thế giới áp dụng, nhưng ở Việt Nam giải pháp này 
còn yếu và thiếu tính chuyên nghiệp. Đối thoại tôn giáo để 
giải quyết những hiểu lầm, tìm kiếm lợi ích chung, và đặc 


biệt là để cô lập những kẻ cực đoan trong các tổ chức tôn giáo 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.1, tr.171. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.2, tr.141. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 329 


và đội ngũ tín đồ. Thúc đẩy đồng thuận xã hội để làm suy 
yếu hệ tư tưởng cực đoan. 

(4) Các tôn giáo nếu khai thác các vấn đề nóng của đời 
sống chính trị - xã hội như tham nhũng, sai lầm của Chính 
phủ trong một số chính sách kinh tế, môi trường,... Ở một 
chừng mực nhất định, đó là sự phản biện xã hội, không nên 
vội vã quy kết đó là chống đối, thù địch. 

(ð) Tuyên truyền (trên nhiều phương tiện thông tin đại 
chúng) đề cao vai trò khoan dung, yêu chuộng hòa bình của 
tôn giáo để chống lại khuôn mẫu tôn giáo cực đoan. Tuyên 
truyền, cổ vũ, khen thưởng các hoạt động giải quyết bất 
đồng, xung đột tôn giáo kịp thời, hiệu quả. Xây dựng và ký 
kết cam kết chung giữa các tôn giáo tham gia bảo vệ hòa 
bình quốc gia, quốc tế. 

* Về chính sách, luật pháp 

(1) Chính sách là một trong những công cụ bảo đảm an 
ninh, hóa giải xung đột. 

Nhà nước là một trong những chủ thể giải quyết mọi bất 
hòa, xung đột xã hội. Trong trường hợp xung đột có liên quan 
đến tôn giáo, Nhà nước không nên dùng lực lượng chuyên 
chính để giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Trong 
tất cả các cuộc xung đột giữa Nhà nước và tôn giáo, những 
cuộc đấu tranh đòi ly khai sắc tộc gắn với ly khai tôn giáo, 
một phần nguyên nhân đều bắt nguồn từ chính sách dân tộc 
và tôn giáo của Nhà nước. Chính sách ấy đã khiến tín đồ 
cảm thấy bị bỏ rơi, quên lãng, tụt hậu do không được hưởng 
lợi nhiều từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 


330 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


chính phủ, không được chia sẻ về cảm xúc, nhu cầu tôn giáo, 
cảm thấy thiếu một điểm tựa tâm linh trong khi đời sống vật 
chất quá nghèo túng và lạc hậu lâu nay không thể thay đổi 
được. Thái độ, ứng xử thiên vị với Phật giáo đi cùng thái độ 
(đôi khi) thô bạo, cứng nhắc của chính quyền khi giải quyết 
nhu cầu tôn giáo của đồng bào khiến các tôn giáo nhóm nhỏ 
cho rằng họ bị kỳ thị, vô tình “đánh thức” ngọn lửa ly khai. 
Ngọn lửa này lúc đầu chỉ là các điểm nhóm lẻ tẻ, âm thầm sẽ 
được các lực lượng phản động, chống đối chờ trực sẵn để thổi 
bùng lên thành một phong trào ly khai sắc tộc đi kèm ly khai 
tôn giáo. Đồng bào tham gia phong trào đó không cần biết 
mình sẽ được hưởng lợi gì, mất gì, chỉ cần điều đó làm họ 
thỏa mãn là đã giải quyết những bức xúc lâu nay bị dồn nén 
của họ. 

Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của chính sách dân tộc, 
tôn giáo, Đảng ta đã chỉ đạo: Tập trung hoàn thiện và triển 
khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo'. Nhà 
nước phải coi “chính sách” như một công cụ hữu hiệu giải 
quyết an ninh tôn giáo. Duy trì sự hài hòa và “tiết chế” 
giữa các tôn giáo là một nội dung quan trọng của chính 
sách tôn giáo. 

(2) Luôn kịp thời điều chỉnh chính sách, pháp luật liên 
quan đến tôn giáo cho tương thích với thực tiễn trên nguyên 


tác thỏa mãn tối đa nhu cầu hợp lý về tôn giáo của người 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, Sdd, t.1, tr.50-B1. 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... Jöð1 


dân. Cân bằng giữa thế tục và tôn giáo; thực hiện đây đủ, 
nhất quán cam kết đối xử bình đẳng tôn giáo, tự do tôn giáo 
là yếu tố căn cốt để bảo đảm an ninh tôn giáo. 

Phải giữ đúng nguyên tắc: Nhà nước Việt Nam là nhà 
nước thế tục (secular state), tôn giáo là tôn giáo công dân 
(civic rehgron), nghĩa là, không có tôn giáo do Nhà nước 
thành lập, không có nhà thờ hay cơ sở thờ tự tôn giáo do Nhà 
nước xây dựng, tôn giáo là việc riêng của xã hội dân sự, tất cả 
mọi người đều được quyền tự do tạo dựng và lựa chọn theo 
hoặc không theo một tôn giáo nào đó. 

(3) Cần sự tham gia tích cực của cả cơ quan hành pháp 
và lập pháp trong việc nhận diện vấn đề an ninh tôn giáo 
để có tác động, kiểm soát tích cực, hiệu quả vào bộ máy của 
chính quyền địa phương và xã hội công dân trong công tác 
tôn giáo. 

(4) Ngăn chặn sự can thiệp, giảm thiểu nguồn tài trợ của 
bên ngoài cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo trong nước để 
hạn chế sự phát triển và khả năng hoạt động của các nhóm 
tôn giáo quá khích, cực đoan trong nước. 

(5) Xây dựng nhà nước pháp quyền về tôn giáo. Nhà 
nước quản lý xã hội bằng luật pháp, các tôn giáo đều bình 
đẳng trước pháp luật. Nhà nước không tài trợ, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các tôn giáo, tạo lòng tin cho 
nhân dân và các tổ chức tôn giáo về một nhà nước thế tục 
trung lập và thượng tôn pháp luật để họ không phải lo lắng 
tương lai sẽ có một tôn giáo nào đó có thể có mặt trong trật tự 
quyền lực chính trị - xã hội mới ở Việt Nam. Nếu không làm 


được như vậy, mối bất ổn an ninh tôn giáo là hiện thực gần. 


332 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


* Về vấn đề dân chủ, nhân quyền 

Để bảo đảm an ninh tôn giáo phải giải quyết tận gốc các 
vấn đề về dân chủ, nhân quyền, giải quyết triệt để các bức 
xúc của người dân liên quan đến quyền con người. Văn 
phòng Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc đã cảnh báo 
rằng, nếu hôm nay chúng ta buông lỏng cho các vi phạm về 
nhân quyền thì ngày mai, chúng ta sẽ gánh lấy xung đột. 
Nói chung, cần cố gắng không làm gia tăng mối lo ngại về 
quyền con người khi thực thi các hoạt động bảo vệ an ninh 
quốc gia. Chính quyền không nên nhân danh bảo vệ an ninh 
quốc gia để siết chặt quyền tự do tôn giáo. Chính sách kinh 
tế với tính toán lợi ích hay chính trị mà không phục vụ lợi 
ích chung của người dân và bỏ quên vấn đề nhân quyền sẽ 
là một sa1 lầm lớn. 

* Về cải cách kinh tế, chính trị, xã hội toàn diện 

Tình trạng nghèo đói về kinh tế, đông dân, mất việc làm 
là yếu tố thúc đẩy các đối tượng bất mãn, những người bị loại 
trừ, yếu thế sẵn sàng gia nhập tổ chức tà đạo và tham gia 
vào đội ngũ những phần tử chống đối, gây mất an ninh tôn 
giáo và an ninh quốc gia. Do đó, tăng trưởng kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống, tạo việc làm và cơ hội 
thăng tiến, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo đối với nhóm 
người yếu thế là biện pháp hữu hiệu để xóa bỏ những bất 
đồng, xung đột lợi ích, đồng nghĩa với việc bảo đảm an ninh 
tôn giáo. 

Cải cách kinh tế - xã hội phải đi liền với “cải cách chính trƑ 
và đối mới chính trị. Nhiều người đồng nhất và nhầm lẫn cải 


cách chính trị với cải cách “hệ thống chính trị” tức là cải tổ 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... J3öä 


bộ máy và tổ chức chính trị (Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 
chính trị - xã hội) nên lo ngại không đề cập. Thực chất, cải 
cách chính trị có nghĩa rộng hơn, đó là đổi mới tư duy chính 
trị, tầm nhìn chính trị, chính sách chính trị, mô hình chính 
trị, ứng xử chính trị, văn hóa chính trị, quan hệ chính trị, 
bản lĩnh chính trị, con người chính trị, tổ chức chính trị... 
Thậm chí còn cần đổi mới cả “công nghệ chính trị” (đặc biệt 
cần thiết trong xử lý, giải quyết các điểm nóng xung đột). Tác 
giả Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng, để giải quyết một điểm nóng, 
một cuộc xung đột, một tình huống bất ổn cần phải có công 
nghệ chính trị, Việt Nam chưa có được sự hiểu biết cần thiết 
về vấn đề công nghệ chính trị nên thực hành còn yếu kém. 
Trong công nghệ chính trị, nó không chỉ giải quyết các bất 
ổn, mà cao hơn còn là khủng hoảng, khủng bối. 

Khi chính trị bất ổn, tôn giáo dễ bị lợi dụng vào mục 
đích tranh giành quyền lực. Chính trị bất ổn cũng hạn chế 
vai trò của tôn giáo trong thúc đẩy sự ổn định xã hội. Các 
điểm nóng tôn giáo thường diễn ra ở các quốc gia bất ổn về 
chính trị hoặc xâm phạm đến quyền tự do tôn giáo một cách 
nghiêm trọng. Ngược lại, ổn định chính trị sẽ thúc đẩy vai 
trò của tôn giáo trong tăng trưởng kinh tế và công bằng xã 
hội, thúc đẩy tôn giáo tạo cơ hội cho mọi người hòa nhập 
cộng đồng, giảm sự bất bình. An ninh tôn giáo được bảo 


đảm, tôn giáo sẽ có cơ hội phát huy tác dụng của đức tin 


1. Theo Nguyễn Văn Vĩnh: “Một số vấn đề về đổi mới chính trị đồng 
bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, 
số 7/2019. 


334 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


trong quá trình giúp tín đồ trở nên năng động, tự lực làm 
giàu chân chính, xóa đói, giảm nghèo. 

Nhận định trên đã được minh chứng trong thực tế, sau 
cuộc chính biến năm 1991 ở Liên Xô, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa lâm vào thoái trào, cũng từ thời điểm này, các điểm 
nóng tôn giáo ở Việt Nam bắt đầu gia tăng: vụ Công giáo ở 
Trà Cổ (năm 1998); 8 vụ bạo loạn chính trị gắn với Tin Lành 
Đề ga ở Tây Nguyên (từ năm 2001 đến 2004); vụ Thích Thái 
Hòa, Thích Quảng Độ tuyên bố chống chủ nghĩa Mác - Lênin 
và Đảng Cộng sản cầm quyền (năm 2000-2001); linh mục 
Nguyễn Văn Lý tuyên truyền “Tuyên ngôn 10 điểm” (Tự do 
tôn giáo hay là chết) (năm 2002); vụ linh mục Ngô Quang 
Kiệt đòi tòa Khâm sứ 42 Nhà Chung (năm 2007); vụ đòi đất 
giáo xứ Thái Hà (năm 2008); vụ giáo xứ Tam Tòa (Quảng 
Bình, năm 2009); vụ Mường Nhé (Điện Biên, năm 2012); vụ 
giáo phận Vĩnh với Formosa (năm 2015),... 

* Về an sinh xã hội 

Đi đôi với cải cách kinh tế, chính trị là bảo vệ môi trường. 
Khủng hoảng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
cuộc sống của người dân, gây thiệt hại về kinh tế, việc làm; 
tổn hại về sức khỏe; cản trở những quyền cơ bản của con 
người khiến người dân bức xúc, mất niềm tin, đổ lỗi cho 
Chính phủ, dễ dẫn đến “quay lưng” chống đối chính quyền. 

Cải thiện hệ thống an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tốt để 
người dân nghèo được tiếp cận với cơ hội giáo dục, chăm sóc 
y tế, thụ hưởng phúc lợi xã hội công bằng, từ đó giúp họ 
không cảm thấy mình ở nhóm người yếu thế, bị loại trừ, 
không bất mãn, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ gia nhập đội ngũ phần tử 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... 335 


chống đối, gây mất an ninh tôn giáo. Trật tự xã hội tôi tệ là 
“mảnh đất màu mổ” cho sự nảy nở của tôn giáo cực đoan. 

Nói chung, cần có một chiến lược và chính sách chung cho 
các vấn đề an sinh xã hội chính như giảm đói nghèo, giải 
quyết việc làm, tạo sự bình đẳng trong cơ hội kinh tế. Trong 
đó tập trung vào ba vấn đề lớn: () cải thiện và nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người dân và thu hẹp khoảng 
cách xã hội; (1) bảo đảm các quyền con người và công bằng xã 
hội không phân biệt tôn giáo, dân tộc. Tạo cơ hội bình đẳng 
cho tất cả tín đồ và tổ chức tôn giáo; (1) Nhà nước và tôn 
giáo tăng cường đối thoại để giải quyết xung đột. 

* Về hợp tác quốc tế 

Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trên thế 
giới (đặc biệt là các nước trong khu vực) về an ninh tôn giáo 
để phối hợp triển khai các giải pháp dài hạn, toàn diện, 
thống nhất, hiệu quả giữa các quốc gia. Chủ trương trao quá 
nhiều quyền tự do cho tôn giáo của một số quốc gia có thể tạo 
ra những nguy cơ mất an ninh nghiêm trọng như vụ việc giáo 
phái Aum Shinryko (Nhật Bản) đã được Hiến pháp bảo vệ để 
tránh khỏi hoạt động điều tra trước khi thực hiện cuộc tấn 
công bằng khí sarin tháng 3/1995 vào hệ thống tàu điện 
ngầm ở Tokyo; hay nhóm Islam giáo Hizb ut-Tahrir (HT) 
đánh bom ngày 07/7/2005 ở London (Anh) do nhóm này đã bị 
cấm hoạt động ở Đức nhưng lại không bị cấm ở Anh. 

Lâu nay, các nguồn lực để bảo đảm an ninh quốc gia thường 
có xu hướng phân bổ cho các vấn đề chính trị (chế độ), kinh 
tế (sản xuất, tài nguyên quốc gia) mà xem nhẹ, thậm chí lãng 


quên vấn đề an ninh tôn giáo. Trong bối cảnh hiện nay, an ninh 


336 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tôn giáo cần mở rộng ra nhiều bình diện, nhiều vấn đề liên 
quan: bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, nghèo đói, nhà ở, 
dịch bệnh, định kiến xã hội, lạc hậu, ô nhiễm môi trường, suy 
thoái đạo đức xã hội, tội phạm, tham nhũng,... Việt Nam có 
thể có những ưu tiên khác nhau trong các vấn đề an ninh nói 
trên, nhưng nhìn chung, nên có một chiến lược và chính sách 
chung cho các vấn đề chính như giảm đói nghèo, giải quyết 
việc làm, tạo bình đẳng trong cơ hội kinh tế, bảo đảm tài 
nguyên xã hội, nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên để 
phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, có thể đạt 
được an ninh tôn giáo thông qua việc củng cố nền dân chủ, 
nhân quyền và hài hòa mọi nhu cầu của người dân (trong đó 
có nhu cầu tôn giáo). 

Trong lịch sử phát triển, Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu 
sắc từ các nền văn minh lớn như của Trung Quốc, Ấn Độ và 
phương Tây. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, sắc tộc cùng với 
sự khác biệt lớn về mặt kinh tế, xã hội đã tạo mầm muống 
cho các cuộc xung đột và nguy cơ mất an ninh quốc gia mà 
một trong những xung đột điển hình nhất lại liên quan đến 
các vấn đề tôn giáo - dân tộc. Sắc tộc hay tôn giáo đều có thể 
là nguyên nhân bên ngoài “che đạy” các nguyên nhân cơ bản 
do đối xử bất bình đẳng, sai lầm và thất bại trong chính sách 
của Nhà nước đã dẫn đến các cuộc xung đột dưới danh nghĩa 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng thực chất liên quan nhiều 
đến quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền con người. 

Do tầm quan trọng của kinh tế, chính trị và để ổn định 
chế độ, an ninh chính trị và an ninh kinh tế được coi là hai 


trong ba trụ cột thiết yếu (an ninh chính trị, an ninh kinh tế, 


Chương IV: DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH TÔN GIÁO... Jð7 


an ninh con người) bảo đảm sự ổn định của quốc gia. Biện 
pháp an ninh vẫn nên tập trung vào nhân tố nhà nước với 
vai trò vừa là chủ thể bảo đảm an ninh, vừa là đối tượng có 
nguy cơ mất an ninh toàn diện. 

Vấn đề bảo đảm an ninh tôn giáo phụ thuộc vào sự nhận 
thức của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và chính sách riêng 
biệt của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
các quốc gia đang đòi hỏi gia tăng cách tiếp cận và giải pháp 
ở cấp độ quốc tế, bởi các biện pháp có tính toàn cầu thường có 


tác động sâu sắc và lâu dài hơn. 


3ö8 


KẾT LUẬN 


1. Chủ đề tôn giáo mà thế giới hiện nay quan tâm không 
chỉ là các vấn đề tính thiêng, bản thể học và thần học, mà 
còn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh tôn giáo vì tôn 
giáo có mặt trong nền tảng của trật tự quốc tế hiện tại (ở mọi 
châu lục) và ảnh hưởng lớn đến hòa bình thế giới. 

2. An ninh tôn giáo vừa là loại hình an ninh truyền thống 
(có yếu tố chính trị, nhà nước, quân sự, bạo loạn, lật đổ, 
khủng bố), vừa là loại hình an ninh phi truyền thống (không 
có yếu tố quân sự, phi quan phương, phi nhà nước, liên quan 
đến an ninh tỉnh thần, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, 
an ninh tâm lý/xúc cảm, an ninh con người...). Mối quan hệ 
liên đới, tương tác giữa an ninh tôn giáo với một số hình thái 
của an ninh quốc gia như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
con người,... là một thực tế khách quan. 

3. Các yếu tố thách thức an ninh tôn giáo có thể đến từ 
bên ngoài tôn giáo, cũng có thể bắt nguồn từ nội bộ tôn giáo. 
Nguyên nhân từ nội bộ tôn giáo có thể kể đến: (1) đa dạng 
tôn giáo là một thách thức không nhỏ đến an ninh tôn giáo 
vì nó là nguy cơ dẫn đến sự xung đột giữa cái cũ và cái mới; 
(2) hoạt động tôn giáo hướng đích xã hội, thâm nhập sâu vào 


đời sống xã hội dẫn đến không tránh khỏi tham vọng muốn 


KẾT LUẬN 339 


khôi phục lại vị trí “nổi bật” trong các vấn đề chính trị - xã 
hội, củng cố đức tin, muốn thay thế các giá trị thế tục bị 
khiếm khuyết, muốn “chiếm giữ” quần chúng, cạnh tranh với 
các tổ chức chính trị - xã hội; (3) các hệ phái tôn giáo có yếu 
tố nước ngoài (Tin Lành, Công giáo) đang tăng cường truyền 
đạo vào các khu vực mang đậm màu sắc tín ngưỡng, tôn giáo 
bản địa (vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa) 
dẫn đến hiện tượng người dân bỏ phong tục, tín ngưỡng 
truyền thống để theo đạo. Hiện tượng chuyển đổi tôn giáo 
của người dân (chưa từng xảy ra trong quá khứ) là một trong 
những nguy cơ gây xung đột giữa truyền thống và hiện đại, 
làm phai nhạt và đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống. 
Một số nơi, vì bất đồng giữa giới luật tôn giáo với phong tục 
truyền thống mà nhiều người theo đạo phải chuyển đi nơi 
khác sinh sống, dẫn đến di cư tự do, di cư (xuyên biên giới) 
một cách tự phát và bất hợp pháp,... Nguyên nhân bên ngoài 
tôn giáo, đó là: (1) tình trạng nghèo đói về kinh tế là yếu tế 
để các đối tượng bất mãn, những người bị loại trừ, yếu thế 
sẵn sàng gia nhập nhóm các đạo lạ (trong đó có tà đạo), gia 
nhập đội ngũ những phần tử cực đoan tôn giáo; (2) trong một 
thời gian dài, chúng ta áp đặt chủ nghĩa thế tục duy vật, chủ 
trương hạn chế tôn giáo dẫn đến sự kìm nén nhu cầu tôn 
giáo, sự đối kháng giữa tôn giáo và chính trị là mối đe dọa 
tiềm ấn; (3) các vụ khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp liên 
quan đến đất đai tôn giáo cũng chiếm một tỷ lệ lớn trong các 
vụ khiếu kiện tôn giáo; (4) “Lổ hổng” của chính sách, pháp 
luật tôn giáo của Việt Nam: bất bình đẳng tôn giáo; can 


thiệp sâu vào công việc nội bộ của tôn giáo; một số hoạt động 


340 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


tôn giáo trên thực tế nhưng không bị điều chỉnh bởi luật 
pháp tôn giáo,... 

4. Việt Nam được xem là một trong những nước (đứng 
thứ nhất khu vực Đông Nam Á) đa dạng tôn giáo, sắc tộc, 
ngôn ngữ. Trong tương lai, tôn giáo sẽ “tái tham gia” vào trật 
tự xã hội không chỉ là một lực lượng quan trọng về đức tin và 
hành vi tôn giáo, mà còn là một lực lượng (nguồn lực) mạnh 
mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội. Tôn giáo ở Việt Nam trong 
tương lai sẽ liên quan mật thiết đến các vấn đề chính trị quốc 
tế, phát triển kinh tế, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Số 
lượng tín đồ của các tôn giáo chủ lưu (Phật giáo, Công giáo, 
Tin Lành) đều sẽ tăng lên, tuy không đồng đều ở các khu 
vực. Trong số đó, số tín đồ, giáo sĩ Tin Lành, Công giáo chịu 
sự chi phối của các lực lượng bên ngoài (Mỹ và cộng đồng tôn 
giáo Việt Nam ở hải ngoại) là không nhỏ, bị tác động, chi 
phối dẫn đến chuyển hóa về tư tưởng, thái độ chính trị theo 
chiều hướng tiêu cực, thúc đẩy nhiều hoạt động tôn giáo trái 
pháp luật, thách thức chính quyền. Công cuộc truyền giáo 
(Công giáo hóa, Tin Lành hóa) có thể sẽ như một bàn đạp 
chiến lược và xung kích để thực hiện mục đích (sứ mệnh) “cải 
đạo”, “cải ý thức hệ” ở Việt Nam. Vấn đề Islam giáo ở Việt 
Nam cũng cần đặc biệt lưu ý trong thời gian tới dù tín đồ 
Islam giáo ở Việt Nam tuy ít nhất so với các nước Đông Nam Á 
khác, nhưng cộng đồng Islam giáo Việt Nam có quan hệ khá 
gắn bó với cộng đồng Islam giáo Đông Nam Á bởi nền tảng 
tôn giáo tương đồng, bởi mối quan hệ dòng tộc (hôn nhân, 
huyết thống), chủng tộc, quan hệ ngôn ngữ, quan hệ giao 


thương gần gũi. 


KẾT LUẬN 341 


5ð. Giải quyết vấn đề an ninh tôn giáo đòi hỏi sự quyết liệt 
của không chỉ một quốc gia mà cần có sự đồng thuận từ cộng 
đồng quốc tế. An ninh quốc gia toàn diện của các nước đã 
vượt quá phạm vi an ninh quân sự (an ninh truyền thống), 
bao gồm cả khía cạnh chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn 
giáo, con người (an ninh phi truyền thống). 

6. Do tầm quan trọng của kinh tế, chính trị và để ổn định 
chế độ, an ninh chính trị và an ninh kinh tế được coi là hai 
trong ba công cụ thiết yếu (an ninh chính trị, an ninh kinh 
tế, an ninh con người) để mang lại sự ổn định cho quốc gia vì 
vậy các nguồn lực để bảo đảm an ninh quốc gia thường có xu 
hướng phân bổ cho các vấn đề chính trị (chế độ), kinh tế (tài 
nguyên quốc gia), chưa xem xét thỏa đáng vấn đề an ninh 
tôn giáo. Trong bối cảnh này, an ninh tôn giáo cần được chú 
trọng hơn, cần có một chiến lược và chính sách cho vấn đề an 
ninh tôn giáo... Các nước có thể có những ưu tiên khác nhau 
trong một loạt các vấn đề an ninh nói trên, nhưng nhìn 
chung, các nước nên có một chiến lược và chính sách chung 
cho các vấn đề chính như giảm đói nghèo, giải quyết việc 
làm, bình đẳng và cơ hội kinh tế cho người dân, tài nguyên 
xã hội, nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên để phát 
triển bền vững. 

7. Giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo phải được triển 
khai căn bản và đồng bộ ở cấp độ quốc tế. Qua nghiên cứu 
kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực, có thể khái 
quát một số biện pháp bảo đảm an ninh tôn giáo như sau: 
() tập trung vào phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần 


cho người dân và thu hẹp khoảng cách xã hội, duy trì an sinh 


342 AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


xã hội tốt, phát triển bền vững: (ï) bảo đảm các quyền con 
người (trong đó có quyền tự do tôn giáo), công bằng xã hội, 
bình đẳng tôn giáo, không phân biệt, kỳ thị tôn giáo; (ii) giải 
quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa sắc tộc, tôn giáo và nhà nước 
thông qua các chính sách dân tộc - tôn giáo; (v) nhận thức 
được tầm quan trọng của vấn đề an ninh tôn giáo trong an 
ninh quốc gia để có những chính sách giải quyết cụ thể, phù 
hợp trong từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể. 

8. Để có thể giải quyết tốt “bài toán” về an ninh tôn giáo ở 
Việt Nam cần sự hợp tác từ hai phía. Về phía Nhà nước, hạn 
chế ban hành các văn bản pháp luật, dưới luật với những 
điều khoản mơ hồ dẫn đến khả năng lạm dụng một cách tùy 
tiện khi thực thi chính sách, pháp luật về tôn giáo; Nhà nước 
nên đưa ra tiêu chí, lộ trình rõ ràng, cụ thể để các tổ chức tôn 
giáo đạt được tư cách pháp nhân. Tiêu chí phải xây dựng 
trên nguyên tắc tạo điều kiện thay vì cản trở hoặc kiểm soát. 
Địa vị pháp lý (pháp nhân) cũng là một quyền để tôn giáo 
được tự do thực hiện đầy đủ các hoạt động có liên quan. Cần 
chú trọng phát triển đội ngũ công chức chuyên nghiệp (con 
người) trong thực thi công vụ liên quan đến tôn giáo và bảo 
đảm an ninh tôn giáo; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
đoàn thể được khuyến khích tham gia nâng cao nhận thức 
hiểu biết xã hội về tôn giáo và các quyền của tôn giáo. Sử 
dụng phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy văn hóa 
khoan dung với tôn giáo, ngăn chặn kích động phân biệt đối 
xử, thù địch hoặc bạo lực vì lý do tôn giáo. Tuyên truyền đề 
cao sự tôn trọng đối với đa dạng tôn giáo, định hướng niềm 


tin của công chúng. Đưa tin chính xác, nguồn tin tin cậy, 


KẾT LUẬN 343 


không thiên vị, không định kiến. Các tổ chức chính trị - xã 
hội tham gia một cách có hệ thống với các cơ quan nhà nước, 
cộng đồng tôn giáo và các bên liên quan trong nỗ lực thúc đẩy 
tự do tôn giáo và an ninh tôn giáo, an ninh quốc gia. Về phía 
cộng đồng tôn giáo, cần tích cực đóng góp cho các nỗ lực bảo 
đảm an ninh trong xã hội bằng cách tham gia vào các cuộc 
đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng; tin tưởng vào chính 
quyền và các cơ quan hữu quan liên quan khác. Lãnh đạo các 
cộng đồng tôn giáo cần lên tiếng mạnh mẽ và kịp thời chống 
lại sự thù hận vì lý do tôn giáo, chống kích động thù địch 


hoặc bạo lực vì lý do tôn giáo. 


344 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Tài liệu tiếng Việt 
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996. 
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
200G. 
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 
Hà Nội, 2011. 
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà 
Nội, 2016. 
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội, 2021. 
Nguyễn Bình Ban: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo bảo vệ an ninh chính trị trong thời kỳ đổi mới - 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (sách tham khảo). 


Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 345 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Ban Tổ chức Trung ương: Củng cố và tăng cường hệ 
thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
theo đạo Tìn Lành ở các tỉnh Tây Nguyên, Hà Nội, 2004. 
Ban Dân vận Trung ương: Báo cáo số 379-BŒ/BDVTW về 
tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị số 1940/2008/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn 
giáo, Hà Nội, 2018. 

Ban Tôn giáo Chính phủ: Báo cáo Tổng kết công tác 
năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành 
Quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng - Tài liệu 
phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành 
Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu (đồng chủ biên): 
An ninh văn hóa ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và 
thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017. 
Khổng Thị Bình: “Tiếp cận an ninh con người ở Đông 
Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2 (73), 2008. 
Vương Dật Châu: An ninh quốc gia trong thời đại toàn 
cầu hóa, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 

Lê Văn Cương: “Tác động của nhân tế an ninh phi 
truyền thống đối với văn hóa và con người ở một số nước 
Đông Á”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9, 2008. 
Lê Diễn: “Về bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên, những 
giải pháp phòng, chống”, Tạp chí Nghệ thuật quân sự, 
số 1, 2005. 

Phạm Thành Dung: “Tìm hiểu quan niệm về an ninh và 
hợp tác an ninh trong quan hệ quốc tế hiện đại”, Tạp chí 
Giáo dục Lý luận, số 1, 2005. 


346 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


16. 


ID 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Trần Xuân Dung: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính 
sách tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”, 
Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3, 2000. 

Trần Xuân Dung: “Phòng ngừa ngăn chặn hoạt động 
xâm phạm an ninh quốc gia của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài tại Tây Nguyên”, Tạp chí Công an nhân 
dân, số 9, 2006. 

Trần Xuân Dung: “Xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội 
với bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, Tạp 
chí Công an nhân dân, số 7ï, 2007. 

Trần Xuân Dung: “Tác động, ảnh hưởng của tình trạng 
di cư tự do qua biên giới của người Mông ở các tỉnh miền 
núi phái Bắc”, Tạp chí Công an nhân dân, số 6, 2009. 
Nguyễn Tấn Đắc: Văn hóa, xã hội và con người Tây 
Nguyên, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005. 

Eric Remacle: “Những thách thức an ninh mới của EU 
và vai trò toàn cầu mới trong bối cảnh đa cực và đa 
phương”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 4 (75), 2008. 
Nguyễn Hoàng Giáp: “Nhìn lại tình hình an ninh chính 
trị thế giới năm 2005”, Tạp chí Cộng sản, số 3, 2006. 
Nguyễn Hoàng Giáp: Chiến lược an ninh quốc gia của 
Mỹ với Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh, Nxb. Lý 
luận chính trị, Hà Nội, 2007. 

Nguyễn Hoàng Giáp: “Việt Nam với hợp tác, liên kết 
ASEAN trong lĩnh vực chính trị - an ninh”, Tạp chí 
Nghiên cứu quốc tế, số 9, 2008. 

Nguyễn Hoàng Giáp: “Về triển vọng cộng đồng chính trị - 
an ninh ASBAN”, Tạp chí Đối ngoại, số 10 và 11, 2009. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 347 


26. 


21. 


28. 


29. 


j0. 


ỏ1. 


2. 


Jỏ. 


34. 


Nguyễn Hoàng Giáp: Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh 
toàn cầu hóa các vấn đề đặt ra với Việt Nam, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2010. 

Dương Thị Thanh Hà và Nguyễn Thị Kim Nhàn: “Về 
quan niệm an ninh phi truyền thống”, Tạp chí Khoa học 
và Giáo dục an ninh, số 02/2016. 

Ngọc Hạnh, Thu Quyên: Cửu Long: Án ninh trật tự, 
Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008. 

Hoàng Xuân Hải: “Vài nét về chủ nghĩa khủng bố ở 
Đông Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 3 (70), 
2007. 

Dương Minh Hào, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Tiến 
Đạt: Các loại tội phạm xuyên quốc gia, Nxb. Công an 
nhân dân, Hà Nội, 2009. 

PGS.TS. Đỗ Lan Hiển (Chủ biên): Cẩm nang về tín 
ngưỡng, tôn giáo, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà 
Nội, 2020. 

Đỗ Lan Hiển, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu 
đính): Tôn giáo và An ninh (sách dịch từ nguyên bản tiếng 
Anh), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. 

Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu 
đính): Tôn giáo và An ninh con người (sách dịch từ 
nguyên bản tiếng Anh), Nxb. Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2020. 

Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu 
đính): Tôn giáo và chính sách nhà nước (sách dịch từ 
nguyên bản tiếng Anh), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2020. 


348 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


ỏ5. 


ỏ6. 


Ji. 


ỏ8. 


j9. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Đỗ Lan Hiền, Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu 
đính): Tôn giáo và phát triển bền vững (sách dịch từ 
nguyên bản tiếng Anh), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2020. 

Phạm Quan Hoan và Nguyễn Hồng Dương: “Quan hệ 
dân tộc, tôn giáo ở nước ta trong thời kỳ đổi mới”, Báo 
cáo chuyên đề, tài liệu lưu trữ tại Thư viện Viện Dân 
tộc học, Hà Nội, 2009. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tôn giáo với 
các vấn đề về quyền con người, Kỷ yếu Hội thảo, Nxb. 
Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2020. 

Nam Hông: Khủng bố và chống khủng bốc Nxb. Lao 
động, Hà Nội, 2001. 

Nguyễn Mạnh Hưởng: “An ninh phi truyền thống - vấn 
đề mang tính toàn cầu”, Tạp chí Cộng sản (điện tử), 
ngày 29/7/2012. 

Đỗ Minh Hợp: “Nhận thức và thực trạng về an ninh phi 
truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta” 
trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Cơ sở lý luận và thực 
tiễn nghiên cứu vấn đề an ninh phi truyền thống vùng 
dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. 

Vũ Quốc Khánh: 11⁄9 thảm họa nước Mỹ, Nxb. Thông 
tấn, Hà Nội, 2001. 

Kinh Thánh trọn bộ Cựu Uóc và Tân ước, Nxb. Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1998. 

Học viện Quan hệ quốc tế, Vũ Khoan: An ninh, phát 


triển và ảnh hưởng trong hoạt động đối ngoại trong 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 349 


44. 


45. 


46. 


4i. 


48. 


49. 


50. 


1. 


Chính sách đối ngoại Việt Nam, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 
2007. 

Lê Thế Lâm: “Hợp tác an ninh Mỹ - EU những năm đầu 
thế kỷ XXT, Tạp chí Công an nhân dân, số 7ï, 2008. 

Lê Thế Lâm: “Chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ an ninh 
quốc gia của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXT, 
Tạp chí Công an nhân dân, số 1, 2009. 

Lê Thế Lâm - Phan Thị Bích Thủy: “Tìm hiểu quá trình 
đổi mới tư duy lý luận của Đảng, Nhà nước Việt Nam về 
an ninh quốc phòng trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo 
dục lý luận, số 5, 2011. 

Vũ Thị Mai: “Hợp tác giữa các nước Đông Á trong các 
vấn đề an ninh truyền thống”, Tạp chí Những vấn đề 
Einh tế và Chính trị thế giới, số 5ð, 2006. 

Natasha Hamilon - Hart: “Chủ nghĩa khủng bố và bạo 
lực chính trị ở Đông Nam Á: Xu hướng, mối đe dọa và 
giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 4 (7ð), 2008. 
Vũ Dương Ninh: An nĩnh con người và sự bất an trong 
cuộc sống tình hình của lực lượng an ninh nhân dân bảo 
đảm an ninh trật tự ở Tây Nguyên, Bộ Công an, Mã số 
BA-2001-T381-06, 2002. 

Trần Đại Quang (chủ nhiệm): Giải pháp bảo đảm an 
ninh - trật tự ở các vùng chiến lược Tây Nguyên, Tây 
Nam Bộ, Tây Bắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
Đề tài cấp Nhà nước - Mã số KX-0703, 2004. 

Lưu Văn Sùng: Một số điểm nóng chính trị - xã hội điển 
hình tại các vùng đa dân tộc Ở miền núi trong những 


năm gần đây, hiện tượng, vấn đề các bài học kinh 


350 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Đí. 


58. 


59. 


60. 


nghiệm trong xử lý tình huống, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2010. 

Tổng cục 5, Bộ Công an: Các an ninh phi truyền thống 
đe dọa an ninh quốc gia Việt Nam và những vấn đề đặt 
ra đối với công tác công an, Hà Nội, 2010. 

Nghiêm Văn Thái (chủ trì dịch): Căn tính tộc người, 
Viện Thông tin Khoa học xã hội, 1998. 

Nghiêm Văn Thái (chủ trì dịch): Tộc người và xung đột 
tộc người trên thế giói hiện nay, Viện thông tin Khoa 
học xã hội, 2001. 

Phạm Hồng Tiến: “Một số khía cạnh an ninh kinh tế 
của vấn đề an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu 
hóa”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế 
giới, số 8, 20077. 

Tạ Minh Tuấn: “An ninh con người và những mối đe dọa 
toàn cầu”, Tạp chí Cộng sản, số 787 (tháng 5/2008). 
Nguyễn Vũ Tùng: “Tiếp cận thách thức an ninh phi 
truyền thống”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính 
trị thế giới, số 4 (144), 2008. 

Trần Cao Thành: “Tác động và hệ quả của khủng bố đối 
với khu vực Đông Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đông 
Nam Á, số 5, 2003. 

Trần Duy Thi, Phạm Trường Giang, Lê Thị Tuyết Mai: 
Các điều ước đa phương về ngăn ngừa và trừng trị 
khủng bố quốc tế, Ñxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 
Hoàng Văn Tương: An nĩnh thông tin trong sự nghiệp 
bảo vệ an ninh quốc gia, Nxb. Công an nhân dân, Hà 
Nội, 2009. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO B1 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


69. 


Viện Khoa học Công an: Đánh giá chiến lược các điểm 
nóng và cơ cấu lực lượng thế giới, Nxb. Công an nhân 
dân, Hà Nội, 1998. 

Nguyễn Văn Vĩnh: “Một số vấn đề về đổi mới chính trị 
đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện 
nay”, Tạp chí Cộng sản, số 7I2019. 


II. Tài liệu tiếng Anh 
Andrew Tan & J.D. Kenneth Boutin (Edg), 


Non-traditonal Security Threats 1n Southeast Asia, 
Singapore, 2001. 

Anthony GC1H, Rehgrous liberty & economIc development: 
Exploring the casual connectons, dJournal The Review 
of Faith and International Affanrs. 

Azza Karam, Faith-Inspired InitHatives to Tackle the 
Soclal Determinants of Child Marriage, dJournal The 
Review of Faith and International Affanrs. 

Benny Teh Cheng Guan (Editor), Human Secur1ty: 
Securing East Asia Future, Springer; 1* Bdition, 2011. 
Benedict Rogers, Religlous Organ1zatlons as Partners 
1n the Global and Local Fight Against Human 
Traffickimg, djJournal The Review of EFaith and 
International Affanrs. 

Brian Cox & Damiel Philpott, Faith-based diplomacy: 
An ancIent Idea newly emergent, jJournal The Review oŸ 
Faith and International Affairs. 

Bnan J. Grim, Relhglous Freedom Fostes Pohtical 
Stabllty, Economic Development and  Women% 


empowerment. http/xreligiousfreedomandbusIness.org. 


352 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


70. 


71. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


TỶ, 


78. 


"X9; 


Brniaan Grim, Relhg1ous freedom: ŒGood for what alls us? 
Journal The Review of faith and International Affanrs. 
Brett ŒG. Scharffs, Volunteerism, charitable g1ving, and 
relgilon: The U.S. example, djJournal The Review oŸ 
FaIth and International Affarrs. 

Brett G. Scharffs, Security, relg1ous autonomy, and the 
øood soclety, djJournal The Review of faith and 
International Affars. 

Chen Yun, South Asia In the Globalisation Era and 1ts 
Non-traditlional Secur1ty Collaboration, 2005. 

Chrls SeIple, Memo to the state: eliglon and securIty, 
Journal The Review of FEaith and International Affairs. 
ChrIstopher Marsh, The Desecular1izatlon of. Conflct: 
The Role of Relgion 1n Russias Confrontation with 
Chechnya, 1765-Today, Journal The Review of Faith 
and International Affars. 

Clarence Tsimpo & Quentin Wodon, Falth Affiliation, 
Relhglosrty, and Attitudes Towards the Environment 
and Chmate Change, Journal The Review of Faith and 
International Affars. 

Chrls SeIple, Building rehglous freedom: A theory of 
change, Journal The Review of Faith and International 
Affairs. 

Danlel Philpott, Religious freedom and peacebullding: 
May T mmtroduce you two? Journal The Review of Faith 
and International Affars. 

David Arase, Non-Tradilonal Security 1n China- 
ASEAN Cooperatlon: The Institutlonalzatlon of 
Reglonal Security Cooperatoon and the Evolutlon oŸ 
bast Astlan Reglonalhsm, Asian Survey, Vol.50, No.4, 2010. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 353 


30. 


1. 


82. 


8ä. 


34. 


85. 


36. 


Si. 


Dosch and Jorn, The Concept and Management of Non- 
tradiHonal Security In Southeast Asia. wWwW.securIty- 
and-peace.de/archiv/PDEF/2006-4/SUF_2006_04_2.pdf, 
2006. 

Elhsabet le Roux et al, Geffing dirty: Working with 
Faith Leaders to Prevent and Respond to ŒGender-Based 
Violence, jJournal "The Review of Faith and Internatlonal 
Affairs. 

Eieen Barker, New and nonconventlonal relhglous 
movements: Implhcatlons for soclal harmony, jJournal 
The Review of Faith and International Affanrs. 

Emmers and Ralf, Mely Caballero-Anthony Et AI, 
StudyIng Non- Traditlional SecurIty In Asia: Trends And 
lssues, Singapore, 2006. 

Emma Tomalin, Jörg HausteImn, and Shabaana Kidy, 
Rehglion and the Sustainable Levelopment  Œoals, 
Journal The Review of Faith and International Affairs. 
Rugene K.B. Tan, Faith, #eedom, and Ù.S. forelgn 
pohcy: Avoiding the proverbial clash of cIvihzations 1n 
East and Southeast Asia, jJournal The Review of Faith 
and International Affairs. 

Hoa Nguyen & Quentin Wodon, Faith Affilhation, 
Relhglosrty, and Altruistic Behaviors: An Analysis of 
Galup World Poll Data, jJournal The Review of Faith 
and International Affairs. 

Gilhian Œ. Tan, In the Circle of White Stones Moving 
through Seasons with Nomads of bEastern Tibet, 
University of Washington Press, 2016. 


354 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


38. 


39. 


90. 


H1. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


g1. 


Katherne Marshall Development, relglon, and 
womens roles 1n contemporary soclefies, jJournal "The 
Review of Faith and International Affanrs. 

Koen Wellens, elhglous levival 1n the  Tibetan 
Borderlands The Preml of Southwwest China, 
University of Washington Press, 2010. 

Lu Zhouwel, eds, Ón Non-Traditional security, BelJing: 
SItuation and Trans Press, 2008. 

Lok RaJ Baral, Non-traditional security: State, SocIety, 
and Democraey 1n South Asia, Adroit Publishers, 2006. 
Lok RaJ Baral, Non Traditional Security: State, Soclety 
and Democraey 1n South Asia, AdroIt Publhishers, 2007. 
Mary Graw Leary, elhglous Organ1zatlons as Partners 
1n the Global and Local Fight Against Human 
Traffickimg, djJournal The Review of EFaith and 
International Affanrs. 

Mac Willson, Alastar, Hostage-taking terrorIson: 
Tncident-Response strategy, London, 1992. 

Martha Brnill Olcott, Freedom of Religion, Tolerance, 
and Security In Central Asia, djJournal The Review of 
Faith and International Affairs. 

Mustafa AydImn, Non-traditlonal security threats and 
reglonal cooperatlon 1n the Southern Caucasus, TOS 
press, Netherlands, 2011. 

Nader Hashemil & Danny Postel, Secfarlan1zation: 
Mapping the New Politics of the Middle East, Journal 


The Review of Faith and International Affarrs. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 355 


98. 


Đủ: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


Niklas Swanstrom, Traditonal and Non-Traditional 
Secur1ty Treats 1n Central Asia: Connecting the New an 
the Old, The China and EHurasia Forum Quarterly, 
Volume 8, No.2, August 2010. 

Phihppines 2016 International relglous freedom 
report oŸ Un1ted States Department of State. 

Petr Kratochvi, Rehglon as a Weapon: Invoking 
Rehg1on 1n Secular1zed SocIeties, jJournal "The Review oŸ 
Faith and International Affairs. 

Peter Mandaville, Designating Muslms: lslam 1n the 
Western Policy Imagination, jJournal The Review of 
Faith and International Affairs. 

Robert M. Press, Guided by the hand oŸ Œod: Liberlan 
women peacemakers and c1vil war, jJournal The Review 
of Faith and International Affanrs. 

Steven Meyer, elhg1on and secur1ty In the post-modern 
world, jJournal The Revlew of faith and International 
Affanrs. 

Tìmothy A. Byrnes, Sovereignty, Supranationalism, and 
Soft Power: The Holy See 1n International Relatlons, 
Journal The Review of FEaith and International Affairs. 
T.H. Tan an J.D. Kenneth Boutin, Non-traditional 
Securirty lssues 1n Southeast Asia, Singapore: Institute 
of Defence an Strategic Studies, 2001. 

Tobias Miller, Engaging “Moderates” AgaInst “Extremists” 
1n German Politics on lslam, jJournal The Review of 


Faith and International Affarrs. 


356 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, DỰ BÁO... 


107. 


108. 


109. 


110. 


112. 


Tunander, Ola, MNon-Tradiilonal Security Treats, 
Tlslamic Terrorlsm, Internatlonal Crime, Heroin an War, 
Presented at The Second XIangshan Forum Conferenece, 
China Assoclatlon for Military Sclence, BelJing, 24-26 
October, 2008. 

V.R. Raghavan, India and ASEAN: Non-Traditional 
Secur1ty Threats, Chennal. Http:/publicatlons.csa-chemna1. 
org/2008/10/1ndia-and-asean-non-traditional.htmI. 
JjJenny T. Chio, Ä Landscape oŸ Travel The Work oŸ 
Tourisn 1n Rural Ekthnc China, DỦniversity  oŸ 
Washington Press, 2014. 

Jeffrey Haynes, From Huntington to Trump: Twenty- 
FIive Years of the “Clash of C1vihzatlons”, jJournal The 


Review of Faith and International Affarrs. 


. doel Day & Scott Kleinmann, Combating the Cult oŸ 


ISIS: A Soclal Approach to  Countering  Violent 
Pxtremism, djJournal The Revlew of Eaith and 
International Affanrs. 

Zya Meral, The poltlcs oŸ relgilous minoritles In 
Muslm-maJority states: (Old challenges and new 
trends, Journal The Revlew of Faith and International 
Affairs. 


PHỤ LỤC 


J57 


DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
TÔN GIÁO TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020 
(Kèm theo Công văn số 6955/BNV-TGCP 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ) 


TÊN TỔ CHỨC 


TÊN ĐƯỢC CẤP 
STT| TÔN TÊN TÔ CHỨC TÔN GIÁO CHỨNG NHẬN 

GIÁO ĐĂNG KÝ HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO 
1 Phật giáo | Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
2 Công giáo | Giáo hội Công giáo Việt Nam 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam | Hội thánh Phúc Âm 

(miền Bắc) Toàn vẹn Việt Nam 

Hội thánh Tin Lành 


Bì Tin Lành 


Hội thánh Tin Lành Việt Nam 
(miền Nam) 


Liên hiệp Truyền 
giáo Việt Nam 


Hội truyền giáo Cơ đốc Việt 
Nam 


Tổng hội Báptíp Việt Nam 
(tên gọi cũ là Tổng hội Báptíp 


358 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


S5TT 


^ 


TÊN 
TÔN 
GIÁO 


TÊN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 


TÊN TỔ CHỨC 
ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG TÔN GIÁO 


Việt Nam Ân điển - Nam 
Phương) 


Giáo hội Báptíp Việt Nam (tên 
gọi cũ là Hội thánh Báptíp 
Việt Nam - Nam Phương) 


Hội Thánh Tin Lành Trưởng 
lão Việt Nam 


Hội thánh Mennonite Việt 
Nam 


Hội thánh Liên hữu Cơ đốc 
Việt Nam 


Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt 
Nam 


Cao Đài 


Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên 


Pháp môn Cao Đài 
Chiếu Minh Tam 
Thanh vô vi 


Hội thánh Cao Đài Minh Chơn 
đạo 


Hội thánh Cao Đài Chiếu 
Minh Long Châu 


Hội thánh truyền giáo Cao Đài 


Hội thánh Cao Đài Tây Ninh 


Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh 
đạo 


Hội thánh Cao Đài Bạch y liên 
đoàn Chân lý 


PHỤ LụC 


359 


S5TT 


^ 


TÊN 
TÔN 
GIÁO 


TÊN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 


TÊN TỔ CHỨC 
ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG TÔN GIÁO 


Hội thánh Cao Đài Chơn lý 


Hội thánh Cao Đài Cầu kho - 


Tam quan 


Hội thánh Cao Đài Việt Nam 
Bình Đức 


Phật giáo 
Hòa Hảo 


Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 


Hồi giáo 


Ban Đại diện Cộng đồng Hồi 
giáo Thành phố Hồ Chí Minh 


Cộng đồng Hồi giáo (Islam) 
tỉnh An Giang 


Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn 
tỉnh Ninh Thuận 


Cộng đồng Hồi giáo (Islam) 
tỉnh Tây Ninh 


Ban Đại diện Cộng đồng Hồi 
giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận 


Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni 
tỉnh Bình Thuận 


Ban Quản trị thánh đường 
AI noor Hà Nội (Sở Nội vụ 
thành phố Hà Nội ban hành 
Quyết định công nhận Ban 
Quản trị thánh đường) 


360 


AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, Dự BÁO... 


TÊN TỔ CHỨC 


TÊN ĐƯỢC CẤP 
STT| TÔN TÊN TÔ CHỨC TÔN GIÁO | CHỨNG NHẬN 
GIÁO ĐĂNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG TÔN GIÁO 
5 Tôn giáo | Cộng đồng Tôn giáo BahaÌ 
Baha1 Việt Nam 
Tịnh độ . sàng 
"| Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật 
8 Cư sĩ ... 
.__| hội Việt Nam 
Phật hội l 
ộ Cơđốc | Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt 
Phục lâm | Nam 
Phật giáo 
Tứ Ân : _ SỐ 
10 . Phật hội Tứ An Hiếu nghĩa 
Hiếu 
nghĩa 
b Minh Sư | Giáo hội Phật đường Nam 
đạo Tông Minh Sư đạo 
Minh lý 
đạo - _ 
Hội thánh Minh lý đạo - Tam 
12 Tam XÃ 
` Tông Miếu 
Tông 
Miếu 
Hội đồng chức sắc Chăm 
Bàlamôn | Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận 
18 1 _ 
giao Hội đồng chức sắc Bàlamôn 
giáo tỉnh Bình Thuận 
Giáo hội các Thánh 
hữu Ngày sau của 
14 Mặc môn 


chúa Giêsu Ki-tô 
Việt Nam 


PHỤ LỤC 361 


TÊN TỔ CHỨC 
TÊN ĐƯỢC CẤP 
sTT| TÔN | TÊN TỔ CHỨC TÔN GIÁO | CHỨNG NHẬN 
GIÁO ĐĂNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG TÔN GIÁO 
Phật giáo 
15 Hiếu Phật giáo Hiếu 
Nghĩa Tà Nghĩa Tà Lơn 
Lơn 
Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu 
Bửu Sơn | Sơn Kỳ Hương, công nhận tổ chức tôn giáo cho đạo 
16 Kỳ Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ chức là Ban Quản lý 
Hương | chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức. 
Đối với tôn giáo này chưa hình thành tổ chức giáo hội 
chung (ở cấp tỉnh hay toàn quốc) 
04 tổ chức và 01 
ˆ pháp môn được 
16 tôn » Ệ 
sạ 36 tô chức tôn giáo cấp chứng nhận 
Phi đăng ký hoạt 
động tôn giáo 
Ghi chú: 


- Tổ chức tôn giáo: 36 tổ chức. 

- Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo: 04 tổ 
chức và 01 pháp môn. 

- 01 tôn giáo (Bửu Sơn Ky Hương) có một số chùa tại một số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo, công nhận Ban Trị sự, Ban Quản trị chùa. 

- 01 thánh đường của Hồi giáo tại số 12 Hàng Lược được công nhận 
Ban Quản trị thánh đường. 


362 


MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Lời tựa 


Chương T 
AN NINH TÔN GIÁO - MỘT SỐ LÝ THUYẾT 


I Một số lý thuyết tham chiếu trong nghiên cứu “an 
ninh tôn giáo” 

II Các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến an ninh 
tôn giáo 

II. Mối quan hệ giữa an ninh tôn giáo và an ninh 


quốc gia 


Chương II 
AN NINH TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
ĐÔNG Á VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA 


I Tình hình an ninh tôn giáo của các quốc gia Trung 
Á thời kỳ hậu Xôviết 

II Tình hình an ninh tôn giáo của Inđônêxia 

III. Tình hình an ninh tôn giáo của Philíppin 

IV. Tình hình an ninh tôn giáo của Thái Lan 


V._ Tình hình an ninh tôn giáo ở Mianma 


Trang 


18 


183 


ỏl 


54 


71 


90 
109 
125 
140 
155 


MỤC LỤC 363 
Chương III 
THỰC TRẠNG AN NINH TÔN GIÁO 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 175 
I. Khái quát chung về tôn giáo ở Việt Nam 175 

II Tác động của chính sách tôn giáo đến tình hình an 
ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 221 

IIIL Khái quát thực trạng an ninh tôn giáo ở Việt Nam 
hiện nay 232 

IV. Các mối đe dọa an ninh tôn giáo ở Việt Nam 
hiện nay 245 

V. Tác động của an ninh tôn giáo đối với an ninh 
quốc gia 270 

Chương IV 
DỰ BÁO, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO 

AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 297 

I Dự báo xu hướng an ninh tôn giáo ở Việt Nam 
trong thời gian tới 297 

IIL Một số tư vấn (giải pháp) cho vấn đề an ninh tôn 
giáo ở Việt Nam hiện nay THÊ 
Kết luận 338 
Tài liệu tham khảo 344 
Phụ lục 357 


NHÀ XUẤT BẢN PHÍNH TRỊ QUỐC 61A SỰ THẬT, Số 6/86 Duy Tân, Cầu 6iấy, Hà Nội 
ĐT: 080.49221, Fax: 080.49222, Email: sutltat@nxhctqg.vn, Wehsite: www.nxhct(0.vn 
Sách điện tử: www.sth00l.vn, www.tfuvieic050.vn1 


TÌM Đ0t SÁCH 0ỦA NHÀ XUẤT BẢN 0HÍNH TRỊ QUốt II SỰ THẬT 


TS. Trần Việt Hà (Chủ biên) 
* AN NINH CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 


TS. Trần Thanh Huyền 
* ĐA DẠNG TÔN GIÁO VỚI TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG 
CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN (ASCC) 


donathan Haidt 
* TƯ DUY ĐẠO ĐỨC - VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI TỐT 
BỊ CHIA RẼ BỞI CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO 


ISBN 978-604-57-701ó- 


0 
l 1ó0 


8ó045 770 


8955279154566 


MÃ ĐỊNH DANH 
CUỒN SÁCH 


